Tỳ Kheo Bồ-Đề 


tuyển chọn 


GIÁO LÝ CỦA PHẬT 
ĐỀ SÔNG HÒA HỢP 


trong cộng đồng, xã hội 


& frong Tăng Đoàn 


NHÀ XUẮÁT BẢN HÒNG ĐỨC 


Về quyền sách này 
Kính gửi quý tăng, ni; quý độc giả, 
Quyền sách này là trích chọn các bài kinh mà Phật đã nói với ý để những 
người nghe hiểu-biết và thực-hành để có được sự hòa-hợp trong một tập thể, 


một đoàn thê, trong cộng đồng, xã hội, và cả trong Tăng Đoàn. 


Phật giáo và đạo Phật là những giáo-lý và những sự tu-tập để dẫn tới 
mục tiêu rốt ráo của nó là sự giác-ngộ và sự giải-thoát khỏi vòng luân-hồi 
sinh tử. Tuy nhiên, (z) mọi người thế tục đều đang sống trong các cộng đồng 
dân cư, trong các tập thể, trong các đoàn thể, và trong xã hội; và (b) những 
người xuất gia dù đã bỏ tục đi tu nhưng họ vẫn đang sống tu trong những 
cộng đồng tu sĩ, đó là trong các Tăng Đoàn địa phương. Do vậy, tính ra zi 
cũng cần phải sống hòa-hợp trong các cộng đồng của mình, vì nếu ai không 
sống được hòa-hợp trong các cộng đồng thì người đó khó mà có được sự 
thành công, sự an ôn và hạnh phúc trong đời sống phàm thường hay trong 
đời tu. 

Nhưng con người thì quá đông đúc mà tính khí, truyền thống, tôn giáo, 
sự giáo dục, cách hiểu biết, căn bản đức hạnh, dục vọng, tính tự ta... của 
mỗi người thường mỗi khác, cho nên (z) giữa muôn vàn cá nhân đó đã luôn 
luôn xảy ra những bất đồng, tranh chấp, tranh đấu, chia rẽ, và thậm chí giết 
hại lẫn nhau. (0) Rồi giữa những xứ sở, những quốc gia, những khối quốc 
gia, thậm chí giữa các tôn giáo ... cũng luôn xảy ra những sự tranh chấp, đấu 
tranh và chiến tranh dai dăng dường như bắt-tận trong lịch sử nhân loại. (c) 
Rồi thậm chí trong riêng một tôn giáo, ví dụ như trong Tăng Đoàn Phật giáo, 
thậm chí ngay từ thời còn Đức Phật cho tới tận bây giờ, cũng có xảy ra 
những sự tranh cãi, sự tranh chấp, và sự chia rẽ. 7á cả cũng chỉ vì những 
nguyên-nhân gốc rỄ mới nói trên. 

Quý vị sẽ đọc thấy Đức Phật đã giảng dạy chỉ tiết hơn về những thực- 
trạng này qua các bài kinh đã được sưu tập, trích dẫn, diễn dịch bởi nhà sư, 
học giả Tỳ Kheo Bồ-Đề (người đã dịch lại các bộ kinh Wikaya một cách 


1v * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


chính xác với đầy đủ những chú-giải). 

Như nhà sư này cũng đã nói, hầu hết những lời kinh Phật đã dạy vẫn 
luôn còn giá trị và hiệu lực trong thời đại ngày nay, và chúng có thể được 
ứng dụng để tạo lập sự hòa-hợp và sự tối-đẹp trong các tập thể, các đoàn thể 
xã hội, kinh tế và tôn giáo, các cộng đồng, và đặc biệt trong Tăng Đoàn ở các 


chùa chiên và tu viện Phật giáo ngày nay. 


Trong toàn quyên sách, những chú thích trong ngoặc vuông [...] là ý của 
lời kinh gốc, hoặc chú giải của nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề. Những giải thích 
thêm bằng tiếng Việt trong ngoặc tròn (...) là của người dịch chỉ để làm rõ 
thêm nghĩa của lời kinh. Người dịch đã tách riêng phần trích dẫn các kinh 
của Phật và phần giới thiệu về các chương của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đè. 

Sách này được dịch và ¡n để phát tặng miễn phí (ấn tống). Sách cũng có 
trên trang đaophafnguyenthuy.com đê thuận tiện cho các độc giả có thể đọc 
trên thiết bị vi tính. 

Sài Gòn, mùa Vụ Lan, Định Dậu (2017) 
(hiệu đính và in 2022) 
Người dịch 


MỤC LỤC 


Về quyền sách này .............................--- - 5-52 Scccscxerxerersereced 1H 
BẢNG VIẾT TẤT cán 06c6 20266 62s0000 6 0800a.0dgca2 Ìx 
GIỚI THIỆU CHUNG ................................- --- 5-5 2 <55£+sc+s++e+s<+s | 
Do Đâu Phật Nói Giáo Lý Để Sống Hòa Hợp Trong Cộng Đồng, Xã Hội & 
TRÍ F1 sa 20620220020001246ia2Q6L6aaitsuseisssee l 
Cấu Trúc Của Quyền Sách Này.............................---5-S5c2cccccrxerkerrrrrree 5 
CHƯƠNG I ~ CHÁNH-KIÉN.....................----- 2-5525 13 
1. Chánh Kiến Dẫn Đầu..............................- 2-2 25s 2xx eExerkrrrrrrerred 15 
2. Hiểu Biết Điều Thiện và Bắt Thiện...............................-- 2-52 5c5eccsd l6 
1. Tần T›ược về NGHĨ ĐH cuaainuibdbiuÔniGiydliiixeag0i00102302014w0 17 
4. Chúng Sinh Trả Giá Cho Nghiệp Của Mình .................................- 18 
5. Khi Tự Mình Hiểu Biết..............................-- 2-2-5222 xe crerxerrerxeeg 19 
6. Giáo Lý “Đặt Người Khác Là Mình? ...............................----2--s¿cce¿ s3 
CHƯƠNG II - TU TẬP CÁ NHÂN...........................--- 25 
1. Sự Rộng Lòng Cho Đi (Bố Thị)...........................--- + 25s xscxeczcsxee 27 
2. Hành Vi Đức Hạnh (Giới Hạnh)...............................--.---- <5 5S s+seees+ 30 
3. Loại Bỏ Những Ô Nhiễm Trong Tâm..............................----¿ 2 25s 38 
1h Ð.ủ 7/00"... 000. 46 
CHƯƠNG III - XỬ LÝ SÂN GIẬN........................--- 51 
1, Giết Chết Sân GIẦN ............ co 02220 C01110 0uxg g4 xa, 53 
s.Ê DA 11T 1701606 06120202461400626606a9002046X2a:02466x 53 


3. Những Người Như Rắn........................-- -5- St sex srrkrrerkerrrred 54 


vi * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


4. Những Căn Cớ Đề Oán Giận ...........................-----22©725cccccrcrrecred 55 
5. Những Hiểm Họa của Sự Bắt-Nhẫn và 
Những Lợi Ích của Sự Nhần-Nhịn...................................-- --- ẶẶSĂ Sex 56 
Ki T01 0 0 La dadeoaadasaaedoaaoadbbhuiei 60 
7. Khi Sự Nhẫn Nhịn Bị Khiêu Khích ...................................-- 2 5-55 65 
8. Những Tắm Gương Nhẫn Nhịn ................................-- 2-52 ©7+2secccsex 70 
CHƯƠNG IV - NGÔN TỪ ĐÚNG ĐẮN...................... 79 
1. Lời Nói Hay Khéo Đúng Đắn...........................--©5-52ccsccxerxecrerrcee 81 
2. Tổ Chức Thảo Luận...................... ¿+ 2© 2s E+EE2EE£EE2EE2EZEerrerkerrsred 81 
3. Nói Theo Cách Hợp Lý ........................---- 2+ 22s xt2xe£Eerxerxerrrrkeered 85 
4. Đừng Tạo Ra Tranh Luận, Đừng Gây Ra Tranh Cãi ............... S8 
¬› Khi Đăng, TEEN TÍN áaaedaddaaedoadaadaei-udsadada S8 
6. Khen Đúng Lúc, Trách Đúng LÚC ................................ ---- -- 55555 +<s+ S9 
7. Biết Rõ Điều Mình Nói và Cách Mình Nói .............................-.. 9Ị 
8. Trước Khi Trách Người, Nên Suy Xét Mình 
(B8 ƒNEh 0, 000111 eweeicaDoebodoiedsoadseesiandsdettged 92 
CHƯƠNG V - BẠN HỮU TÖT.........................- 5-2-5 sc: 93 
1. Những Phẩm Chất Của Một Người Bạn Chân Thực................. 95 
2. Bốn Loại Bạn " - . . ằ ằ. - . .-. 96 
3. Bạn Tốt Trong Đời Sống Thế Tục ...........................----- 2-5 c5c+s<+csd 97 
4. Bạn Tốt Trong Đời Sống Xuất Gia........................ 2-2-5 ccccceccea 97 


CHƯƠNG VI - TÓT CHO MÌNH, 


TÓT CHO NGƯỜI..........................-- - 5© 25s+Szccszsrrersered 101 
lo DJ nh NHI TH II Tá iiáa6121466-áá0 44640026236 103 
2. Người Xấu và Người Tốt .............................-- 2-2 c2xe2rczxerkerrrrxee 103 


3. Những Nguyên Nhân Gây Hại và 


Làm Lợi Cho Mình và Cho Người............................... -- .--SĂSssesseeee 107 
4. Bốn Loại Người Trong Thế Gian..........................---- 2 2 25s xẻ 109 
5. Người Đệ Tử Xuất Gia (Tỳ Kheo) ..........................----- 25+5seccscs¿ 112 
F0 0//1100q1000101 Lá adcasetesesoeie 113 
7. Người Có Trí Tuệ Lớn (Bậc Đại Trí) ...................................-.----‹<- 114 
CHƯƠNG VII - CỘNG ĐÔNG ĐỊNH HƯỚNG....... 15 
1. Các Loại Cộng Đồng.............................-- - 2-52 x22 222152221 rrkeeg 117 
2. Sự Thành Lập Cộng Đồng............................... 2-2 + 2+cx+zxvrxecrerrxee 120 
Ä, Duy Trí Cũng ĐỒ các c0 tá 260661 6Ÿ 0x0 x0 124 
4. Giai Cấp Là Chẳng Liên Quan Gì............................----- 5-5252 55+£ 133 
5. Một Gương Mẫu của Tăng Đoàn Hòa-Hợp ................................ 137 
6. Người Xuất Gia & Người Tại Gia.............................--2- 2c ccccseceere. 139 
CHƯƠNG VIII—- NHỮNG SỰ TRANH CHÁP......... 143 
1. Tại Sao Chúng Sinh Sống Trong Thù Ghét?............................. 145 
2. Những Tranh Chấp Giữa Những Người Tại Gia; 
Những Tranh Châp Giữa Những Người Xuât Gia...................... 146 
3. Những Tranh Chấp Là Do Tham Muốn Dục Lạc.................... 147 
4. Bắt Nguồn Từ Dục Vọng ..............................-- 2-5 5+2ce+cczxerxecrrreee 148 
> 1À |1 1/) cài 2N lo h 4. TỶ ớẽớẽớẽốẽốế ẽếẽố 149 
6, Tranh (ii Gia CÁC TY KEO: ceeiaiieeeoadedoee 150 
7, CHỌC Tranh Ci Ú KusaHilÏ coi 151 
8. Những Gốc Rễ Gây Ra Tranh Chấp ...........................-- ¿se s52 154 
9. Sự Chia Rẽ Trong Tăng Đoàn...............................--  - 5 se seeeeree 155 
CHƯƠNG IX - GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP......... 159 
l,ự THỦ T0 6G Sự TH TH udiavidiodaoadnisede 161 


2. Giải Quyết Sự Khác Biệt về Ý Kiến...............................-- 5-5555: 161 


® VII 


viii * Giáo lý của Phật để sóng hòa hợp 


3. Giải Quyết Những Tranh Chấp trong Tăng Đoàn................... 166 
4. Những Tranh Chấp về Giới Luật ...........................-- 2 2- 25++sz=s+¿ 170 
Y1 96 II ..ằÏ_ấ[Ặ[Ï[ÏẶ[_ ý an ru“ 172 
6. Chấp Nhận Người Khác Chỉnh Sửa Cho Mình........................ 173 


7. Giải Quyết Tranh Chấp của Người Tại Gia với Tăng Đoàn... 178 
8. Loại Bó Người Phạm Tội, Phạm Giới .................................... ------- -- 180 


CHƯƠNG X- THIẾT LẬP 


MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG........................-- 5s ccccccecea 185 
1. Trách Nhiệm Tương Hỗ (trong gia đình & xã hội) .................... 187 
su H1 DI vã Cu CÀ sccacindil22dải001404i0045i44ia300144ã4246104 190 
TT HT. TS  .. Ề. . .ÏRŸĨÏ.Ý "52 
Ôi Mì lý TRỢ In 0T T0 0007 000/07 9/00/1000 7777, 193 
TH HH 0x6 án g0il2n006a(ssiae 196 
kL¡ChÍNR THỂ Tiệ Ta uy ỷànhthhhhntdcdaxG36xãdutelolkdtbbstsuike 213 


“ + 
CHU THỊÍCH Á 6 0000000000000 000000000000000006000006000060606606606ee006ee006eee°e°6°e°eee°e°66 2 3 


BẢNG VIẾT TẮT 








DN:  DIgha Nikaya: 7zường Kinh Bộ (Bộ Kinh Dài) 
LDB: 7rưởng Kinh Bộ (Bộ Kinh Dài, bản dịch tiếng Anh của Maurice Walshe) 
MN: Majjhima Nikãya: Trung Kinh Bộ (Bộ Kinh Trung) 


MLDB: Trung Kinh Bộ (Bộ Kinh Trung, bản dịch tiếng Anh của Tỳ Kheo 
Nanamoli & Tỳ kheo Bô-Đề) 


AN: Anguttara Nikãya: Tăng Chỉ Kinh Bộ (Bộ Kinh Tăng Chị) 


NDB: 7. ăng Chỉ Kính Bộ (Bộ Kinh Tăng Chị, bản dịch tiếng Anh của Tỳ Kheo 
Bô-Đê) 


SN: Samyutta Nikãya: Tương Ưng Kinh Bộ (Bộ Kinh Liên Kết) 


CDB: 7ương Ưng Kinh Bộ (Bộ Kinh Liên Kết, bản dịch tiếng Anh của Tỳ 
Kheo Bô-Đề) 


Dhp: Dhammapada: tập kinh “Pháp Cứ” 

lt: Itivuttaka: tập kinh “Phát Tự Nói” 

9n:  Suttanipata: tập kinh “Kinh Tập” 

Ud:  Udãna: tập kinh “Phát Nói Như Vậy” 

Vin:  Vinaya Pltaka: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism: Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 
Ñm Nhà sư Ñãnamoli, người dịch bộ kinh MN 








x * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


GIỚI THIỆU CHUNG 


Do Đâu Phật Nói Giáo Lý Đề Sống Hòa Hợp 
Trong Cộng Đồng, Xã Hội & Tăng Đoàn? 


Sự xung khắc và bạo lực đã làm chết chóc nhân loại từ thời cổ xưa, để 
lại quá nhiều lịch sử nhuốm đầy máu. Trong khi trái tim con người thì chứa 
đầy khao khát có được sự hòa bình, sự hòa hợp và tình yêu thương thì những 
phương cách để đạt tới những điều tốt đẹp đó dường như khó có được. 


Trong những mối quan hệ giữa các quốc gia, chiến tranh và xung đột 
xảy ra liên tục tự cổ chí kim như những cảnh trong các bộ phim dải tập, trong 
đó chỉ có những khoảng tạm dừng tạm hoãn là lúc những bên thù địch đang 
đi tìm liên kết liên minh mới, hoặc lúc họ đang bận xâm chiếm thêm lãnh thổ 
khác. 


Những hệ thống xã hội từ xưa thì liên tục bị đảo lộn bởi những cuộc đấu 
tranh giai cấp; những tầng lớp trên thì muốn áp đặt và gia tăng đặc quyền đặc 
lợi, còn những tầng lớp dưới thì muốn có thêm quyên lợi, ít bị áp bức hơn, và 
được an bình hơn. Rất nhiều sự xung khắc xảy ra giữa chủ nô và nô lệ, giữa 
vua chúa và nông nô, giữa giai cấp quý tộc và những dân nghèo, giữa giai 
cấp tư bản và người lao động; cho dù tranh chấp dạng nào thì chỉ là hình thức 


bên ngoài, nhưng những động cơ tranh chấp thì thường giống nhau. 


Còn bên trong những cộng đồng hay mỗi xứ sở thì cũng xảy ra liên tục 
những xung đột và tranh chấp nội bộ. Người nảy người kia tranh giành quyền 
hành, người ý này kẻ ý khác, và sự tranh giành quyền lợi cũng làm họ tương 
tàn trong cộng đồng đó, tạo ra những chu kỳ hận thù mới. Đến khi sự chiến 
đấu, sự chia rẽ, hay sự tranh chấp đã lên tới đỉnh điểm, lúc đó mọi người lại 
hy vọng có được sự hòa giải, hy vọng sẽ có lại được sự hòa bình và đoàn kết. 
Cứ liên tục xảy ra như vậy, những niềm hy vọng có được một sự hòa hợp 
thực sự và lâu dài đường như khó có được. (Chúng ta chỉ tạm nhắc lại và ghi 
nhận những tình cảnh, lịch sử tranh chấp và chiến tranh của nhân loại từ cổ 


xưa tới giờ, vả chúng ta cũng là những người mang đầy hy vọng về một thế 


2 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


giới đầy hòa bình và hòa hợp lâu dài). 
(Quay lại đề tại Phật giáo của quyền sách này, chúng ta thử coi Đức Phật 
đã nói gì và dạy gì về những cách sống đúng đẫn, sống hòa hợp và hòa bình 


giữa những con người với nhau). 


Một đoạn kinh nguyên thủy đầy lòng trắc ân đã chỉ ra sự khác-biệt giữa 
khát vọng được bình an trong tâm trí con người và hiện thực xã hội lại luôn 
có đầy những sự tranh giành xung khắc giữa người với người. Một lần vua 
trời Đế-thích (Sakka), vua của những thiên thần, đã tới gặp Phật và hỏi Phật 
câu hỏi: “Những chúng sinh mong muốn sống trong hòa bình, không có sự 
thà ghét, hãm hại, tàn bạo, hay thù địch; nhưng họ lại sống trong sự thù 
ghét, hãm hại lẫn nhau, tàn bạo, và nhự những kẻ thù. Thưa Thế Tôn, vì 
những gông cùm nào trói buộc mà họ sống theo cách như vậy?” [coi đoạn 
kinh VIIL1]. Câu hỏi này vẫn kéo dài suốt bao nhiêu thế kỷ, cho tới tận 
ngày hôm nay vẫn còn những cuộc chiến tranh kéo dài hàng thế kỷ như ở I- 
rắc, Syria, Dãi Gaza, Trung Phi, Sudan, Trung Quốc và những xứ khác, Nga 
và các láng giềng: hay thậm chí vẫn còn những cuộc sát hại nhau ở nhiều nơi 
trong nước Mỹ được cho là văn minh và pháp luật nghiêm minh, và thậm chí 
nữa vẫn còn những cuộc tranh đấu ở các nước Phật giáo như ở Miến Điện và 
Tích Lan... 


Vẫn đề này chắc hắn cũng đè nặng trong tim Đức Phật trong suốt thời 
gian Phật đi du hành để giảng đạo khắp vùng đồng bằng sông Hằng. (a) Bối 
cảnh xã hội Ấn Độ thời Phật cũng bị phân chia thành những tầng lớp thượng 
lưu và hạ lưu. Còn những ai không thuộc hai giai cấp đó bị đối xử tệ bạc hơn, 
bị coi là giai cấp vô loại, hạ tiện và thấp hèn nhất. (b) Còn bối cảnh chính ứrị 
thì lần lượt các vương triều và những vị vua đầy tham vọng nổi lên từ những 
đống tro tàn của các chính thể tộc quyền khác, và liên tục dùng vũ lực để 
phát động những cuộc chiến tranh để giết chóc và bành trướng lãnh thổ. (c) 
Trong nội bộ vương triễu thì những người tham vọng quyền lực cũng căn xé 
hãm hại nhau liên tục. (d) Thậm chí trong các cộng đồng các tu sĩ tâm linh 


(thậm chí trong Tăng Đoàn Phật giáo) cũng không tránh khỏi sự ô nhiễm 


Giới Thiệu Chung * 3 


tranh chấp và tranh phá lẫn nhau. (e) Còn các triết gia và những tu sĩ nhiễu 
giáo phái thì cứ luôn tự hào đề cao những giáo thuyết của mình và bài bác 
bôi nhọ những giáo thuyết của người khác, tranh thủ thu nạp thêm số đông 
môn đỏ, đệ tử. 

Trong một bài kệ đầy cảm động được ghi lại trong tập Knh Tập 
(Suttanipara, kệ 935—37), Đức Phật đã nói ra những sự tranh đấu bạo lực đã 
tạo ra sự sửng sốt đau thương trong lòng Phật, có lẽ đó là lúc Phật vừa xuất 
gia khỏi kinh thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) và đã chứng kiến ngay cảnh 


tranh đâu ở những xứ sở ngoài mâu quôc của mình: 


Sợ hãi khởi sinh khi thấy kẻ dùng bạo lực: 

Khi thấy người ta tham gia vào xung đột. 

Ta sẽ nói các người về cảm giác cấp bách trong ta, 
Ta đã bị xúc động bởi một cảm giác cấp bách đó. 
Nhìn thấy người ta run rây, 

Như cá trong mương cạn, 

Nhìn thấy sự bạo tàn giữa người với người, 


Sự sợ hãi cứ ập đên với ta. 


Khắp thế gian chăng chỗ nào ra gì; 
Mọi phương đều hỗn loạn. 
Mong có được một chỗ an trú cho mình, 


Nhưng ta chăng thấy có nơi nào yên ôn. 


(tạm địch nghĩa ra tiếng Việt) 


Khi bắt đầu đi giảng đạo, sứ mạng ban đầu của Phật là khai mở con- 
đường đạo dẫn tới mục tiêu là sự bình-an trong-tâm, là sự an-ôn tột cùng của 
Niết-bàn, sự giải-thoát khỏi cái vòng “sinh, già, bệnh, chết”. Nhưng Phật 
cũng không phải chỉ lo mục đích đó cho những tu sĩ đang ổi tìm sự giải- 
thoát. Với vị trí của một người từ-bỏ đã bước ra khỏi hệ thống xã hội thế tục, 
Phật vẫn ni /z¡ vào trong đó với một sự lo lắng sâu sắc về những sự tranh 


đấu không ngớt không nguôi của nhân loại—họ không ngớt tranh đấu trong 


4* Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


khi trong lòng đa số họ ai cũng mong muốn được sống bình an. Vì lòng bi 
mân, Phật đã tìm cách mang tới sự hòa-hợp cho những môi quan hệ của con 
người, đề gây dựng một đời sống dựa trên sự bao-dung tha-thứ, sự hòa-hợp, 


và lòng tử-tê với nhau. 


Không phải chỉ thuyết dạy về những điều đó. Phật còn thiết lập một cộng 
đồng định hướng (tức cộng đồng các tu sĩ có cùng định hướng, cùng mục 
đích sống và tu tập, đó là Tăng Đoàn) và Phật đã liên tục đóng góp bằng 
nhiều cách để mang lại cho nhiều người sự bình an trong-tâm và sự bình an 
ở-ngoài-xã-hội. Trách phận này đã thúc đầy Phật ngay từ bước đầu sau khi 
giác-ngộ; bởi Phật không phải là một du sĩ đơn độc cứ ởi giảng giải cho 
những người đến gặp Phật để được chỉ dạy, rồi sau đó đề mặc họ tự làm theo 
kiểu của mỗi người. Phật đã lập ra một phong trào tâm linh mới để nhiều 
nØười đồng tâm thực hiện. (7) Phật đã lập ra Tăng Đoàn các tu sĩ với số 
lượng tăng dần. Họ sống theo nhóm ở khắp nơi, họ du hành theo nhóm, và tu 
tập theo nhóm——những nhóm đó là những Tăng Đoàn nhỏ ở khắp nơi. 


Nhưng không phải chỉ cởi bỏ áo trần mặc áo cà sa là trở thành thánh 
nhân ngay. Khi đi từ đời sống tại gia qua đời sống xuất gia trong Tăng Đoàn 
của Phật, những tăng và ni còn mang đầy theo họ những khuynh-hướng tiêm 
tàng (căn cơ, tập khí, tùy miên, tàng thức) đã nằm sẵn trong tâm thức từ bao 
kiếp, đó là những khuynh-hướng (hay gông-cùm, kiết sử) tạo ra tham, sân, sự 
tự cao, tham vọng, sự ghen ty, sự tfự ta tự đại (luôn cho mình đúng), và ẩ/ 
loại tà-kiến này nọ. Chính do vậy nên đâu thể tránh khỏi trong Tăng Đoàn 
thường xảy ra những căng thắng, chấp nê, rồi lâu ngày trở thành những tranh 
chấp, Sự cãi cọ, sự xung đột, sự chê ghét, sự cay đắng, sự chia rẽ, thậm chí có 
vài trường hợp sự cô ý giết hại. Vì vậy, khi Tăng Đoàn phát triển rộng, Phật 
trở thành một “øgười fổ chức”. Cho dù Phật đã giảng dạy những điều cao 
thượng tâm linh để cho mọi người tu tập, nhưng những điều đó không đủ để 
tạo nên một sự hòa-hợp đáng mong ước trong những tập thể của Tăng Đoàn. 
Do vậy, Phật đã thiết lập những điều điều giới-luật một cách chi tiết để cho 
các tăng và ni trong Tăng Đoản thực hành theo một cách nhất quán, điều đô 


đã thực sự giúp ích hạn chế tối đa những sự bất đồng trong Tăng Đoàn và 


Giới Thiệu Chung * 5 


đặc biệt giúp cho tất cả tăng và ni trì tu với giới-hạnh là nền tảng cho những 
sự tu-tập tiến bộ tâm linh khác (giới, định, tuệ). Tất cả những điều giới-luật 
đó được gom lại thành phần/rỗ Luật Tạng (Vi»aya) của kinh điển Phật giáo 
(bên cạnh phần Kinh Tạng và Vi Diệu Pháp Tạng). 


(2) Phật cũng chỉ dạy và hướng dẫn những người dân thường xuyên thực 
hành những giáo lý ở tại nhà, tức những người tại gia còn đang sống với gia 
đình và làm ăn quan hệ giữa xã hội. Đây cũng là một trách phận của Phật đưa 
ra những điều giới-hạnh cho các người tại gia. Phật đã đề ra những điều giới 
luật căn bản cần thiết cho mọi người từ cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người 
chủ, người làm, và những người khác ... để họ nên ghi nhớ và thực hiện để 
bảo đảm có được sự hòa-hợp và hạnh-phúc. Đối với những người tại gia, 
những lời dạy và giới luật chủ yếu nhằm mục đích hạn chế và trừ bỏ những 
điều làm sai trái thiếu đức hạnh, hạn chế những sự tranh chấp, hãm hại, và 
bạo lực với nhau, và giúp tu dưỡng những điều ngược lại. Đó là tu tập những 
điều thiện lành, thiện chí, và sự hòa hợp thông qua việc giữ giới và tu tập ba 


nghiệp hành-động, lòi-nói, và tâm (thân, miệng, ý). 


Cấu Trúc Của Quyền Sách Này 


Quyền sách này, là tuyển chọn các bài kinh, muốn chỉ ra những giáo lý 
của Đức Phật về sự sống hòa-hợp trong các cộng đồng và xã hội. Thực ra 
quyên sách này được dựa trên một “?yển tập các bài kinh” mà tôi đã biên 
tập hồi năm 2011 theo lời thỉnh cầu của “Cương Trình Xây Dựng Hòa Bình 
& Quyến Con Người” của Viện Nghiên Cứu Nhân Quyên thuộc Đại Học 
Columbia University, và nó đã được dùng bởi các Tăng, Ni, Phật tử ở Tích 
Lan sau khi cuộc xung đột sắc tộc dai dẳắng ở nước này mới được chấm dứt 
hồi năm 2009. Quyên sách này thực ra là một phiên bản mở rộng của nó, và 
được đưa vào thêm nhiều đoạn kinh mới, và được chỉnh sửa lại mấy chỗ 
trình bày. 

Tất cả những bài kinh (hay đoạn kinh) đều được trích dẫn từ nguồn 
Tạng Kinh Pali, được những người theo Phật giáo Nguyên thủy (Theravada, 
Trưởng lão Bộ) cho là kinh điển có căn cứ xác đáng là “Lời của Đức Phát 


6 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


lịch sử” (buddha-vacana); Phật giáo Trưởng Lão Bộ (hay thường được gọi 
chung là “Phật giáo Nguyên thủy” để phân biệt với Phật giáo Phát triển hay 
Đại thừa sau đó) đã và đang hiện hành ở các nước vùng Nam Á—như Tích 
lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, (và một phần phía nam của 


Việt Nam, thường được gọi chung là Phật giáo Nam Tông hay Nam Truyền). 


Những đoạn kinh tôi đã trích dẫn trong sách đều từ phần “Rồ KinJ” tức 
“Kinh Tạng” (Suia Pitaka), phần Kinh Tạng gồm 05 Bộ Kinh Nikaya chứa 
những bài kinh do Đức Phật và một số vị đại đệ tử lỗi lạc thuyết giảng. Tôi 
không trích dẫn những bài kinh trong phần “Luật Tạng” (Vinaya Pifaka) và 
“Vi Diệu Pháp Tạng” (Abhidhamma Pitaka). Lý do là, () mặc dù trong rỗ 
Luật Tạng có nhiều bài kinh liên quan tới chủ-đề của quyên sách này, nhưng 
phần kinh trong Luật Tạng đồ sộ đó là chủ yếu dành cho những giới luật và 
thanh quy của Tăng Đoàn, và do vậy những ai chuyên chú đặc biệt về giới- 
luật và sự sống hòa-hợp của Tăng Đoàn hay Ni Đoàn thì mới cần đọc chúng 
cho sâu rộng và đầy đủ hơn. Hơn nữa, (b) cũng có những đoạn kinh trong 
Luật Tạng cũng nói về sự sống hòa-hợp trong cộng đồng xã hội, nhưng 


những đoạn kinh đó cũng đã có trong rỗ Kinh Tạng tồi. 


Mặc dù “Kinh Điển Päli” được cho là tuyên tập kinh có thâm quyền và 
đáng tin cậy nhất của Phật giáo Trưởng Lão Bộ (7heravada), nhưng những 
bài kinh được trích dẫn trong quyền sách này không nhất thiết phải được coi 
là của riêng trường phái Phật giáo nào cả, bởi vì những bài kinh đó thực sự 
đã có từ thời tiền thân cổ xưa nhất của Phật giáo, có từ trong những kinh bộ 
(nikaya) chứa những bài kinh đầu nguồn của Phật giáo Tiền thân. Thêm nữa, 
những giáo lý được trích dẫn ở đây cũng không nhất thiết phải coi là của 
riêng Phật giáo hay một tôn giáo hay tín ngưỡng nào cả. Với tính chất rõ 
ràng, tính khai mở, và sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của con người, thì 
những lời kinh đó có thể được nói và được nghe bởi bất cứ ai, không nhất 
thiết phải là người theo đạo Phật. Những lời kinh là thông điệp phố quát cho 
nên chúng có thể được áp dụng cho tất cả những ai muốn xây dựng những 
quan hệ hòa-hợp tốt lành giữa người với người. Những lời kinh (a) đưa ra 


những chân đoán chỉ ra những gốc rễ căn nguyên của những sự xung khắc và 


Giới Thiệu Chung * 7 


tranh chấp, (b) giảng giải một cách đơn giản và rõ ràng, và (c) đưa ra những 
phương cách đề giải quyết những tranh chấp và xung đột, để dẫn tới sự hòa 
giải và dung hòa, và để tạo nên một nên tảng chung cho sự hòa-hợp trong xã- 


hội và trong các đoàn-thê. 


Tôi đã sắp xếp các bài kinh theo một cấu-trúc cô ý, dựa theo các khía 
cạnh hoặc cách hành văn của các lời kinh, để cho thấy những “khuôn-mẫu” 
của các bài kinh mà Đức Phật đã dùng để giảng dạy. Sau đây tôi sẽ giải thích 
lý lẽ năm dưới sự sắp xếp của tôi. 

Mỗi CHƯƠNG bắt đầu bằng mấy trang giới thiệu về nó (người dịch Việt 
đã đặt ở phần cuối sách đề độc giả đọc và đối chiếu), nhằm mục đích xâu kết 
những đoạn kinh trong chương đó và chỉ ra sự kết nối của chúng đối với chủ- 


đề chính của chương đó. 


CHƯƠNG I gồm những đoạn kinh nói về sự hiểu-biết đúng đắn hay 
Cách-Nhìn Đúng Đắn” (chánh kiến). Đức Phật đã đặt chánh-kiến là phần 
đầu tiên của con đường Bát Thánh Đạo. Và rải rác trong kinh điển Đức Phật 
nhấn mạnh vai trò của chánh-kiến là người dẫn đường của đời sống đạo đức 
và tâm linh. Bởi vì mục tiêu của quyền tuyền tập này là nói về “cách-nhìn 
của Phật giáo về sự hòa-hợp trong cộng đồng và xã hội” [chứ không nhắm 
tới phần tu tập của thánh đạo để dẫn tới sự chứng-đắc, sự giải-thoát của tâm, 
hay sự giải-thoát tột cùng của người tu], cho nên những đoạn kinh tôi trích 
dẫn trong sách này chỉ nhằm chỉ ra sự hiểu-biết và cách-nhìn đúng đắn giúp 
người ta làm tốt những hành vi đạo đức trong đời sống của mình. Cho nên 
loại chánh-kiến này cũng thường được gọi là “chánh-kiến thuộc thể gian 
(chánh kiến thế tục)— để phân biệt với “chánh-kiến vượt trên thể gian” 
(chánh kiến siêu thế) là loại trí-tuệ nhìn thấy tính-không và tính vô-ngã trong 
mọi thứ có điều-kiện (hữu vi) vốn là những gốc rễ trói buộc chúng ta trong 
vòng luân-hồi sinh tử. 

Chánh-kiến về nguyên lý øghiệp (kamma) có tác động quyết định hành 
vi đạo đức của mỗi người. Khi chúng ta nhận ra rằng những hành-động của 


chúng ta sẽ tác động lại chính chúng ta và quyết định sự lành sự dữ trong 


8 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


những kiếp sau, thì chúng ta có động cơ dẹp bỏ những tâm-tính ô-nhiễm của 
tâm và kiêng cữ những hành vi xấu ác (ác hành). Thay vì sống lơ tâm, chúng 
ta thấy vui thích làm những hành vi tốt đẹp và tu dưỡng những phẩm chất 
thiện lành. Nhờ có chánh-kiễn nên đẩn fới ý-định đúng đắn và hành-vi đúng 
đắn. “Khuôn mẫu kinh” này cũng được thấy trong cấu trúc của con đường 
Bát Thánh Đạo, trong đó cách-nhìn đúng đắn (chánh kiên) dẫn tới ý-định 
đúng đắn (chánh tư duy), rồi tiếp tục thể hiện ra bằng /ời-nói đúng đắn 
(chánh ngữ), hành-động đúng đắn (chánh nghiệp), và sự muu-sinh đúng đắn 
(chánh mạng). 


CHƯƠNG II, tôi coi sự tác-động tích cực của cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến) vào mỗi cá nhân là hoàn toàn khả thi, nên tôi đặt vấn đề này 


^ ”? 


dưới cái tựa cho chương này là “Sự 7w Tập Cá Nhân”. Phật giáo Tiền thân 
đã nhìn thấy sự chuyển hóa cá nhân là chìa khóa để chuyền hóa xã hội (giống 
như sự tốt lành của tế bào là sự tốt lành của thân thê vậy). Một xã hội bình 
yên và hòa hợp khó có thê có được bằng cách áp đặt những quy định luật lệ 
khắt khe mà chỉ có thể có được một cách bền vững từ nhận-thức của mọi 
người về những chuẩn mực đáng đề làm theo, để từ đó hành xử đúng đắn. Do 
vậy, việc xây dựng sự hòa-hợp trong các cộng đồng và xã hội nên bắt đầu từ 
việc chuyền hóa cá nhân con người! (Một trong những mục tiêu chính của hệ 
thống giáo dục phổ thông trong các xã hội cũng là để chuyển hóa tạo ra 
những con người có đủ hiểu biết hành xử và tiến bộ trong xã hội, ngoài cái 
mục tiêu phát triển nguồn nhân lực về mặt trí thức, khoa học ...). Sự chuyển 
hóa cá nhân là bao gồm một tiến trình tu tập cả về hành vi đối xử bên ngoài 
và sự thanh lọc nội tâm bên trong. Dựa theo mô hình truyền thống của Phật 
giáo, tôi dẫn ra tiễn trình chuyên hóa cá nhân dưới 03 tiêu đề là: ,% rộng- 


lòng (bố thí), Giới-hạnh đạo đức (tì giới), và Tu tập tâm (thiền tập). 


CHƯƠNG II, trở ngại chủ yếu của sự sống hòa hợp trong gia đình, 
cộng đồng và xã hội chính là sự sân giận và sự ganh ghét. Sân (ở nhiều mức 
độ nặng nhẹ khác nhau) là hạt giống phát sinh sự thù ghét, và chính vì lẽ này, 
tiễn trình tu tập cá nhân của Đức Phật nhấn mạnh đặc biệt vào phần kiểm 


soát và loại bỏ sân. Do vậy, nên tôi đã đặt tên cho Chương III này là “Xứ Lý 


Giới Thiệu Chung * 9 


Sân Giận”. Những đoạn kinh trong chương này chỉ ra: (z) những nguồn gốc 
từ đó phát sinh sân giận, (5) sự tiêu cực và sự nguy hại khi chúng ta dính sân 
giận, thù ghét, và (c) những thuốc giải độc, những cách trị liệu có thê dùng 
để loại bỏ tâm sân giận thù ghét. Một giải pháp lớn cho sự sân giận là sự 
nhân-nhịn, mà chính Đức Phật đã dùng trong những tình huống khó chịu 
nhất. Hai phần sau của chương này gồm những đoạn kinh nói về hạnh nhẫn- 
nhịn, cả hai phần đều chứa những lời chỉ dạy và cả những câu chuyện về 


những tắm gương bậc nhất về hạnh nhẫn-nhịn. 


CHƯƠNG IV là nói về phần “Lời-Nói Đứng Đắn” (chánh ngữ). Lời 
nói hay ngôn từ là một khía cạnh của đạo đức con người, có vai trò rất quan 
trọng trong việc tạo nên sự hòa hợp trong gia đình, các cộng đồng, và xã hội, 
do đó nên Đức Phật cũng đã xếp phần chánh ngữ này thành một phần lớn của 
Bát Thánh Đạo. Tôi cũng dựa theo lời dạy và sự nhắn mạnh của Đức Phật 
như vậy để cô gắng tuyến chọn nhiều bài kinh nói về đề tài chánh-ngữ này. 
Những bài kinh dạy về chánh-ngữ của Đức Phật trong chương này không chỉ 
nói về những lời-nói đúng đắn và hiền lành như chúng ta thường biết, mà 
chúng còn chỉ dạy cách thức đúng đắn cần áp dụng để (z) khi tham gia vào 
những cuộc thảo luận tranh luận, (5) khi khen ngợi hay phê bình người khác, 
và (c) cách thức nên dùng để khi cần sửa chữa uốn nắn một người làm điều 


sai trái hay phạm quy. 


CHƯƠNG V nói về “Bạn Hữu Tốt". Từ phần tu tập cá nhân, chúng ta 
chuyền thăng qua phần những mối quan hệ giữa người và người. Bắt đầu là 
sự có bạn-tốt, Đức Phật nhắn mạnh đó là căn bản cho một đời sống tốt lành 
(trong đời sống thể tục cũng như sự nghiệp tu hành). Từ những lời kinh tôi 
đã tuyến chọn trong chương này, chúng ta có thê thấy Đức Phật đã (z) giảng 
giải giá frỊ của sự có bạn-tốt (đạo hữu tốt) là rất quan trọng trong cả cộng 
đồng những người tại gia và cộng đồng các tăng ni xuất gia, (b) chỉ rõ ra 
những phẩm chất thực sự của một người bạn-tốt là gì, và (c) chỉ ra cách 
những người bạn-hữu nên đối xử với nhau như thế nào. Phật rõ ràng coi sự 
có bạn-tốt là một căn bản để thành công trong đời sống tại gia và thành tựu tu 


tiên trong đời sông xuât gia của các tăng, n1. 


10 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


PHẢN VI được đặt tên là “Lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người”, 
chương này mở rộng thêm những tác động của cá nhân và những loại người 
tốt xấu. Trong chương này tôi chọn đưa vào những bài kinh trong đó Đức 
Phật nhấn mạnh sự liên can ảnh hưởng của những hành vi đạo đức của cá 
nhân đối với cộng đồng và xã hội. Chương này bắt đầu bằng những đoạn 
kinh (z) nói về sự tương phản khác biệt của một người ngu và người trí, 
người xấu và người tốt. (5) Tiếp theo đó chỉ ra và so sánh sự khác biệt của 
những người tu tập cho sự lợi lạc của riêng mình, và những người tu tập cho 
sự lợi lạc của mình và của cả người khác. Những đoạn kinh nói về vẫn đề 
nảy của cả những người tu xuất gia và những người tu tại gia. Sau những 
đoạn kinh đó chúng ta thấy rõ ra rằng, con đường tu tập tốt lành nhất là bao 


gồm cả 02 phần: cho lợi lạc của mình và cho lợi lạc của người khác. 


CHƯƠNG VI nói về loại “Cộng đồng có định hướng”, tức những 
cộng đồng được lập ra theo định hướng và mục đích chung nào đó; (ví dụ 
như Tăng Đoàn, hay các cộng đồng, đoàn thể tôn giáo, xã hội khác). “Cộng 
đồng có định hướng” thì có phần khác với “cộng đồng tự nhiên” tự phát mà 
có. 

Đức Phật là người sáng lập ra Tăng Đoàn, không phải là một giáo chủ 
giáo phái, và những điều Phật đưa ra trong việc thiết lập và xây dựng Tăng 
Đoàn hoàn toàn là vì đời sống tu tập của Tăng Đoàn (chứ không phải vì lợi 
ích của người đứng đầu cộng đồng hay giáo chủ). (z) Phật đưa ra những 
nguyên tắc cho Tăng Đoàn tuân theo để có được đời sống hòa hợp trong 
Tăng Đoàn. (5) Nhưng những lúc có những vị quan chức hay người đứng 
đầu địa phương đến gặp Phật đề được tư vấn về cách duy trì sự sống hòa hợp 
trong xã hội thế tục, thì Phật cũng đã chỉ dạy, và những sự chỉ dạy đó cũng 
đã được ghi lại trong các bải kinh. (c) Những phần sau của chương này cũng 
nói về sự hợp tác tương trợ giữa hai cộng đồng Phật giáo: đó là cộng đồng 


Tăng Đoàn xuất gia và cộng đồng các Phật tử tại gia. 


CHƯƠNG VIHI, nói rõ hơn về “Những Tranh Chấp” trong đời sông 


cộng đông và xã hội. Mặc dù trong các cộng đông, kê cả trong các cộng đông 


Giới Thiệu Chung * l] 


Tăng Đoàn, có nhiều người đã có sự hiểu biết và hành động với những tâm ý 
thiện lành tốt đẹp nhất, nhưng họ vẫn còn mang theo trong tâm trí của mình 
những khuynh-hướng tiềm ẩn, hay đơn giản hơn là những tâm-tính dẫn tới 
tạo ra những sự tranh chấp, tranh cãi, chia rẽ, và phe phái. Do vậy “Những 
tranh chấp” là chủ đề của chương này. Những bài kinh trong chương này chỉ 
ra những tranh chấp nội-bộ trong những cộng đồng của Tăng Đoàn và cộng 
đồng của những người tại gia thế tục. Nhìn chung, những sự tranh chấp bất 
đồng ở trong cả 02 cộng đồng đều có những nguồn gốc nguyên nhân giống 
nhau; nhưng cũng có một số mặt thì các nguyên nhân tranh chấp có khác 


nhau. 
Và chương này theo lẽ nhiên dẫn tới chương sau. 


CHƯƠNG IX, vì chương VIII ở trên nói về những sự tranh chấp cho 
nên tự nhiên nó dẫn qua chương IX với mục đích “Giải quyết những tranh 
chấp”: tức đưa ra những phương cách phương tiện để giải quyết những loại 
tranh chấp thường có trong các cộng đồng. Ở đây chúng ta lại nhìn thấy rõ 
hơn về Đức Phật trong vai trò một người (2) thiết lập những nguyên-tắc và 
hướng-dẫn cho Tăng Đoàn nhằm giải quyết những tranh chấp, và (5) đưa ra 
những phương thức tu tập để cho các tu sĩ tu tiến và có thể phòng tránh 
những sự tranh chấp có thê phát sinh trong tương lai. 


CHƯƠNG X, là chương cuối cùng của quyền tuyển tập này. Từ chương 
trước với chủ đề nói về một cộng đồng có định hướng (như Tăng Đoàn), giờ 
chúng ta bước sang nói luôn về những cộng đồng lớn hơn là xã hội thế tục. 
Nên chương này có chủ đề là “Thiết lập một xã hội công bằng”. Trong 
chương này tôi trích dẫn từ những bài kinh khám phá ra những mối quan hệ 
đan chéo và phức tạp vốn tạo nên mạng lưới muôn vàn và chăng chỊt của xã 
hội. (a) Chương này gồm những đoạn kinh ghi lại những giáo lý của Phật về 
đời sống gia đình, về những mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, vợ và 
chồng, và cách duy trì sự hạnh phúc và lợi lạc trong nhà cửa, gia đình. (5) 
Phần cuối cùng của chương này nói về những ý tưởng của Đức Phật về sự cai 


trị đúng đắn của những vị vua và vương quyền thời đó. Phật dùng danh từ “vị 


12 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


vua quay chuyển bánh xe” (rãjã cakkavat, chuyên pháp luân vương); 
[nhưng vì để tránh nhằm lẫn với Đức Phật được gọi là vị Pháp Vương, nên 
có những lúc tôi đã tạm dịch là “vị vua chán chánh” (hay chánh luân vương): 
người cai trị lãnh thô dựa trên những quy tắc đạo đức]. Mặc dù những 
nguyên tắc cai trị Đức Phật đã đề nghị cho một vương triều phong kiến 
dường như đã lạc hậu trong thời hiện đại hiện nay khi con người đang hướng 
tới các nền dân chủ, nhưng những ý nghĩa nhẫn mạnh về sự công-bằng, lòng 
nhân-từ nhân-ái, lẽ đạo-lý, và sự chân-chánh là căn bản vẫn cần phải có 
trong một chính quyên, thì những lời kinh cổ xưa của Đức Phật vẫn còn 


nguyên những giá trị đương đại của chúng. 


CHƯƠNG I~ CHÁNH-KIÉN 


14 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Chương I — Chánh Kiến * 15 


1. Chánh Kiến Dẫn Đầu 


4. “... Này các Tỳ kheo, chánh-kiến [cách-nhìn đúng đắn] là dẫn trước.! 
Và theo cách nào chánh-kiến là dẫn trước? Một người hiểu được tà-kiến 
[cách-nhìn sai lạc] là tà-kiến và chánh-kiến là chánh-kiến: đây là chánh-kiến 
của người đó.? 

5. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tà-kiến [cách-nhìn sai lạc]? (đối với 
người đó) [“Không thứ gì (cần nên) được cho đi (vì không có phước quả từ 
việc cho đi, không cần phải bố thí), không thứ gì được cúng dường, không 
thứ gì được hiến tặng hay hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và 
xấu nào cho những hành động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không 
có thế giới (đời) khác; không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được 
tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà- 
la-môn tốt thiện và đức hạnh nào trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp và đi công bố lại (cho những người khác) về thế giới 
nảy và thế giới khác."] Đây là tà-kiến. 

6. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-kiến [cách-nhìn đúng đắn]? 
Chánh-kiến, có hai loại, ta nói: (¡) có chánh-kiến còn bị ảnh hưởng bởi những 
ô-nhiễm [hữu lậu], dự phần công-đức, chín muồi thành những sự thu-nạp 
(sanh y);Ÿ và (1) có chánh-kiến là thánh thiện, không còn ô-nhiễm [vô lậu], 
siêu thế, là một chi phần của (bát thánh) đạo. 

7. “Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì là chánh-kiến còn bị ảnh hưởng bởi 
những ô-nhiễm, dự phần công-đức, chín muỗi thành những sự thu-nạp? (đối 
với một ngườ!) [“Có thứ (cần) được cho đi (và có phước quả từ việc cho đi, 
bố thí), có thứ được cúng dường, có thứ được dâng hiến hy sinh; có kết quả 
hay nghiệp quả tốt và xấu cho những hành động tốt và xấu; có thế giới (đời) 
này, có thế giới (đò1) khác; có mẹ, có cha; có những chúng sinh được tái sinh 
một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); có những tu sĩ và bà-la-môn tốt 
thiện và đức hạnh trong thế gian này đã tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực 
tiếp và công bố lại (cho những người khác) về thế giới này và thế giới khác.'] 


Đây là chánh-kiến bị tác động bởi những ô-nhiễm, sự phần công-đức, chín 


16 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


muôi thành những sự thu-nạp. 

8. “Và, này các Tỳ kheo, (1) cái gì là chánh-kiến là thánh thiện, không 
còn ô-nhiễm, siêu thế, là một chi phần của (bát thánh) đạo? Trí-tuệ, căn trí- 
tuệ, năng lực trí-tuệ (tuệ, tuệ căn, tuệ lực), chi giác-ngộ là sự điều-tra những 
trạng-thái (trạch-pháp giác chi), chi phần thánh đạo là chánh-kiến trong một 
người có tâm là thánh thiện, có tâm là vô nhiễm, là người có-được thánh đạo 
và đang tu dưỡng (phát triển) thánh đạo:“ đây là chánh-kiến là thánh thiện, 


không còn ô-nhiễm, siêu thế, là một chi phần của (bát thánh) đạo. 


9. “Một người tạo sự nỗ-lực (tính tấn) đề dẹp bỏ tà-kiến và chứng nhập 
trong chánh-kiến: đây là sự chánh tinh-tấn [sự nỗ-lực đúng đắn] của người 
đó. Một cách có chánh-niệm, người đó dẹp bỏ tà-kiến; một cách có chánh- 
niệm, người đó chứng nhập và an trú trong chánh-kiến: đây là sự chánh-niệm 
của người đó. Như vậy, ba trạng thái này chạy vòng quanh chánh-kiến, đó là, 


chánh-kiên, chánh tinh-tân, và chánh-niệm.” Š 


(đrích MN 117) 


2. Hiểu Biết Điều Thiện và Bất Thiện 

[Ngài Xá-lợi-phất đã nói: ] 

3. “Này các đạo hữu, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự bất thiện và 
gốc-rễ của sự bất thiện, sự thiện và gốc-rễ của sự thiện, theo cách như vậy 
người đó là người có chánh-kiến, cách-nhìn của người đó là chánh thắng, là 
người có niềm-tin bất lay chuyên vào Giáo Pháp, và đã đạt tới Giáo Pháp 


đích thực này. 


4. “Và, này các đạo hữu, cái gì là sự bất thiện, cái gì là gốc-rễ của sự bất 
thiện; cái gì là sự thiện, cái gì là gốc-rễ của sự thiện? Sát-sinh là bất thiện; 
gian-cắp là bất thiện, tà-dâm tà dục là bất thiện, nói-dối nói láo là bất thiện; 
nói lời hiễm-độc là bất thiện; nói lời gắt-gỏng nạt nộ là bất thiện; nói lời tán- 
dóc vô ích là bất thiện; sự thèm-khát là bất thiện; sự ác-ý là bất thiện; cách- 


nhìn sai lạc (tà kiến) là bất thiện. Đây được gọi là sự bất thiện.” 


Chương I— Chánh Kiến * 17 


5. “Và cái gì là gốc-rễ của sự bất thiện? Tham là gốc-rễ của sự bắt thiện; 
sân là gốc-rễ của sự bất thiện; si là gốc-rễ của sự bất thiện. Đây được gọi là 
gốc-rễ của sự bất thiện.” 

6. “Và cái gì là sự thiện? Sự kiêng cữ sát-sinh là thiện; kiêng cữ gian-cắp 
là thiện; kiêng cữ tà-dâm tà dục là thiện; kiêng cữ nói-đối nói láo là thiện; 
kiêng cữ nói lời hiểm-độc là thiện; kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt nộ là thiện; 
kiêng cữ nói lời tán-dóc vô ích là thiện; kiêng cữ sự thèm-khát là thiện; kiêng 
cữ sự ác-ý là thiện; cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) là thiện. Đây được gọi 


là sự thiện.Š 


7. “Và cái gì là gôc-rễ của sự thiện? Sự vô-tham là gôc-rễ của sự thiện; 
vô-sân là gôc-rễ của sự thiện; vô-si là gốc-rễ của sự thiện. Đây được gọi là 


gôc-rê của sự thiện.” 


(rích MN 09) 


3. Tóm Lược về Nghiệp 
[Đức Phật giảng cho các Tỳ kheo:] 


“Khi ta đã nói như vây: [5] “Nghiệp nên được hiêu; nguôn gôc và sự 
khởi sinh của nghiệp nên được hiệu; sự đa dạng của nghiệp nên được hiệu; 
hậu quả của nghiệp nên được hiêu; sự châm-dứt nghiệp nên được hiệu.” |, vì 


lý do gì ta đã nói như vậy? 


(a) “Này các Tỳ kheo, chính là sự cô-ý (tư) ta gọi là nghiệp (kamma).? 


Do đã chủ-ý, nên một người hành động bằng thân, lời-nói, hay tâm. 


(b) “Và cái gì là nguôn gôc và sự khởi sinh của những của nghiệp? Sự 


tiêp-xúc là nguôn gôc và sự khởi sinh của nghiệp. 


(c) “Và cái gì là sự đa dạng của nghiệp? Có nghiệp được nêm trải trong 
địa-ngục; có nghiệp được nếm trải trong cõi súc-sinh, có nghiệp được nếm 
trải trong cảnh giới ngạ-quỷ thống khổ; có nghiệp được nếm trải trong cảnh 
giới con-người; có nghiệp được nếm trải trong cảnh giới thiên-thần.!' Đây là 


18 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


sự đa dạng của nghiệp. 
(d) “Và cái gì là hậu quả của nghiệp? Ta nói, hậu quả của nghiệp có ba 
dạng, đó là: [được nếm trải] ngay trong kiếp này, hay trong kiếp [kế] sau, hay 


trong những thời kiếp sau nữa. Đây được gọi là hậu quả của nghiệp.!! 


(e) “Và cái gì là sự chấm-dứt của nghiệp? Khi chấm dứt sự tiếp-xúc là 


chấm dứt nghiệp.!? 


“Bát thánh đạo này là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nghiệp, gồm (tám 
phần): chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 


chánh tinh-tấn, chánh-niệm, và chánh-định. 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được nghiệp, nguồn 
gốc và sự khởi sinh của nghiệp, sự đa dạng của nghiệp, hậu quả của nghiệp, 
sự chấm-dứt của nghiệp, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nghiệp, là người 
đó hiểu được đời sống tâm linh mang tính thâm nhập là sự chấm-dứt nghiệp . 


“Chính vì điêu này nên điêu [Š] đã được nói như vậy.” 


(rích AN 6:63) 


4. Chúng Sinh Trả Giá Cho Nghiệp Của Mình 
[Đức Phật nói với một bà-la-môn: ... ] 


5- “Sau khi tâm ta đã được như vậy, đã đạt-định, được thanh lọc tinh 
khiết và sáng tỏ, không bị dính nhiễm, đã hết khuyết lỗi, dễ uốn nắn, dễ điều 
phục, vững vàng, và đạt tới mức không thể bị khích động (bất lay chuyển), 
lúc đó ta đã hướng tâm tới #rí-biết về sự nhó-lại những cõi kiếp quá khứ 
(túc mạng minh).!Š Ta đã nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ của ta; đó là, một lần 
sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, năm lần sinh, mười lần sinh, hai 
mươi lần sinh, ba mươi lần sinh, bốn mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một 
trăm lần sinh, một ngàn lần sinh, một trắm ngàn lần sinh; nhiều đại kiếp thế 
giới co-lại, nhiều đại kiếp thế giới giãn-ra, nhiều đại kiếp thế giới co-lại và 
giãn-ra: (ta nhớ rõ) “Ở (kiếp) đó ta được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như 


Chương I— Chánh Kiến * 19 


vậy, với diện mạo như vậy, thức ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải nghiệm 
sướng và khổ của ta như vậy, tuổi thọ của ta như vậy; và ta chết từ chỗ đó, ta 
tái sinh vào chỗ kia; rồi tiếp tục ... ta được đặt tên như kia, thuộc họ tộc như 
kia, với diện mạo như kia, thức ăn thực dưỡng của ta như kia, trải nghiệm 
sướng và khô của ta như kia, tuổi thọ của ta như kia; và ta chết từ chỗ kia đó, 
ta tái sinh vào chỗ nọ ... và cuối cùng ta đã được tái sinh ở đây.” Như vậy đó, 


ta đã nhớ lại những tông quan và chỉ tiết của những cõi kiếp quá khứ của ta. 


“Này bà-la-môn, đây là trí-biết zứ nhất ta chứng ngộ được vào canh đầu 
của đêm đó (đêm giác-ngộ). Vô-minh đã bị xua tan, trí-biết đích thực (minh) 
đã khởi sinh; bóng tối đã bị xua tan, ánh sáng đã khởi sinh, như sẽ xảy ra đối 
với một người sống chuyên-chú, nhiệt-thành, và kiên-định. Này bà-la-môn, 
đây là lần đột-phá đầu tiên của ta, giống như con gà con đã phá thủng thoát 
ra khỏi vỏ trứng.” 


(rích AN 8:11) 


5. Khi Tự Mình Hiểu Biết 

Rồi những người Kãlãma nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Ngài, có một số tu sĩ và bà-la-môn đến Kesaputta này. Họ giải 
thích và thuyết minh những giáo thuyết của họ, nhưng phi báng, chê bai, bài 
xích, chế nhạo những giáo thuyết của người khác. Nhưng rồi có những tu sĩ 
và bà-la-môn khác đến Kesaputta, họ cũng giải thích và thuyết minh những 
giáo thuyết của họ, nhưng phi báng, chê bai, bài xích, chế nhạo những giáo 
thuyết của người khác. Thưa ngài, chúng tôi thấy bối rối và hoài nghi không 
biết ai trong số những vị thiện tu sĩ đó là người nói đúng và ai là người nói 


Là) 


Sa1. 


(D “Này những người Kãlãma, các người bị bối rối như vậy cũng phải, 
các người nghi ngờ như vậy cũng phải. Sự nghi ngờ đã khởi sinh trong các 
người về một vấn đề còn làm bối rối. Này những người Kãlãma, [đừng vội 


tin theo điều gì (1) do điều đó được truyền miệng từ lâu (như lời truyền 


20 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


miệng, chuyện kẻ, lời thuật lại, điều nghe đi nghe lại), (ii) do điều đó đã 
thành truyền thống (tập tục, tục lệ, truyền thống), (ii) do điều đó được ghi 
trong kinh sách (trong tập kinh, bộ kinh, sách kinh). (¡v) đo điều đó là tin đồn 
(hay thông tin, tin tức), (v) do sự lý giải theo lý lẽ, (vi) do sự suy luận từ sự 
phỏng đoán, (vii) do tự thấy điều đó là có lý, (viii) do chấp nhận điều đó sau 
khi đã suy tư xem xét kỹ về nó; (ix) do bề ngoài tướng mạo của người nói là 
đáng tin (như diện mạo, tướng tá, uy nghi của người thầy hay người diễn 
thuyết), (x) hoặc do nghĩ rằng “Đó là sư thầy của chúng ta nên ống nói là 
phải đúng”.] Nhưng, này những người Kaãlãma, khi nào các người tự mình 
biết được: “Những điều này là không thiện lành; những điều này là đáng chê 
trách (tội lỗi); những điều này là bị quở trách bởi người trí hiền; những điều 
đó, nễu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến sự nguy hại và khổ đau", thì các 
người nên dẹp bỏ chúng.” 


(1) “Này những người Käãlãma, các người nghĩ sao? Khi tham khởi sinh 


trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 
“Mang lại sự nguy hại, thưa Ngài.” 


“Này những người Kãlãma, một người tham dục, bị chi phối bởi tham, 
với một cái tâm bị ám muội bởi tham, nên người đó sát-sinh, gian-cắp, tà- 
dâm ngoại tình, và nói-dối nói sai; và người đó cũng khuyến khích người 
khác làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới sự nguy hại và khổ đau 
lâu dài hay không?” 

“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


(2) “Này những người Kalama, các người nghĩ sao? Khi sân khởi sinh 
trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 

“Mang lại sự nguy hại, thưa Ngài.” 

“Này những người Kalama, một người sân giận, bị chi phôi bởi sân, với 
một cái tâm bị ám muội bởi sân, nên người đó sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm 
ngoại tình, và nói-dôi nói sal; và người đó cũng khuyên khích người khác 


làm vậy. Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới sự nguy hại và khổ đau lâu dài 


Chương I— Chánh Kiến * 21 


hay không?” 
“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


(3) “Này những người Kalãma, các người nghĩ sao? Khi sĩ khởi sinh 
trong một người, nó mang lại ích lợi hay sự nguy hại cho người đó?” 

“Mang lại sự nguy hại, thưa Ngài.” 

“Này những người Kãlãma, một người si mê, bị chi phối bởi si, với một 
cái tâm bị ám muội bởi si, nên người đó sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm ngoại 
tình, và nói-đối nói sai; và người đó cũng khuyến khích người khác làm vậy. 
Có phải điều đó sẽ dẫn người đó tới sự nguy hại và khổ đau lâu dài hay 
không?” 

“Đúng vậy, thưa Ngài.” 


“Này những người Kãlãma, các người nghĩ sao? Những điều đó là thiện 
lành hay không thiện lành?” — “Không thiện lành, thưa Ngài” — “Đáng chê 
trách hay không đáng chê trách?” — “Đáng chê trách, thưa Ngài” — “BỊ quở 
trách hay được khen ngợi bởi người trí hiền?” — “Bị quở trách bởi người trí 
hiền, thưa Ngài” — “Nếu chấp nhận và thực hiện chúng, chúng sẽ dẫn tới sự 
nguy hại và khổ đau hay không: các người thấy sao?” — “Nếu chấp nhận và 


thực hiện chúng sẽ dẫn tới sự nguy hại và khổ đau; chúng tôi thấy như vậy.” 


“Như vậy, này những người Kalãma, khi ta nói: “Này những người 
Kãlãma, [đừng vội tin theo điều gì (¡) do điều đó được truyền miệng từ lâu ... 
(x) hoặc do nghĩ rằng “Đó là sư thầy của chúng ta nên Ông nói là phải đúng'.] 
Nhưng khi nào các người tự mình biết được: “Những điều này là không thiện 
lành; những điều này là đáng chê trách; những điều này là bị quở trách bởi 
người trí hiển; những điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến sự 
nguy hại và khổ đau”, thì các người nên dẹp bỏ chúng”, thì chính vì lẽ đó nên 


ta đã nói như vậy.” 


(ørích AN 3:65) 


22 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


6. Giáo Lý “Đặt Người Khác Là Mình? 


... Những gia chủ của vùng Công Tre (Trúc Môn) đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Mong Thầy Cô-đàm chỉ dạy cho chúng tôi Giáo Pháp sao cho chúng 
tôi có được một cách sống hạnh phúc tại gia và sau khi chết sẽ được tái sinh 


trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời.” 


- “Này các gia chủ, ta sẽ dạy cho các người Giáo Pháp có thể ứng dụng 


được cho mỗi người. !“ Hãy lắng nghe và chú-tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 

“Dạ, Thầy Cồ-đàm”, những gia chủ bà-la-môn vùng Cổng Tre đáp lại. 
Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Này các gia chủ, cái gì là Giáo Pháp ứng dụng được cho mỗi người? 


(1) “Ở đây, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy xét như 
vầy: “Ta là người muốn được sống chứ không muốn chết; ta muốn (thích) 
hạnh-phúc và tránh (ghét) khổ-đau. Vì ta là người muốn được sống ....... và 
tránh khổ-đau, nên nếu có ai lấy mạng ta thì ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ 
nếu ta lẫy mạng người (hay vật) khác—người (hay vật) đó cũng muốn được 
sống chứ không muốn chết, muốn hạnh-phúc và tránh khốổ-đau—thì người 
(hay vật) đó cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và 
dễ chịu thì người (hay vật) khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta 
không vui lòng và cam chịu sao ta có thể làm điều đó đối với người (hay vật) 
khác?” (Điều gì mình không muốn thì đừng làm với người khác). Sau khi suy 
xét như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ sái-sinh, khuyến khích người 
khác kiêng cữ sát-sinh, và đề cao (khen ngợi) việc kiêng cữ sát-sinh. Như 


vậy hành-vi /hân (hành động) của người đó được thanh lọc theo ba cách. 'Š 


(2) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết Suy Xét 
như vây: “Nếu có ai muốn lấy thứ ta không cho, đó là trộm cắp của ta, điều 
đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ nếu ta lẫy thứ người khác không cho ta, 
tức là gian cắp của người khác, điều đó người khác đâu vui lòng và cam chịu. 
Điều gì không làm ta vui lòng và đễ chịu thì người khác cũng đâu vui lòng và 


cam chịu. Điều ta không vui lòng và cam chịu sao ta có thê làm điêu đó đôi 


Chương I — Chánh Kiến * 23 


với người khác?” Sau khi suy xét như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ, 
kiêng cữ gian-cắp (như lấy thứ không được cho, cướp, gian lận, ăn hối lộ, 
tống tiền, tham những, làm giàu bất chính ...), khuyến khích người khác 
kiêng cữ gian-cắp, và khen ngợi sự kiêng cữ gian-cắp. Như vậy hành-vi hân 
(hành động) của người đó được thanh lọc theo ba cách. 


(3) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết Suy Xét 
như vây: “Nếu có ai muốn ngoại tình với vợ ta, điều đó ta đâu vui lòng và 
cam chịu. Giờ nếu ta đi ngoại tình với vợ của người khác, điều đó người khác 
đâu vui lòng và cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và dễ chịu thì người 
khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không vui lòng và cam chịu sao 
ta có thê làm điều đó đối với người khác?? Sau khi suy xét như vậy, người đệ 
tử thánh thiện #¿êng cữ tà-dâm tà dục (ý nghĩ, hành vi, quan hệ tính dục bất 
chính), khuyến khích người khác kiêng cữ tà-dâm tà dục, và khen ngợi sự 
kiêng cữ việc tà-dâm tà dục. Như vậy hàng-vi /hân (hành động) của người đó 
được thanh lọc theo ba cách. 


(4) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết Suy Xét 
như vây: “Nếu có ai nói dỗi nói sai để làm hại ta, điều đó ta đâu vui lòng và 
cam chịu. Giờ nếu ta nói dối nói sai để làm hại người khác, điều đó người 
khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và dễ 
chịu thì người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không vui lòng 
và cam chịu sao ta có thể làm điều đó đối với người khác? Sau khi suy xét 
như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ nói-đối nói láo, khuyến khích 
người khác kiêng cữ nói-dối nói láo, và khen ngợi sự kiêng cữ nói-dối nói 
láo. Như vậy hành-vi /hân (hành động) của người đó được thanh lọc theo ba 


cách. 


(5) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết Suy Xét 
như vây: “Nếu có ai chia rẽ ta với bạn bè thân hữu bằng lời-nói gây chia-rẽ, 
điều đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ ta chia rễ người khác và bạn bè thân 
hữu của họ, điều đó người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu ... (ép đục 


tương tự các điều trên)..." Như vậy hành-vi miệng (lời nói) của người đó 


24 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


được thanh lọc theo ba cách. 


(6) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết Suy Xét 
như vây: “Nếu có ai nói với ta bằng những lời-nói gắt-gỏng nạt nộ, điều đó ta 
đâu vui lòng và cam chịu. Giờ ta nói lời gắt-gỏng nạt nộ với người khác, điều 
đó người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu ...` Như vậy hàng-vI miệng 
(lời nói) của người đó được thanh lọc theo ba cách. 


(7) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết Suy Xét 
như vầy: “Nếu có ai nói với ta những lời-nói tầm-phào tán dóc (vô ích, vô bổ, 
tào lao), điều đó ta đâu vui lòng và cam chịu. GIờ nếu ta nói lời tầm-phào tán 
dóc với người khác, điều đó người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều 
gì không làm ta vui lòng và dễ chịu thì người khác cũng đâu vui lòng và cam 
chịu. Điều ta không vui lòng và cam chịu sao ta có thể làm điều đó đối với 
người khác? Sau khi suy xét như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ lời- 
nói tâm-phào tán dóc, khuyến khích người khác kiêng cữ lời-nói tầm-phào 
tán dóc, và khen ngợi sự kiêng cữ lời-nói tầm-phào tán dóc. Như vậy hành-vi 


miệng (lời nói) của người đó được thanh lọc theo ba cách. 


(rrích SN 55:07) 


CHƯƠNG II —- TU TẬP CÁ NHÂN 


26 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Chương lI — Tu Tập Cá Nhân * 27 


1. Sự Rộng Lòng Cho Đi (Bồ Thí) 
(1) Tính Keo Kiệt 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại sự keo kiệt. Năm đó là gì? Sự keo kiệt về 
những chỗ-ở, sự keo kiệt về những gia-đình (cúng dường cho tăng ni), sự keo 
kiệt về những lợi-lộc (nhận được từ những thí chủ), sự keo kiệt về lời-khen 
(không muốn khen Tỳ kheo khác, không muốn ai khen người khác ngoài 
mình), và sự keo kiệt về Giáo Pháp (không chỉ dạy bố thí Giáo Pháp cho 
người khác). Đây là năm loại sự keo kiệt. Trong năm loại đó, loại hèn mạt 
nhất là sự keo kiệt về Giáo Pháp.” 


(AN 5:254-55) 


(2) Thành Tựu Về Sự Rộng Lòng Bồ Thí 


“Cái gì là thành tựu về sự rộng lòng bố-thí? Ở đây, một người đệ tử 
thánh thiện sống tại gia với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo kiệt, 
rộng lòng hào hiệp, mở rộng bàn tay, vui thích sự từ bỏ, đóng góp từ thiện, 
thích sự cho đi và chia sẻ." Đây được gọi là sự thành tựu vỀ sự rộng lòng bố- 
thí. (thí)” 


(rích AN 4:61) 


(3) Những Lý Do Của Việc Cho Tặng 


“Này các Tỳ kheo, có tám nền tảng (lý do) của sự bố-thí. Tám đó là gì? 
(1) Người bố thí một món quà do tham (muốn). (2) Người bố thí một món 
quà do sân (ghét). (3) Người bồ thí một món quà do sĩ (ngu). (4) Người bố 
thí một món quà do sợ (bị chê trách). (5) Người bố thí một món quà [vì 
nghĩ]: “Sự bố thí đã được cha ông mình làm trước đây; nên giờ mình cũng 
làm theo chứ không nên đẹp bỏ phong tục gia truyền.” (6) Người bố thí một 
món quà [vì nghĩ]: “Sau khi bố thí món quà này, khi thân tan rã, sau khi chết, 
mình sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 


trời.” (7) Người bố thí một món quà [vì nghĩ]: 'Khi tôi đang bó thí một món 


28 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


quà, tâm của tôi được hiền dịu, và sự phấn khởi và niềm hoan hỷ khởi sinh. 
(5) Người bố thí một món quà vì mục đích làm đẹp đẽ cái tâm, trang bị cho 


z..39 
1 


cái tâm. Đây là tám nên tảng của sự bô-thí. 


(AN 8:33) 


(4) Món Quà Của Một Người Tốt 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm thứ quà tặng bởi một người tốt [người ưu 
việt, thượng nhân]. Năm đó là gì? Người đó cho tặng một món quà vì có 
niềm-tin; người đó cho tặng một món quà một cách kính trọng; người đó cho 
tặng một món quà đúng thời đúng lúc; người đó cho tặng một món quả một 
cách rộng lòng cho đi [không giữ lại]; người đó cho tặng một món quà mà 


(trong tâm) không có sự làm tôn thương mình hay người khác. 

(1) “Vì người đó cho tặng vì có niễm-tin, nên ở đâu nghiệp quả việc cho 
tặng đó chín muồi, người đó sẽ được giảu có, dồi dào, nhiều của cải, và 
người đó đẹp đề, lịch lãm, duyên dáng, được phú cho làn da tuyệt đẹp. 

(2) “Vì người đó cho tặng một cách kính trọng, nên ở đầu nghiệp quả 
việc cho tặng đó chín muồi, người đó sẽ được giàu có, dồi dào, nhiều của Cải, 
và vợ, con, những người ở, người làm, những người đưa tin của người đó đều 
biết kính trọng vâng lời, biết lắng nghe người đó, và họ vận dụng tâm trí để 
hiểu (người đó). 

(3) “Vì người đó cho tặng đúng thời đúng lúc, nên ở đầu nghiệp quả 
việc cho tặng đó chín muồi, người đó sẽ được giàu có, dồi dào, nhiều của Cải, 
và những lợi ích sẽ đến với người đó đúng thời đúng lúc, một cách đồi dào. 

(4) “Vì người đó cho tặng một món quà một cách rộng lòng cho đi 
[không giữ lạij, nên ở đâu nghiệp quả việc cho tặng đó chín muôi, người đó 
sẽ được giàu có, dồi dào, nhiều của cải, và tâm của người đó hướng tới 
hưởng được những thứ tốt nhất trong năm loại [dây] dục-lạc. 

(5) “Vì người đó cho tặng mà không làm tốn thương mình hay người 
khác, nên ở đâu nghiệp quả việc cho tặng đó chín muôi, người đó sẽ được 


Chương lI— Tu Tập Cá Nhân * 29 


giàu có, đôi dào, nhiêu của cải, và người đó không mât mát tài sản ở bât cứ 
nơi nảo, không bị mât bởi hỏa hoạn, lũ lụt, vua chúa, trộm cướp, hay bởi 


những người thừa kế bất nghĩa. 
“Này các Tỳ kheo, đây là năm loại quà cho tặng của một người tốt.” 


(AN 5:148) 


(5) Cho, Tặng, Cúng Dường Thức-Ăn (I) 


“Này các Tỳ kheo, nêu người ta hiểu biết về nghiệp quả của sự cho đi và 
chia sẻ, như ta biết, thì có lẽ họ sẽ không ăn nếu chưa cho, họ sẽ không để 
cho sự ô-nhiễm của tính keo-kiệt ám muội họ và bắt rễ trong tâm họ. Ngay cả 
còn một miếng cuối cùng, một muỗng cuối cùng, họ sẽ không ăn nếu chưa 
chia sẻ nó khi có người để họ chia sẻ. Nhưng, này các Tỳ kheo, do người ta 
không hiểu biết về nghiệp quả của việc cho đi và chia sẻ, như ta biết, nên họ 
ăn mà không cho, và sự ô-nhiễm của tính keo-kiệt ám muội họ và bắt rễ 


trong tâm họ.” 


(It26: 18-19) 


(6) Cho, Tặng, Cúng Dường Ti hức-Ăn (2) 


“Này Suppaväsä, một nữ đệ tử thánh thiện, bằng sự cúng dường thức-ăn 
là cô cho tặng bốn thứ cho những người nhận thức ăn. Bốn đó là gì? Cô cho 
tặng tuôi-thọ, sắc-đẹp, hạnh-phúc, sức-mạnh, và sự sáng-suốt. (1) Bằng sự 
cho tặng tuổi-thọ, bản thân cô sẽ được phú cho tuổi-thọ, cho đù (sau này tái 
sinh) ở cõi người hay cõi trời. (2) Bằng sự cho tặng sắc-đẹp, bản thân cô sẽ 
được phú cho sắc-đẹp, cho dù ở cõi người hay cõi trời. (3) Bằng sự cho tặng 
hạnh phúc, bản thân cô sẽ được phú cho hạnh phúc, cho dù ở cõi người hay 
CõI trời. (4) Bằng cách cho tặng sức-mạnh, bản thân cô sẽ được phú cho sức- 
mạnh, cho dù ở cõi người hay cõi trời. Một nữ đệ tử thánh thiện, bằng sự 
cúng dường thức-ăn là cho tặng bốn thứ nói trên cho những người nhận thức- 


4 ”? 


an. 


30 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


(rích AN 4:57) 


(7) Món Quà Giáo Pháp 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại quà tặng này. Hai đó là gì? Quà tặng tài 
vật và quà tặng Giáo Pháp. Đây là hai loại quà tặng. Trong hai loại quà tặng 


này, quà tặng Giáo Pháp là tốt nhất. 


“Có hai loại sự cúng dường này ... có hai sự bố thí (sự rộng lòng, sự hào 
hiệp) này ... có hai sự từ bỏ (và từ thiện) này. Hai đó là gì? Sự từ bỏ về tài 
vật và sự từ thiện về [bằng cách chia sẻ, ban, tặng, bố thí, cúng dường] Giáo 
Pháp. Đây là hai sự từ bỏ (và từ thiện). Trong hai sự này, sự từ thiện về Giáo 
Pháp là tốt nhất.” 


(AN 2:141-44) 


2. Hành Vị Đức Hạnh (Giới Hạnh) 
(1) Sự Soi Xét Nội Tâm về mặt Đạo Đức 
8. “Này Rãhula (La-hầu-la), thầy nghĩ sao? Mục đích cái gương là gì?” 
“Để phản chiếu, thưa Thế Tôn”. 


“Cũng giống như vậy, này Rãhula, một hành-động bằng thân chỉ nên 
làm sau khi đã quán chiếu (suy xét) nhiều lần (lặp đi lặp lại); một hành-động 
băng lời-nói chỉ nên làm sau khi đã quán chiếu nhiều lần; một hành-động 


băng tâm chỉ nên làm sau khi đã quán chiêu nhiêu lân 


9. “Này Rãhula, khi thầy muốn làm một hành-động bằng thân, thầy nên 
quán chiếu về hành-động đó như vầy: “Liệu hành-động ta muốn làm bằng 
thân có dẫn tới khổ đau cho ta, hay dẫn tới khổ đau cho người khác, hay dẫn 
tới khổ đau cho cả ta và người khác? Một hành-động thân bắt thiện có những 
hệ quả khổ đau, có những kết quả khổ đau phải không?” Khi thầy quán chiếu, 
nếu thầy biết: 'Hành-động ta muốn làm bằng thân này sẽ dẫn tới khô đau cho 


ta, hoặc khô đau cho người khác, hoặc khô đau cho cả ta và người khác; 


Chương lI— Tu Tập Cá Nhân * 3] 


đúng là một hành-động thân bắt thiện có những hệ quả khổ đau, có những kết 
quả khổ đau", thì thầy nhất định không nên làm một hành-động bằng thân 
như vậy. Nhưng khi thầy quán chiếu, nếu thầy biết: 'Hành-động ta muốn làm 
bằng thân này sẽ không dẫn tới khổ đau cho ta, hoặc khổ đau cho người 
khác, hoặc khổ đau cho cả ta và người khác; đúng là một hảnh-động thân 
thiện lành có những hệ quả an lạc, có những kết quả an lạc', thì thầy có £hể 
làm một hành-động bằng thân thiện lành như vậy. 


10. “Cũng vậy, này Rãhula, trong khi thầy đang làm một hành-động 
băng thân, thầy nên quán chiếu về hành-động đó như vầy: “Liệu hành-động 
ta muốn làm bằng thân có dẫn tới khổ đau cho ta, hay dẫn tới khô đau cho 
người khác, hay dẫn tới khổ đau cho cả ta và người khác? Một hành-động 
thân bất thiện có những hệ quả khổ đau, có những kết quả khổ đau phải 
không?” Khi thầy quán chiếu, nếu thầy biết: 'Hành-động ta đang làm bằng 
thân này sẽ dẫn tới khổ đau cho ta, hoặc khổ đau cho người khác, hoặc khổ 
đau cho cả ta và người khác; đúng là một hành-động thân bắt thiện có những 
hệ quả khổ đau, có những kết quả khổ đau", thì thầy nhất định dừng ngay 
hành-động bằng thân như vậy. Nhưng khi thầy quán chiếu, nếu thầy biết: 
“Hành-động ta đang làm băng thân này sẽ không dẫn tới khổ đau cho ta, hoặc 
khổ đau cho người khác, hoặc khổ đau cho cả ta và người khác; đúng là một 
hành-động thân thiện lành có những hệ quả an lạc, có những kết quả an lạc”, 


thì thầy có thể tiếp tục làm hành-động bằng thân thiện lành như vậy. 


11. “Cũng vậy, này Rãhula, sau khi thầy đã đã àm một hành-động bằng 
thân, thầy nên quán chiếu về hành-động đó như vầy: “Liệu hành-động ta đã 
làm bằng thân đã dẫn tới khô đau cho ta, hay đã dẫn tới khổ đau cho người 
khác, hay đã dẫn tới khổ đau cho cả ta và người khác? Một hành-động thân 
bất thiện đã có những hệ quả khổ đau, đã có những kết quả khổ đau phải 
không?? Khi thầy quán chiếu, nếu thây biết: “Hành-động ta đã làm bằng thân 
này đã dẫn tới khổ đau cho ta, hoặc khổ đau cho người khác, hoặc khổ đau 
cho cả ta và người khác; đúng là một hành-động thân bắt thiện đã có những 
hệ quả khổ đau, đã có những kết quả khổ đau', thì thầy nên thú nhận về 
hành-động bằng thân đó, công khai nó, và giải bày ra cho vị Sư Thầy hoặc 


32 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


những đồng đạo hiển trí của thầy trong đời sống tâm linh. Sau khi đã thú 
nhận nó, đã công khai nó, và đã giải bảy nó ra, thầy nên đảm nhận sự kiềm- 
chế trong tương lai.!° Nhưng khi thầy quán chiếu, nếu thầy biết: 'Hành-động 
ta đã làm bằng thân này đã không dẫn tới khổ đau cho ta, hoặc khổ đau cho 
người khác, hoặc khổ đau cho cả ta và người khác; đúng là một hành-động 
thân thiện lành đã có những hệ quả an lạc, đã có những kết quả an lạc”, thì 
thầy có £hể an trú hạnh phúc và hoan hý, tu tập suốt ngày đêm trong những 
trạng thái thiện lành. 


(rích MN 61) 


(2) Thành Tựu về mặt Giới Hạnh 


“Và, này gia chủ, cái gì là sự thành tựu về giớI-hạnh? Ở đây, một người 
đệ tử thánh thiện kiêng cữ sự sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ sự tả-dâm 
tà dục, kiêng cữ sự nói-đối nói láo, và kiêng cữ uống rượu nặng, rượu nhẹ 
(bia) và dùng các chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Đây 


là sự thành tựu về giới-hạnh.” 


(rích AN 4:61) 


(3) Bảo Vệ Vô Lượng Chúng Sinh (Năm Sự Cho Tặng) 


“Ở đây, một đệ tử thánh thiện, sau khi đã dẹp bỏ sự sát-sinh, kiêng cữ 
sát-sinh. Bằng cách kiêng cữ sát-sinh, (coi như) người đệ tử thánh thiện (đã) 
cho tặng cho vô lượng chúng sinh sự không-bị sợ hãi, thù ghét, và đau đớn. 
Đến lượt mình người đó cũng tự mình hưởng được sự không-bị sợ hãi, thù 
ghét, và đau đớn. Đây là món quà thứ nhất, một món quà lớn, từ thuở ban sơ, 
đã có lâu đời, truyền thống, tự cổ xưa, không bị pha tạp và chưa hề bị pha 
tạp, hiện đang không bị pha tạp và sẽ không bị pha tạp, không bị chối bỏ bởi 
những tu sĩ và bả-la-môn có trí. Đây là dòng chảy thứ tư của phước đức ... 
dẫn tới điều thường được ước, được mong và được muốn, dẫn tới ích lợi và 


hạnh phúc. 


Chương lI— Tu Tập Cá Nhân * 33 


(Š5)-(8) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện, sau khi đã dẹp bỏ sự gian-cắp, 
kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ tà-dâm tà dục ... kiêng cữ nói-dối nói láo ... 
kiêng cữ rượu nặng, rượu nhẹ, và những chất độc hại, là căn cơ của đời sống 
lơ tâm phóng dật. Bằng cách kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ rượu nặng, rượu 
nhẹ, và những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, (coi 
như) người đệ tử thánh thiện (đã) cho tặng cho vô lượng chúng sinh sự 
không-bị sợ hãi, thù ghét, và đau đớn. Đến lượt mình người đó cũng tự mình 
hưởng được sự không-bị sợ hãi, thù ghét, và đau đớn. Đây là món quà thứ 
hai ... thứ năm, một món quà lớn, từ thuở ban sơ, đã có lâu đời, truyền 
thống, tự cổ xưa, không bị pha tạp và chưa hè bị pha tạp, hiện đang không bị 
pha tạp và sẽ không bị pha tạp, không bị chối bỏ bởi những tu sĩ và bà-la- 
môn có trí.” 


(irích AN 8:39) 


(4) Điều Xấu và Điều Tốt 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy điều gì là tốt và điều gì là xấu. 
Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Và, này các Tỳ kheo, điều gì là xấu? Sự sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà 
dục, nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm- 
phào tán dóc; tham-dục [thèm muốn], sự ác-ý, và cách-nhìn sai lạc (tà kiến). 
Đây được gọi là xấu. (mười đường nghiệp bắt thiện) 

“Và, này các Tỳ kheo, điều gì là tốt? Sự kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà- 
dâm tà dục, nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói 
lời tầm-phào tán dóc; sự vô-tham [không thèm muốn], sự thiện-ý, và cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến). Đây được gọi là tốt.” (mười đường nghiệp thiện) 


(AN 10:178) 


(5).Sự Không Trong Sạch và Sự Trong Sạch 


34 *» Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


(A) “Này Cunda, sự không trong-sạch (bất tịnh) bằng thân có ba phân. 
Sự không trong-sạch bằng lời-nói có bốn phần. Sự không trong-sạch bằng 


tâm có ba phần. 


(D “Và, này Cunda, theo cách nào sự không trong-sạch bằng thân có ba 
phần? 


(1) “Ở đây, có người sát-sinh. Người đó giết hại, tay vẫy máu, đánh đấm 


và bạo lực, tàn nhân với chúng sinh. 


(2) “Người đó gian-cắp, lấy của không được cho. Người đó trộm cắp tàu 


sản và đô đạc của người khác trong làng mạc hay trong rừng. 


(3) “Người đó dính hành vi tà-dâm tà dục. Người quan hệ tính dục bất 
chính với (1) phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, chị, và họ 
hàng; (1) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (11) phụ nữ đã có chồng: (iv) 
với phụ nữ mà nếu phạm vào (tà dâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình phạt (pháp 


luật), hoặc (v) thậm chí với phụ nữ đã hứa hôn.!Š 
“Chính theo cách này là sự không trong-sạch bằng thân có ba phần. 


(II) “Và, này Cunda, theo cách nảo là sự không trong-sạch bằng lời-nói 
có bốn phần? 

(4) “Ở đây, có người nói-dối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới 
một hội đồng, tới một hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của 
mình, tới phường hội (đoàn thể, bang hội) của mình, hay tới một tòa án, và 
được hỏi: “Vậy, này người tốt, hãy nói điều ông biết” thì không biết người đó 
nói biết, hoặc biết người đó nói không biết; không nhìn thấy người đó nói 
nhìn thấy, hoặc nhìn thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy người đó 
nói đối một cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích của người 
khác, hoặc vì lý do nhỏ nhặt nào đó. 

(5) “Người đó nói lời gây chia-rẽ. Sau khi nghe chuyện, người đó mách 
đi kê lại những chuyện làm chia rẽ người này với người nọ; hoặc người đó 
mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người nọ với người kia; như vậy 


người đó là kẻ chia rẽ những người đang đoàn kết, là kẻ tạo ra những sự chia 


Chương lI— Tu Tập Cá Nhân * 35 


rẽ, kẻ khoái thích nhìn người khác bất hòa, vui mừng khi nhìn thấy người 
khác bất hòa, là kẻ nói những lời gây ra sự bất hòa (phe phái). 

(6) “Người đó nói lời gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói những lời thô tục, 
khó nghe, làm tổn thương người khác, làm sỉ nhục người khác, dẫn tới sự tức 
giận phẫn nộ, không trợ dẫn tới sự định-tâm. 

(7) “Người đó nói chuyện tầm-phào tán dóc; người đó nói không đúng 
lúc, nói điều tầm phào không là sự thật gì, nói điều vô ích, nói ngược với 
Giáo Pháp và giới luật; vào những lúc không đúng người đó nói những lời 
không đáng nói, vô lý, không chừng mực, và không ích lợi. 

“Chính theo cách này là sự không trong-sạch bằng lời-nói có bốn phân. 


(II “Và, này Cunda, theo cách nào là sự không trong-sạch bằng tâm có 


ba phần? 


(8) “Ở đây, có người có đầy tham-dục [sự thèm muốn]. Người đó thèm 
muốn sự giàu có và của cải của người khác như vây: “Ôi, ước gì những gì 
của họ là của ta!" 

(9) “Người đó có một cái tâm ác-ý và những ý-định thù ghét như vầy: 
“Cầu cho những chúng sinh này bị giết, bị tàn sát,!? bị chém đầu, bị hủy diệt, 
hay bị diệt vong” 


(10) “Người đó năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến) và có một quan-điểm 
không chánh đúng như vây: (đối với người đó) [“Không thứ gì (cần nên) 
được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần phải bố thí), 
không thứ gì được cúng dường, không thứ gì được hiến tặng hay hy sinh; 
không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nào cho những hành động tốt và 
xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; không mẹ, 
không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự động tự nhiên 
(theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh nào 
trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và đi công 
bố lại (cho những người khác) về thế giới này và thế giới khác.'] 


“Chính theo cách này là sự không trong-sạch bằng tâm có ba phần. 


36 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


- “Này Cunda, đây là mười đường nghiệp bất thiện. Nếu ai dính vảo 
mười đường nghiệp bắt thiện này, thì, nếu người đó có thức dậy sớm và từ 
trên giường đặm chân xuống đất, người đó cũng không trong-sạch, và nếu 
người đó không dặm chân xuống đất, người đó cũng không trong-sạch. Nếu 
người đó dặm phân bò ướt, người đó không trong-sạch, và nếu người đó 
không dặm phân bò ướt, người đó cũng không trong-sạch. Nếu người đó đặm 
cỏ tươi, người đó không trong-sạch, và nếu người đó không dặm cỏ tươi, 
người đó cũng không trong-sạch. Nếu người đó đốt giữ lửa, người đó không 
trong-sạch, và nếu người đó không đốt giữ lửa, người đó cũng không trong- 
sạch. Nếu người đó chấp tay kính lễ mặt trời, người đó không trong-sạch, và 
nếu người đó không chấp tay kính lễ mặt trời, người đó cũng không trong- 
sạch. Nếu người đó ngâm mình trong nước, người đó không trong-sạch, và 
nếu người đó không ngâm mình trong nước, người đó cũng không trong- 
sạch. Vì lý do gì? Vì bản thân mười đường nghiệp bất thiện là không trong- 
sạch và làm ô-nhiễm. Chính bởi vì người ta dính vào mười đường nghiệp bất 
thiện này nên mới gặp địa ngục, cõi súc sinh, cảnh hồn ma ngạ quỷ, và 


những nơi-đên xâu dữ khác. 


(B) q) “Này Cunda, sự trong-sạch (thanh tịnh) bằng thân có ba phân. Sự 


trong-sạch bằng lời-nói có bốn phần. Sự trong-sạch băng tâm có ba phần. 
“Và, này Cunda, theo cách nào là sự trong-sạch bằng thân có ba phần? 


(1) “Ở đây, có người, sau khi dẹp bỏ sự sát-sinh, người đó kiêng cữ sự 
sát-sinh, tay không vấy máu, không đánh đấm và bạo lực, không tàn nhẫn với 
những chúng sinh đang sống: đẹp bỏ mọi gậy gộc và vũ khí, có lương tâm, 


nhân từ, người đó sống bi mẫn với mọi chúng sinh đang sống. 


(2) “Sau khi dẹp bỏ sự gian-cắp, người đó kiêng cữ sự gian-cắp. Người 
đó không lẫy trộm lấy cắp đồ đạc và của cải của người khác trong làng hay 
trong rừng. 

(3) “Sau khi dẹp bỏ sự tà-dâm tà dục; người đó kiêng cữ sự quan hệ tính 
dục bất chính với () phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, mẹ và cha, anh, chị, và 


họ hàng; (1) phụ nữ được bảo vệ bởi Giáo Pháp; (11) phụ nữ đã có chồng: 


Chương lI— Tu Tập Cá Nhân * 37 


(v) với phụ nữ mà nếu phạm vào (tà dâm với cô ta) sẽ dẫn tới hình phạt 


(pháp luật), hoặc (v) thậm chí với phụ nữ đã hứa hôn. 
“Chính theo cách này là sự trong-sạch bằng thân có ba phần. 


(II) “Và, này Cunda, theo cách nào là sự trong-sạch bằng lời-nói có bốn 
phần? 

(4) “Ở đây, có người sau khi đẹp bỏ sự nói-đối nói láo, người đó kiêng 
cữ sự nói-dối nói láo. Nếu người đó được triệu tập tới một hội đồng, tới một 
hội chúng, tới nơi có mặt những người họ hàng của mình, tới phường hội 
(đoàn thể, bang hội) của mình, hay tới một tòa án, và được hỏi: “Vậy, này 
người tốt, hãy nói điều ông biết thì biết người đó nói biết, và không biết 
người đó nói không biết; nhìn thấy người đó nói nhìn thấy, và không nhìn 
thấy người đó nói không nhìn thấy. Như vậy, người đó không nói dối một 
cách có ý thức vì lợi ích của mình, hoặc vì lợi ích của người khác, hoặc vì lợi 
ích vật chất nhỏ nhặt nào đó. 

(Š) “Sau khi dẹp bỏ lời nói gây chia-rẽ, người đó kiêng cữ lời nói gây 
chia-rẽ; người đó không mách đi kê lại những chuyện làm chia rẽ người này 
với người nọ, người đó không mách đi kể lại những chuyện làm chia rẽ 
người nọ với người kia; như vậy người đó là người đoàn kết những người 
đang bị chia rẽ, là người xây dựng tình bạn hữu, người đó thích nhìn thấy 
người khác hòa thuận, vui mừng khi nhìn thấy người khác hòa thuận, là 
người nói những lời tạo ra sự hòa thuận. 

(6) “Sau khi dẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người đó kiêng cữ lời nói 
gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe, và thân mến, như đi 
vào lòng người, nói lời lễ độ, được nhiều người muốn nghe, và được nhiều 
người hài lòng. 

(7) “Sau khi đẹp bỏ lời nói tầm-phào tán dóc, người đó kiêng cữ nói lời 
tầm-phào tán dóc; người đó nói đúng lúc, nói điều là sự thật, nói những điều 
tốt lành, nói về Giáo Pháp và giới luật; vào lúc đúng đắn người đó nói những 


lời đáng nói đáng nghe, hữu lý, đúng mực, và có ích lợi. 


38 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Chính theo cách này là sự trong-sạch bằng lời-nói có bốn phân. 


(II “Và, này Cunda, theo cách nào là sự trong-sạch bằng tâm có ba 


phần? 


(8) “Ở đây, có người không có tham-dục [không thèm muốn]. Người đó 
không thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác như vây: “Ôi, ước gì 
những gì của họ là của ta!°. 

(9) “Người đó có thiện-ý và những ý-định của người đó không có sự 
thù-ghét, như vây: “Cầu cho mọi chúng sinh sống hạnh phúc, không còn thù 


hận, khô đau, và lo lăng!” 


(10) “Người đó nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) và có quan- 
điểm chánh đúng như vầy: (đối với người đó) [“Có thứ (cần) được cho đi (và 
có phước quả từ việc cho đi, bố thí), có thứ được cúng dường, có thứ được 
dâng hiến hy sinh; có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những hành 
động tốt và xấu; có thế giới (đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, có cha; 
có những chúng sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); 
có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế gian nảy đã tự 
mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và công bồ lại (cho những người khác) 
về thế giới này và thế giới khác.'] 

“Chính theo cách này là sự trong-sạch bằng tâm có ba phần như vậy.” 


- “Này Cunda, đây là mười đường nghiệp thiện ... Chính bởi vì người ta 
tham gia vào mười đường nghiệp thiện này nên họ mới gặp những thiên thần, 


loài người, và những nơi-đến tốt lành khác.” 


(rích AN 10:176) 


3. Loại Bỏ Những Ô Nhiễm Trong Tâm 
(1) Mười Sáu Ô Nhiễm Trong Tâm 


“Bây giờ, này các Tỳ kheo, cái gì là những sự không-sạch [sự ô-nhiễm, 


sự bắất-tịnh] /àm ô nhiễm cái tâm [= những sự ô-nhiễm làm ô nhiễm cái tâm]? 


Chương lI— Tu Tập Cá Nhân * 39 


Sự thèm-muốn—sự quá tham-lam bất chính—là một sự không-sạch làm ô 
nhiễm cái tâm; sự tức-giận ... sự thù-ghét ... sự khinh-thường ... sự xắc-xược 
... Sự phen-ty ... sự hám-lợi.... sự lừa-dối ... sự xảo-trá ... sự ương-ngạnh ... 
sự ganh-đua ... sự tự-đại.... sự kiêu-ngạo... sự phù phiếm .. SỰ lơ-tâm 


phóng dật là một sự không-sạch làm ô nhiễm cái tâm. 


“Sau khi đã biết sự thèm-muốn—sự quá tham-lam bất chính—là một sự 
không-sạch làm ô nhiễm cái tâm, một Tỳ kheo dẹp bỏ nó. Sau khi đã biết sự 
tức-giận ... sự lơ-tâm phóng dật là một sự không-sạch làm ô nhiễm cái tâm, 


một Tỳ kheo dẹp bỏ nó.” 
(rích MN 07) 


(2) Hai Loại Ý Nghĩ 


2. “Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác-ngộ, khi ta vẫn còn là một Bồ-tát 
chưa giác-ngộ toàn thiện, ý này đã xảy đến với ta: “Ta thử chia những ý-nghĩ 
thành hai loại'.° Rồi ta đặt những ý nghĩ tham-dục, những ý nghĩ ác-ý, 
những ý nghĩ hung-dữ qua một bên, và đặt những ý nghĩ từ-bỏ, những ý nghĩ 
không ác-ý (từ), những ý nghĩ không hung-dữ (hiền) qua một bên. ?! 


3. (D) “Khi ta an trú như vậy, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, một 
ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh trong ta. Ta hiểu như vây: “Ý nghĩ tham-dục 
nảy đã khởi sinh trong ta. Điều này dẫn tới sự khổ đau cho mình, dẫn tới sự 
khổ đau cho người khác, và dẫn tới sự khổ đau cho cả mình và người khác; 
nó cản trở trí-tuệ, gây ra những khó-khăn, và dẫn dắt sai lạc khỏi Niết-bàn.” 
Khi ta suy xét: “Điều này dẫn tới sự khổ đau cho mình”, thì nó lắng lặn trong 
ta; khi ta suy xét: “Điều nảy dẫn tới sự khổ đau cho người khác”, thì nó lắng 
lặn trong ta; khi ta suy xét: “Điều này dẫn tới sự khổ đau cho mình và người 
khác", thì nó lắng lặn trong ta; khi ta suy xét: “Điều này cản trở trí-tuệ, gây ra 
những khó-khăn, và dẫn dắt sai lạc khỏi Niết-bàn", thì nó lắng lặn trong ta. 
Mỗi khi một ý nghĩ tham-dục khởi sinh trong ta, ta dẹp bỏ nó, loại bỏ nó, xua 


tan nó. 


40 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


4.—5. “Khi ta an trú như vậy, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, một 
ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh trong ta ... một ý nghĩ hung-dữ đã khởi sinh trong 
ta. Ta hiểu như vây: “Ý nghĩ hung-dữ này đã khởi sinh trong ta. Điều này dẫn 
tới sự khổ đau cho mình, dẫn tới sự khổ đau cho người khác, và dẫn tới sự 
khổ đau cho cả mình và người khác; nó cản trở trí-tuệ, gây ra những khó- 
khăn, và dẫn dắt sai lạc khỏi Niết-bàn.” Khi ta suy xét: “Điều này dẫn tới sự 
khổ đau cho mình", thì nó lắng lặn trong ta; khi ta suy xét: “Điều này dẫn tới 
sự khổ đau cho người khác), thì nó lắng lặn trong ta; khi ta suy xét: “Điều 
nảy dẫn tới sự khô đau cho mình và người khác", thì nó lắng lặn trong ta; khi 
ta suy xét: “Điều này cản trở trí-tuệ, gây ra những khó-khăn, và dẫn dắt sai 
lạc khỏi Niết-bàn", thì nó lăng lặn trong ta. Mỗi khi một ý nghĩ tham-dục 


khởi sinh trong ta, ta dẹp bỏ nó, loại bỏ nó, xua tan nó. 


6. “Này các Tỳ kheo, điều gì một Tỳ kheo thường xuyên nghĩ và suy 
ngẫm, nó sẽ thành khuynh-hướng của tâm của người đó. Nếu người đó 
thường xuyên nghĩ và suy ngẫm về những ý nghĩ tham-dục, là người đó đã 
đẹp bỏ ý nghĩ từ-bỏ để tu dưỡng ý nghĩ tham-dục, và sau đó tâm người đó 
khuynh hướng theo những ý nghĩ tham-dục. Nếu người đó thường xuyên 
nghĩ và suy ngầm về những ý nghĩ ác-ý ... về những ý nghĩ hung-dữ, là 
người đó đã dẹp bỏ ý nghĩ không hung-dữ để tu dưỡng ý nghĩ hung-dữ, và 
sau đó tâm người đó khuynh hướng theo những ý nghĩ hung-dữ. 


1: “Giống như vào tháng cuối của mùa mưa, vào mùa thu, khi mùa vụ 
dày đặc, một người chăn bò sẽ canh giữ những con bò bằng cách liên tục 
dùng roi gậy đánh chặn bên này, thúc chặn bên kia, và dùng roi gậy đó để 
kiểm soát và ngăn chặn những con bỏ (đi vô ruộng để ăn lúa, bắp ...).‹ VÌ SaO 
vậy? Vì người đó nhìn thấy mình có thể bị đánh, bị phạt tù, bị phạt tiền, hay 
bị mắng chửi [nếu để những con bò đi vô ruộng]. Cũng giống như vậy, ta 
nhìn thấy sự nguy-hại, sự tồi-tệ, và sự ô-nhiễm trong những trạng thái bất 
thiện, và nhìn thấy niềm hạnh-phúc của sự tù-bỏ và phương diện thanh-lọc 


trong những trạng thái thiện lành. 


8. (II) “Khi ta an trú như vậy, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, một 


Chương lI— Tu Tập Cá Nhân * 4l] 


ý nghĩ từ-bỏ đã khởi sinh trong ta. Ta hiểu như vây: “Ý nghĩ từ-bỏ này đã 
khởi sinh trong ta. Điều này không dẫn tới sự khổ đau cho mình, không dẫn 
tỚI Sự khổ đau cho người khác, và không dẫn tới sự khổ đau cho cả mình và 
người khác; nó trợ giúp trí-tuệ, không gây những khó-khăn, và dẫn dắt tới 
Niết-bàn.' Nếu ta nghĩ và suy ngẫm về điều này suốt cả đêm, hay suốt cả 
ngày, hay thậm chí suốt cả ngày và đêm, ta không thấy có thứ gì để sợ. 
Nhưng với sự nghĩ và suy ngẫm quá nhiều, ta sẽ làm mệt thân mình, và khi 
thân mệt mỏi, tâm sẽ bị căng thắng, và khi tâm bị căng thắng, nó khó mà 
định-tâm.” Vì vậy ta đã ồn định tâm mình, làm nó tnh-lặng, đưa nó đến sự 
nhất-điểm, và tập-trung (định) nó. Vì sao vậy? Vì để cho tâm ta không bị 


căng thăng.” 


9.—10. “Khi ta an trú như vậy, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, một 
ý nghĩ không ác-ý đã khởi sinh trong ta... ý nghĩ không hung-dữ đã khởi 
sinh trong ta. Ta hiểu như vậy: “Ý nghĩ không hung-dữ này đã khởi sinh 
trong ta. Điều này không dẫn tới sự khổ đau cho mình, không dẫn tới sự khổ 
đau cho người khác, và không dẫn tới sự khổ đau cho cả mình và người khác; 
nó trợ giúp trí-tuệ, không gây những khó-khăn, và dẫn dắt tới Niết-bàn.” Nếu 
ta nghĩ và suy ngẫm về điều này suốt cả đêm, hay suốt cả ngày, hay thậm chí 
suốt cả ngày và đêm, ta không thấy có thứ gì để sợ. Nhưng với sự nghĩ và 
suy ngẫm quá nhiều, ta sẽ làm mệt thân mình, và khi thân mệt mỏi, tâm sẽ bị 
căng thăng, và khi tâm bị căng thắng, nó khó mà định-tâm.” Vì vậy ta đã ổn 
định tâm mình, làm nó tĩnh-lặng, đưa nó đến sự nhất-điểm, và tập-trung 


(định) nó. Vì sao vậy? Vì để cho tâm ta không bị căng thắng. 


11. “Này các Tỳ kheo, điều gì một Tỳ kheo thường xuyên nghĩ và suy 
ngẫm, nó sẽ thành khuynh-hướng của tâm của người đó. Nếu người đó 
thường xuyên nghĩ và suy ngẫm về những ý nghĩ từ-bỏ, là người đó đã dẹp 
bỏ ý nghĩ tham-dục để tu dưỡng ý nghĩ từ-bỏ, và sau đó tâm người đó 
khuynh hướng theo những ý nghĩ từ-bỏ. Nếu người đó thường xuyên nghĩ và 
suy ngẫm về những ý nghĩ không ác-ý (từ) ... về những ý nghĩ hung-dữ (bì), 
là người đó đã đẹp bỏ ý nghĩ hung-dữ đề tu dưỡng ý nghĩ không hung-đữ, và 
sau đó tâm người đó khuynh hướng theo những ý nghĩ không hung-dữ. 


42 Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


12. “Giống như trong tháng cuối của mùa nóng, khi tất cả vụ mùa đã gặt 
hết về trong làng, một người chăn bò sẽ canh giữ những con bò khi (chỉ cần) 
ngồi dưới một gốc cây hay ngoài trời, vì người đó chỉ cần đề-tâm (biết, nhớ) 
tới những con bò ở ngoài đó [chứ không cần phải đánh chặn chúng đi vô 
ruộng ăn lúa, bắp ...]; cũng giống như vậy, ta cũng chỉ cần chú-tâm (chánh 
niệm) tới những trạng thái (thiện lành) ở đó.” 


(rích MN 19) 


(3) Tu Tập Sự Tẩy Nhiễm 

Đức Thế Tôn đã nói: “Bây giờ, này Cunda, ở đây sự thanh-tây nên được 
thực hành bởi thầy như vây:? 

(1) “Người khác sẽ hung-dữ; ở đây chúng ta sẽ không hung-dữ”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy.?! 

(2) “Người khác sẽ sát-sinh; ở đây chúng ta sẽ không sát-sinh”: sự thanh- 
tây nên được tu tập như vậy. 

(3) “Người khác sẽ gian-cắp; ở đây chúng ta kiêng cữ sự gian-cắp': sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(4) “Người khác sẽ sống không độc-thân; ở đây chúng ta sống độc-thân”: 
sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(5) “Người khác sẽ nói-dối nói láo; ở đây chúng ta kiêng cữ sự nói-dối 
nói láo”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(6) “Người khác sẽ nói lời hiểm-độc: ở đây chúng ta kiêng cữ sự nói lời 
hiểm-độc”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(7) “Người khác sẽ nói lời gắt-gỏng nạt nộ; ở đây chúng ta kiêng cữ sự 
nói lời găt-gỏng nạt nộ”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(8) “Người khác sẽ nói lời tán-gẫu vô ích; ở đây chúng ta kiêng cữ sự nói 
lời tán-gẫu vô ích”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 


Chương II — Tu Tập Cá Nhán * 43 


(9) “Người khác sẽ thèm-khát; ở đây chúng ta sẽ không thèm-khát”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(10) “Người khác sẽ có sự ác-ý; ở đây chúng ta sẽ không có sự ác-ý”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 


(11) “Người khác sẽ có cách-nhìn sai lạc (tà kiến); ở đây chúng ta có 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến): sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(12) “Người khác sẽ có ý-định sai trái (tà tư duy); ở đây chúng ta có ý- 
định đúng đắn (chánh tư duy): sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(13) “Người khác sẽ có lời-nói sai trái (tà ngữ); ở đây chúng ta sẽ có lời- 
nói đúng đắn (chánh ngữ)': sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(14) “Người khác sẽ có hành-động sai trái (tà nghiệp); ở đây chúng ta sẽ 
có hành-động đúng đắn (chánh nghiệp)”: sự thanh-tẫy nên được tu tập như 
vậy. 


(15) “Người khác sẽ có sự mưu-sinh sai trái (tà mạng); ở đây chúng ta 
có sự mưu-sinh đúng đắn (chánh mạng)”: sự thanh-tẫy nên được tu tập như 


^ 


vậy. 

(16) “Người khác có sự nỗ-lực sai lạc (tà tính tấn); ở đây chúng ta có sự 
nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh tấn)”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(17) “Người khác sẽ có sự tâm-niệm sai lạc (tà nệm); ở đây chúng ta có 
sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm)”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(18) “Người khác sẽ có sự định-tâm sai lạc (tà định); ở đây chúng ta có 
sự định-tâm đúng đắn (chánh định)”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(19) “Người khác sẽ có sự-biết sai lạc (tà tri); ở đây chúng ta sẽ có sự- 
biết đúng đắn (chánh tri)”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(20) “Người khác sẽ có sự giải-thoát sai lạc; ở đây chúng ta sẽ có sự 


giải-thoát đúng đắn": sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 


44 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


(21) “Người khác sẽ bị chinh phục bởi sự đò-đẫn và buôn-ngủ (hôn trằm 
và thụy miên); ở đây chúng ta sẽ không bị sự đò-đẫn và buồn-ngủ': sự thanh- 
tây nên được tu tập như vậy. 

(22) “Người khác sẽ bị bất-an và hối-tiếc và hối-tiếc (trạo hối); ở đây 
chúng ta sẽ không bị bắt-an và hồi-tiếc”: sự thanh-tây nên được tu tập như 
vậy. 

(23) “Người khác sẽ là người nghi-ngờ; ở đây chúng ta sẽ vượt qua sự 
nghi-ngờ”: sự thanh-tấy nên được tu tập như vậy. 

(24) “Người khác sẽ tức-giận; ở đây chúng ta sẽ không tức giận”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(25) “Người khác sẽ thù-ghét; ở đây chúng ta sẽ không thù ghét”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(26) “Người khác sẽ khinh-thường; ở đây chúng ta sẽ không khinh- 
thường”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 


(27) “Người khác sẽ xắc-xược; ở đây chúng ta sẽ không xắc-xược”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(28) “Người khác sẽ ghen-ty; ở đây chúng ta sẽ không ghen-ty”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(29) “Người khác sẽ hám-lợi; ở đây chúng ta sẽ không hám-lợi”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(30) “Người khác sẽ lừa-dối; ở đây chúng ta sẽ không lừa-dối”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(31) “Người khác sẽ xảo-trá; ở đây chúng ta sẽ không xảo-trá”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(32) “Người khác sẽ ngang-ngạnh; ở đây chúng ta sẽ không ngang- 


ngạnh”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 


Chương II ~ Tu Tập Cá Nhân * 45 


(33) “Người khác sẽ kiêu-ngạo; ở đây chúng ta sẽ không kiêu-ngạo”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(34) “Người khác sẽ khó khuyên-bảo được; ở đây chúng ta sẽ dễ 
khuyên-bảo': sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(35) “Người khác sẽ có bạn-xấu; ở đây chúng ta sẽ có bạn-tốt: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(36) “Người khác sẽ lơ-tâm phóng dật; ở đây chúng ta sẽ không lơ-tâm 
phóng dật”: sự thanh-tầy nên được tu tập như vậy. 

(37) “Người khác sẽ bắất-tín; ở đây chúng ta sẽ thành-tín°: sự thanh-tây 
nên được tu tập như vậy. 

(38) “Người khác sẽ không biết xâu-hồ (về mặt đạo đức); ở đây chúng ta 
sẽ biết xâu-hỗ': sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(39) “Người khác sẽ không biết sợ-hãi việc làm sai trái; ở đây chúng ta 
sẽ biết sợ-hãi việc làm sai trái”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(40) “Người khác sẽ ít học-hiều; ở đây chúng ta sẽ học-hiểu nhiều': sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(41) “Người khác sẽ lười-biếng: ở đây chúng ta sẽ nỗ-lực': sự thanh-tây 
nên được tu tập như vậy. 

(42) “Người khác sẽ không có chánh-niệm; ở đây chúng ta sẽ thiết lập 
sự chánh-niệm”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(43) “Người khác sẽ thiếu trí-tuệ: ở đây chúng ta sẽ có được trí-tuệ”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

() “Người khác sẽ cố chấp theo những quan-điểm của họ, khăng khăng 
năm giữ chúng, và rất khó từ bỏ chúng:?Š ở đây chúng ta sẽ không có chấp 
theo những quan-điểm này nọ (tà kiến), không khăng khăng nắm giữ chúng, 
và dễ dàng từ bỏ chúng": sự thanh-tây nên được tu tập như vậy.” 


(zrích MN 08) 


46 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


4. Từ Ái và Bi Mẫn 
(1) Bắn Sự An Trú Cõi Trời (Bốn Tâm Vô Lượng) 

[Đức Phật nói với bà-la-môn trẻ tên Subha:] ?9 

24. “Này môn sinh, cái gì là con đường dẫn tới tái sinh vào chỗ vua trời 
Brahma? Ở đây, một Tỳ kheo sống bao trùm một phương với một cái tâm 
thấm đẫm sự từ-ái; “Này môn sinh, cái gì là con-đường dẫn tới sự tái sinh 
trong cõi trời Brahma? Ở đây, (¡) một Tỳ kheo an trú bao trùm một phương 
với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương 
thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và 
khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó 
sống bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thắm đẫm sự tù-ái, rộng lớn, bao 
la, vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. Khi sự giải-thoát của tâm 
bằng tâm-từ được tu dưỡng theo cách này thì sẽ không còn một nghiệp giới 
hạn [hạn chế, có lượng mức] nào nữa, không còn nghiệp nào như vậy nữa. 
Cũng giống như một người thôi kèn phấn khởi có thể làm người ta dễ dàng 
nghe được tiếng kèn từ khắp bốn phương; giống như vậy, khi sự giải-thoát 
của tâm bằng tâm-từ được tu dưỡng theo cách này thì sẽ không còn nghiệp 
giới hạn nào nữa, không còn nghiệp nào như vậy nữa.” Đây là con-đường 
dẫn tới tái sinh trong cõi trời Brãhma. 

25.—27. (1) “Một Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với một cái tâm 
thắm đẫm sự bi-mẫn (tâm bi) ... (ii) sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... (iv) sự buông-xả 
(tâm xả); cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương 
thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mỌI nơi, và đối với tất cả 
cũng như đối với bản thân mình, người đó sống bao trùm toàn thế giới với 
một cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao 
la, vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. Khi sự giải-thoát của tâm 
bằng tâm-xả được tu dưỡng theo cách này thì sẽ không còn một nghiệp giới 
hạn [hạn chế, có lượng mức] nào nữa, không còn nghiệp nào như vậy nữa. 


Cũng giống như một người thôi kèn phấn khởi có thể làm người ta dễ dàng 


Chương II ~ Tu Tập Cá Nhân * 41 


nghe được tiếng kèn từ khắp bốn phương: giống như vậy, khi sự giải-thoát 
của tâm bằng tâm-xả được tu dưỡng theo cách này thì sẽ không còn nghiệp 
giới hạn nào nữa, không còn nghiệp nào như vậy nữa. Đây cũng là con- 
đường dẫn tới tái sinh trong cõi trời Brãhma.” 


(zrích MN 99: Subha Sufta) 


(2) Tâm Từ Chiếu Sáng Như Mặt Trăng 


“Này các Tỳ kheo, cho dù có những căn bản nảo giúp tái sinh tốt lành 
trong tương lai, thì tất cả chúng cũng chưa bằng 1/16 của sự giải-thoát của 
tâm bằng tâm-từ. Sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ là vượt trên chúng và 
chiếu sáng, sáng tỏ và sáng ngời. 

“Cũng như sự chiếu sáng của tất cả ngôi sao chưa bằng 1/16 sự chiếu 
sáng của mặt trăng, sự chiếu sáng của trăng là vượt trên chúng, và chiếu 
sáng, sáng tỏ và sáng ngời. Cũng giống như vậy, cho dù có những căn bản 
nào giúp tái sinh tốt lành trong tương lai, thì tất cả chúng cũng chưa bằng 
1/16 sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ. Sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ 


vượt trên chúng và chiêu sáng, sáng tỏ và sáng ngời. 


“Cũng như vào tháng cuối của mùa mưa, vào mùa thu, khi bầu trời trong 
suốt và không có mây, mặt trời khi mọc lên xua tan bầu đen tối của không 
gian và chiếu sáng, sáng tỏ và sáng ngời. Cũng giống như vậy, cho dù có 
những căn bản nảo giúp tái sinh tốt lành trong tương lai, thì tất cả chúng 
cũng chưa bằng 1/16 sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ. Sự giải-thoát của 


tâm băng tâm-từ vượt trên chúng và chiêu sáng, sáng tỏ và sáng ngời. 


“Và cũng như vào ban đêm, vào lúc rạng sáng, sao mai chiếu sáng, sáng 
tỏ và sáng ngời. Cũng giống như vậy, cho dù có những căn bản nào giúp tái 
sinh tốt lành trong tương lai, thì tất cả chúng cũng chưa bằng 1/16 sự giải- 
thoát của tâm bằng tâm-từ. Sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ vượt trên 


chúng và chiêu sáng, sáng tỏ và sáng ngời.” 


(It27; 19-21) 


48 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


(3) Những Ích Lợi Của Tâm Từ 


“Này các Tỳ kheo, khi sự giải-thoát của tâm băng tâm-từ đã được theo 
đuổi, được tu tập, và được tu dưỡng, được làm thành một cỗ xe (tu thừa) và 
căn bản, được thực hiện, được củng cố, và được đảm nhận một cách đúng 


đăn, thì có thê trông đợi mười một ích-lợi. Mười một đó là gì? 


(1) “Người tu ngủ ngon; (2) thức dậy sớm; (3) không gặp ác mộng: (4) 
làm vui lòng người; (5) làm vui lòng những quỷ thần; (6) được những thiên 
thần địa thần phù hộ; (7) không bị hại bởi hỏa hoạn, chất độc, và vũ khí; (8) 
tâm đạt định nhanh chóng; (9) sắc diện tĩnh lặng; (10) chết không bị ngu-mờ 
(vô si); và (11) nếu không thâm nhập xa hơn nữa, người đó vẫn tiễn lên cõi 
trời brahmä (phạm thiên giới). 


“Này các Tỳ kheo, khi sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ đã được theo 
đuôi, được tu tập, và được tu dưỡng, được làm thành một cỗ xe và căn bản, 
được thực hiện, được củng có, và được đảm nhận một cách đúng đắn, thì có 


thể trông đợi mười một ích-lợi này.” 


(AN 11:15) 


(4) Còn Nhiều Ích Lợi Nữa 


“Này các Tỳ kheo, nếu có ai cho đi (bố thí) một trăm nồi thức ăn từ thiện 
vào buôi sáng, một trăm nồi thức ăn từ thiện vào buổi trưa, và một trăm nồi 
thức ăn từ thiện vào buổi cuối chiều; và, có người khác thì tu tập tâm-từ 
trong chỉ một chút thời gian thậm chí chỉ đủ để kéo một núm vú con bò (để 
vắt sữa), dù là lúc buổi sáng, hay buổi trưa, hay buổi chiều, thì việc (tu tập 


tâm-từ) đó còn mang lại nhiều phước quả hơn việc (bố thí nhiều) kia.” 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: “Chúng 
ta sẽ tu tập và tu dưỡng “sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ”, làm cho nó trở 
thành một cỗ xe (tu thừa), làm cho nó thành một căn bản, ồn định nó, thực 


hành bản thân mình trong nó, và hoàn thiện nó một cách tròn đầy.” Như vậy 


Chương lI — Tu Tập Cá Nhân * 49 


các thầy nên tu tập bản thân.” 


(SN 20:04) 


(5) Tâm Từ và Chánh Niệm 


“Ta sẽ phòng hộ chính mình”, này các Tỳ kheo: như vậy “bốn nền tảng 
chánh-niệm' nên được tu tập. “Ta sẽ phòng hộ người khác': như vậy “bốn 
nền tảng chánh-niệm' nên được tu tập. Này các Tỳ kheo, phòng hộ chính 
mình là phòng hộ người khác; phòng hộ người khác là phòng hộ chính mình. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào thì phòng hộ chính mình là phòng 
hộ người khác? Bằng cách theo đuổi, tu tập và tu dưỡng [“bốn nền tảng 
chánh-niệm”]. Chính theo cách như vậy thì phòng hộ chính mình là phòng hộ 
ngƯỜi. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào thì phòng hộ người khác là phòng 
hộ chính mình? Bằng sự nhẫn-nhịn, sự vô-hại, tâm từ-ái, và tâm bi-mẫn tha 
thương.”?° Chính theo cách như vậy thì phòng hộ người khác là phòng hộ 
chính mình. 

“Này các Tỳ kheo, “Ta sẽ phòng hộ chính mình”: như vậy “bốn nền tảng 
chánh-niệm" nên được tu tập. Này các Tỳ kheo, “Ta sẽ phòng hộ người 
khác: như vậy “bốn nền táng chánh-niệm' nên được tu tập. Này các Tỳ kheo, 
phòng hộ chính là phòng hộ người khác; phòng hộ người khác là phòng hộ 


chính mình.” 


(rích SN 47:19) 


(6) Sự Tiêu Diệt Những Dòng Chảy Vào (những ô-nhiễm từ bên ngoài) 
[Ngài Ananda đang nói với một gia chủ tên Dasama:] 


“Lại nữa, này gia chủ, một Tỳ kheo: “Sống bao trùm một phương bằng 
một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ 


hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy trên dưới, dọc, ngang, và 


50 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


khắp nơi, và đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó sống với 
một cái tâm từ-ái, rộng lớn (quảng đạt), bao la [được khuếch đại, mở rộng, 
cao rộng, cao vời], vô lượng, không sự thù-ghét, không sự ác-ý.”` Người đó 
suy xét (trạng thái) này và hiểu nó như vây: “Sự giải-thoát này của tâm là 
được tạo tác và tạo ra bởi sự cô-ý (do tâm tư). Nhưng thứ gì có điều-kiện và 
được tạo ra một cách cô-ý đều là vô-thường, phải bị chấm-dứt." Nếu người 
đó ồn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm 
(lậu tận). Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (quả A-la- 
hán) vì còn sự tham-muốn đối với Giáo Pháp (pháp dục), vì còn sự thích-thú 
đối với Giáo Pháp, thì, với sự hoàn toàn tiêu hủy năm gông-cùm thấp hơn (hạ 
phần kiết sử), người đó sẽ thành một bậc tái sinh tự động (thành Bắt-lai), rồi 
từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng (bát-niết-bàn) chứ không còn 


quay lại (thế gian) nữa.” 3! 


(rích MN 52; AN 11:16) 


CHƯƠNG III— XỬ LÝ SÂN GIẬN 


52 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Chương HII— Xử Lý Sản Gián * 53 


1. Giết Chết Sân Giận 


Vua trời Sakka (Đế-thích), người trị vì của các thiên thần, đã đến gặp 
đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, rồi đứng sang một bên, và thưa với đức 
Thế Tôn bằng lời thi kệ như sau: 


“Sau khi giết thứ gì người ta được ngủ ngon? 

Sau khi giết thứ gì người ta không bị ưu sầu? 

Thưa Thầy Cồ-Đàm, đó là một thứ gì 

Mà sự giết chết nó được thầy tán đồng?” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

“Sau khi giết sân giận, người được ngủ ngon; 

Sau khi giết sân giận, người không bị ưu sầu. 

Này Sakka, sự giết chết sân giận, 

Diệt hết cái gốc độc hại và cái đầu tâm mật của nó. 
Đây là sự sát hại mà các bậc thánh nhân khen ngợi, 


Vì sau khi giêt nó, người không bị ưu sâu.” 


(SN 11:21) 


2. Ba Loại Người 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại người này được thấy có trong thế gian. Ba 
đó là gì? Người giống như đường kẻ khắc lên đá; người giống như đường kẻ 
khắc lên đất; và người giống như đường kẻ khắc lên nước. 

(1) “Và cái gì là người giống như đường kẻ khắc lên đá? Ở đây, có 
người thường giận dữ, và sự sân giận của người đó kéo dài trong thời gian 
lâu. Giống như đường kẻ khắc lên đá không dễ gì được xóa đi nhanh bởi gió 
và nước, nó sẽ còn đó trong một thời gian lâu; cũng giống như vậy, có người 
thường giận dữ và sự sân giận đó kéo dài trong thời gian lâu. Đây được gọi là 


loại người giống như đường kẻ khắc lên đá. 


(2) “Và cái gì là loại người giống như đường kẻ khắc lên đất? Ở đây, có 


54 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


người thường giận dữ, nhưng sự sân giận của người đó không kéo dài trong 
thời gian lâu. Giống như đường kẻ khắc lên đất dễ được xóa đi nhanh bởi gió 
và nước, và sẽ không còn đó trong thời gian lâu; cũng giống như vậy, có 
người thường giận dữ, nhưng sự sân giận đó không kéo dài trong thời gian 
lâu. Đây được gọi là loại người giống như đường kẻ khắc lên đất. 

(3) “Và cái gì là loại người giống như đường kẻ khắc lên nước? Ở đây, 
có người, ngay cả khi bị người khác nói một cách thô bạo và gắt gỏng, bị 
người khác nói theo những cách khó chịu khó ưa, mà người đó vẫn giữ 
những sự giao hảo thân thiện với họ, vẫn hòa đồng với họ, và vẫn chào hỏi 
khi gặp họ. Giống như đường kẻ được khắc lên nước sẽ biến mất nhanh và 
không hề kéo dài trong bao lâu; cũng giống như vậy, có người, ngay cả khi bị 
người khác nói một cách thô bạo và gắt gỏng, bị người khác nói theo những 
cách khó chịu khó ưa, mà người đó vẫn giữ những sự giao hảo thân thiện với 
họ, vẫn hòa đồng họ, và vẫn chào hỏi khi gặp họ. Đây là loại người giống 
như đường kẻ khắc lên nước. 


“Này các Tỳ kheo, đây là ba loại người thấy có trong thế gian.” 
(AN 3:132) 


3. Những Người Như Rắn 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại răn này. Bốn đó là gì? Loại có nọc phun 
nhanh nhưng không độc; loại có nọc độc nhưng không phun nhanh; loại có 
nọc vừa độc vừa phun nhanh; và loại có nọc không độc cũng không phun 
nhanh. Đây là bốn loại rắn. Cũng giống như vậy, có bốn loại người giống 
như bốn loại rắn được thấy có trong thế gian. Bốn đó là gì? Loại người có 
nọc phun nhanh nhưng không độc; loại người có nọc độc nhưng không phun 
nhanh; loại người có nọc vừa độc vừa phun nhanh; và loại người có nọc 
không độc cũng không phun nhanh. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là người có nọc phun nhanh 


nhưng không độc? Ở đây, có người thường giận đữ, nhưng sự sân giận của 


Chương III — Xử Lý Sân Giận * 55 


người đó không kéo dài trong thời gian lâu. Theo cách như vậy là một người 
có nọc phun nhanh nhưng không độc. Vì vậy, ta nói rằng, người này giống 
như loại răn có nọc phun nhanh nhưng không độc. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là người có nọc không phun 
nhanh nhưng độc? Ở đây, có người ít khi giận dữ, nhưng (nếu có thì) sự sân 
giận của người đó kéo dài trong thời gian lâu. Theo cách như vậy đó là một 
người có nọc độc nhưng không phun nhanh. Vì vậy, ta nói rằng, người này 
giống như loại rắn có nọc độc nhưng không phun nhanh. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là người có nọc phun nhanh và 
độc? Ở đây, có người thường giận dữ, và sự sân giận của người đó cũng kéo 
đài trong thời gian lâu. Theo cách như vậy đó là một người có nọc phun 
nhanh và độc. Vì vậy, ta nói rằng, người này giống như loại rắn có nọc vừa 
phun nhanh vừa độc. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là người có nọc không phun 
nhanh cũng không độc? Ở đây, có người ít khi giận đữ, và sự sân giận của 
người đó (nếu có thì) cũng không kéo dài trong thời gian lâu. Theo cách như 
vậy đó là một người có nọc không phun nhanh cũng không độc. Vì vậy, ta 
nói rằng, người này giống như loại rắn có nọc không phun nhanh cũng không 
độc. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người giống bốn loại rắn được thấy có 
trong thế gian.” 


(AN 4:110) 


4. Những Căn Cớ Để Oán Giận 


“Này các Tỳ kheo, có mười (10) căn cớ cho (sinh ra) sự oán giận. Mười 
đó là gì? (1) [Do nghĩ:] “Họ đã làm hại mình”, nên người chấp chứa oán giận. 
(2) [Do nghĩ:] “Họ đang làm hại mình”, nên người chấp chứa oán giận. (3) 
[Do nghĩ]: “Họ sẽ làm hại mình”, nên người chấp chứa oán giận. (4) [Do 


nghĩ:] “Họ đã làm hại người thân của mình”, nên người châp chứa oán giận. 


56 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


(Š) [Do nghĩ]: “Họ đang làm hại người thân của mình”, nên người chấp chứa 
oán giận. (6) [Do nghĩ|: “Họ sẽ làm hại người thân của mình”, nên người 
chấp chứa oán giận. (7) [Do nghĩ|: “Họ đã làm lợi cho kẻ khó ưa và đáng 
ghét của mình”, nên người chấp chứa oán giận. (8) [Do nghĩ:| “Họ đang làm 
lợi cho kẻ khó ưa và đáng ghét của mình”, nên người chấp chứa oán giận. (9) 
[Do nghĩ:] “Họ sẽ làm lợi cho kẻ khó ưa và đáng ghét của mình”, nên người 
chấp chứa oán giận. (10) Và có người oán giận không vì lý do gì cả. Này các 


Tỳ kheo, đó là mười căn cớ cho sự oán giận.” 


(AN 10:79) 


5. Những Hiểm Họa của Sự Bắt-Nhẫn và Những Lợi Ích của Sự Nhẫn- 
Nhịn 


(1) Năm Mi Hiểm Họa 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của sự không nhẫn-nhịn. 
Năm đó là gì? (Người không nhẫn nhịn thì) làm mích lòng và khó ưa đối với 
nhiều người; có nhiều thù hận;?? có nhiều lỗi lầm; chết (với tâm) ngu-mờ; khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong 
một nơi-đến xấu dữ, trong cõi đưới, thậm chí trong địa ngục. Đây là năm sự 
nguy-hại của sự không nhẫn nhịn. 

“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi của sự biết nhẫn-nhịn. Năm đó là gì? 
(Người biết nhẫn nhịn thì) không làm mích lòng và dễ mến đối với nhiều 
người; không có nhiều thù hận; không có nhiều lỗi lầm; chết (với tâm) không 
bị ngu-mờ; khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Đây là năm ích-lợi của sự biết 


nhẫn nhịn.” 
(AN 5:215) 


(2) Năm Hiểm Họa Khác 


“Này các Tỳ kheo, có năm sự nguy-hại này của sự không nhẫn-nhịn (sự 


Chương III— Xử Lý Sân Giận * 57 


bắt-nhẫn). Năm đó là gì? (Người không nhẫn nhịn thì) làm mích lòng và khó 
ưa đối với nhiều người; hung dữ; bị nhiều hối-tiếc; chết (với tâm) ngu-mờ; 
khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Đây là 


năm sự nguy-hại của sự không nhẫn-nhịn. 


“Này các Tỳ kheo, có năm ích-lợi của sự biết nhẫn-nhịn. Năm đó là gì? 
(Người biết nhẫn-nhịn thì) không mích lòng và dễ mến đối với nhiều người; 
không hung đữ; không bị hối-tiếc; chết (với tâm) không bị ngu-mờ; khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 


chí trong một cõi trời. Đây là năm ích-lợi của sự biết nhằn-nhịn.” 


(AN 5:216) 


(3) Bảy Hiểm Họa 


“Này các Tỳ kheo, có bảy điều (thiệt hại) xảy ra cho một người sân 


hận—và càng làm cho kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. Bảy đó là gì? 


(1) “Người thù hay rủa kẻ thù (của mình): “Cầu cho hắn xấu xí!". Vì sao 
vậy? Vì một người thù đâu ưa kẻ thù của mình được đẹp đề. (Chưa biết cầu 
được không) nhưng khi một người tức giận—bị chi phối và khống chế bởi 
sân hận——giờ cho dù mình có tăm rửa, xức dầu thơm, cắt tỉa râu tóc, mặc đồ 
trắng tinh, /hì mình cũng bị xấu xí (với mặt nhăn nhó, bực tức); tất cả chỉ vì 
sân hận. Đây là điều / nhất xảy ra cho một người sân hận—và càng làm 


cho kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. 


(2) “Lại nữa, người thù hay rủa kẻ thù: “Cầu cho hắn chẳng được ngủ 
ngon!” Vì sao vậy? Vì một người thù đâu muốn kẻ thù của mình được ngủ 
ngon. (Chưa biết cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị chỉ 
phối và khống chế bởi sân hận—giờ cho dù mình có ngủ trên giường được 
phủ bằng ra trắng, phủ băng ra len, phủ bằng ra thêu hoa, phủ bằng tắm da 
hươu, có mái vòm ở trên đầu, hoặc ngủ trên ghế dài có gối đỏ ở hai đầu, /hì 


mình cũng không ngủ ngon (với lòng bực tức, thù ghét); tất cả chỉ vì sân hận. 


58 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Đây là điều /hứ hai xảy ra cho một người sân hận—và càng làm cho kẻ thù 


đắc chí và lợi thế hơn mình. 


(3) “Lại nữa, người thù hay rủa kẻ thù: ' Cầu cho hắn chẳng được lợi gì" 
Vì sao vậy? Vì một người thù đâu thích kẻ thù của mình được lợi. (Chưa biết 
cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị chi phối và khống chế 
bởi sân hận——g1ờ khi mình bị thiệt hại, lại nghĩ “Ta đã được lợi”; và khi mình 
được lợi, lại nghĩ “Ta bị thiệt hại”. Giờ mình cứ cô chấp những ý nghĩ ngược 
ngạo như vậy [ngược với sự thật], 0hì những điểu đó dân tới khổ đau và thiệt 
hại cho người đó lâu dài (do nghĩ quân, nghĩ thù); tất cả chỉ vì sân hận. Đây 
là điều £#ứ ba xảy ra cho một người sân hận—và càng làm cho kẻ thù đắc chí 


và lợi thế hơn mình. 


(4) “Lại nữa, một người thù hay rủa kẻ thù: “Cầu cho hắn chẳng được 
giàu có!” Vì sao vậy? Vì một người thù đâu thích kẻ thù của mình được giàu 
có. (Chưa biết cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị chi phối 
và khống chế bởi sân hận—giờ tải sản do mình làm ra bằng nỗ lực tháo vát, 
được tích lũy bằng chính đôi tay của mình, có được từ mô hôi công sức của 
mình —/hì tài sản chân chính mình có được một cách chân chính thì lại bị 
vua chúa ra lệnh tịch thu sung vào công quỹ triều đình [cứ như “của đóng 
phạt” cho nghiệp sân hận của mình vậy] (giống nhu quả báo nhãn tiền); tất cả 
chỉ vì sân hận. Đây là điều /h ứw xảy ra cho một người sân hận—và càng 


làm cho kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. 


(Š) “Lại nữa, một người thù hay rủa kẻ thù: “Cầu cho hắn không được 
danh tiếng gì! Vì sao vậy? Vì một người thù đâu thích kẻ thù mình được 
danh tiếng. (Chưa biết cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị 
chi phối và khống chế bởi sân hận—giờ danh tiếng mình có được nhờ sự chú 
tâm cần mãn bấy lâu giờ cững bị mát đi (do thù hận sẽ làm nhiều điều bất 
chấp, làm mất danh tiếng của mình); tất cả chỉ vì sân hận. Đây là điều ¿# 
năm xảy ra cho một người sân hận—và càng làm cho kẻ thù đắc chí và lợi 
thế hơn mình. 


Chương HII— Xử Lý Sân Giận * 59 


(6) “Lại nữa, một người thù hay rủa kẻ thù: “Câu cho hắn chẳng có bạn 
bè nào!" Vì sao vậy? Vì một người thù đâu thích kẻ thù mình có được bạn 
bè. (Chưa biết cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị chi phối 
và khống chế bởi sân hận—giờ bạn bè, đồng nghiệp, và người thân của mình 
giờ tránh gặp mình (vì họ thấy mình thù hận, làm điều bất chấp); tất cả chỉ vì 
sân hận. Đây là điều / su xảy ra cho một người sân hận—và càng làm cho 


kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. 


(7) “Lại nữa, một người thù hay rủa kẻ thù: “Cầu cho hắn, sau khi thân 
tan rã, sau khi chết, hắn sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi- 
đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục”. Vì sao vậy? Vì một 
người thù đâu thích kẻ thù mình được tái sinh lên cõi tiên cõi trời. (Chưa biết 
cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị chi phối và khống chế 
bởi sân hận—giờ mình đã dính những hành-vi xấu ác bằng thân, lời-nói, và 
tâm. Hậu quả là, vẫn do bị chỉ phối bởi sân hận, khi thân mình tan rã, sau khi 
chết, mình bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục; tất cả chỉ vì sân hận. Đây là điều thứ 
bảy xảy ra cho một người sân hận—và càng làm cho kẻ thù đắc chí và lợi thế 


hơn mình.” 


(AN 7:64) 


(4) Khi Bị Người Khác Hắt Húi 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại người này được thấy có trong thế gian. Ba 
đó là gì? (1) Người nên được nhìn với sự ghê-tởm, không nên giao lưu, gặp 
gỡ, và ân cần; (2) người nên được nhìn với sự xả-bỏ (phớt lờ), không nên 


giao lưu, gặp gỡ, và ân cân; và (3) người nên giao lưu, gặp gỡ, và ân cân ... 


(2) “Và cái gì là loại người nên được nhìn với sự xả-bỏ (phớt lờ), không 
nên giao lưu, gặp gỡ, và ân cần? Ở đây, có người dễ nóng giận và dễ bị chọc 
tức. Ngay cả khi bị phê bình góp ý chút xíu người đó cũng mất bình tĩnh và 


60 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


trở nên tức tôi, hung dữ, và cương ngạnh; người đó thê hiện sự tức tôi, sự 


hung đữ, và sự cay đắng. 


“Giống như một vết thương đang bưng mủ, chỉ cần một cái que hay 
miếng nhọn chạm vào chút xíu thì máu mủ càng bung ra nhiều hơn ... Giống 
như khúc gỗ cây rinduka đang cháy, chỉ cần một cái que hay miếng nhọn 
chạm vào chút xíu thì nó càng bung cháy kêu răng rắc ... Giỗng như một 
hầm phân dơ thúi, chỉ cần một cái que hay một miếng nhọn chọt vào chút xíu 
thì nó càng bung bốc mùi hôi thúi. Cũng giống như vậy, có người dễ nóng 


giận và dễ bị chọc tức ... thể hiện sự tức tôi, sự hung đữ, và sự cay đăng. 


“Người như vậy nên được nhìn với sự xả-bỏ, không nên giao lưu, gặp 
gỡ, và ân cần. Vì lý do gì? [Vì biết nghĩ:] “Người như vậy có thê sỉ nhục ta, 
chửi bới ta, và làm hại ta.` Do đó, loại người như vậy nên được nhìn với sự 
xả-bỏ, không nên giao lưu, gặp gỡ, và ân cần.” 


(rích AN 3:27) 


6. Loại Bó Sự Sân Giận 
(1) Mười Cách Loại Bỏ Sự Qán Giận 


“Này các Tỳ kheo, có mười (10) cách loại bỏ (căn cớ tạo ra) sự oán giận. 
Mười đó là gì? 

(1) [Nhờ nghĩ:] “Họ đã làm hại mình, nhưng biết làm sao được?”, nên 
người nguôi oán giận. (2) [Nhờ nghĩ:] “Họ đang làm hại mình, nhưng biết 
làm sao được?”, nên người nguôi oán giận. (3) [Nhờ nghĩ:] “Họ sẽ làm hại 
mình, nhưng biết làm sao được??, nên người nguôi oán giận. (4) [Nhờ nghĩ:] 
“Họ đã làm hại ... (S5)... “Họ đang làm hại ... (6)... “Họ sẽ làm hại người 
thân của mình, nhưng biết làm sao được?', nên người nguôi oán giận. (7) 
[Nhờ nghĩ:] “Họ đã làm lợi ... (8)... “Họ đang làm lợi... (9)... “Họ sẽ làm 
lợi cho kẻ khó ưa và đáng ghét của mình, nhưng biết làm sao được?”, nên 


người nguôi oán giận. Và, (10) người không tức giận khi chắng có lý do gì. 


“Này các Tỳ kheo, đó là mười cách loại bỏ sự oán giận.” 


Chương HII— Xử Lý Sân Giận * 61 


(AN 10:80) 


(2) Đức Phật Dạy Năm Cách 

“Này các Ty kheo, có năm cách để loại bỏ sự bực tức nhờ đó một Tỳ 
kheo có thể loại bỏ hết sự bực tức sau khi nó đã khởi sinh đối với người 
khác. Năm đó là gì? 

(1) “Một người nên tu tập tâm /ữ-á1 đối với người mà mình bực tức; theo 
cách này một người sẽ loại bỏ được sự bực tức đối với người đó. 

(2) “Một người nên tu tập tâm Đi-mẫn đối với người mà mình bực tức; 
theo cách này một người sẽ loại bỏ được sự bực tức đối với người đó. 

(3) “Một người nên tu tập tâm buông-xđ đối với người mà mình bực tức; 
theo cách này một người sẽ loại bỏ được sự bực tức đối với người đó. 

(4) “Một người nên bỏ qua (không để ý, không chấp) người mà mình 
bực tức và không chú-tâm (tác ý) đến người đó; theo cách này một người sẽ 
loại bỏ được sự bực tức đối với người đó. 

(5) “Một người nên ứng dụng cái lý “sở hữu nghiệp' (để thông cảm) đối 
với người mà mình bực tức như vầy: “Người này chăng qua là chủ nhân của 
nghiệp của anh ta; người này có nghiệp là nguồn gốc của anh ta, nghiệp là 
người thân của anh ta, nghiệp là chỗ nương dựa của anh ta; người này sẽ là 
người thừa tự của nghiệp của mình, dù xấu hay tốt.” Theo cách này một 
người sẽ loại bỏ được sự bực tức đối với người đó. 

Đây là năm cách để loại bỏ sự bực tức nhờ đó một Tỳ kheo có thể loại 


bỏ hêt sự bực tức sau khi nó đã khởi sinh đôi với người khác.” 


(AN 5:161) 


(3) Thây Xá-Lợi-Phất Dạy Năm Cách 


Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: 


62 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Này các đạo hữu, có năm cách để loại bỏ sự bực tức nhờ đó một Tỳ 
kheo có thê loại bỏ hết sự bực tức sau khi nó đã khởi sinh đối với người 
khác. Năm đó là gì? (1) Ở đây, hành-động [hành vi thân, khẩu hành] của một 
người là không trong-sạch (không thanh tịnh), nhưng lòi-nói [hành vi miệng, 
khâu hành] của người đó là trong-sạch; người tu nên loại bỏ sự bực tức đối 
với một người như vậy. (2) Lờòi-nói của một người là không trong-sạch, 
nhưng hành-động của người đó là trong-sạch; người tu cũng nên loại bỏ sự 
bực tức đối với một người như vậy. (3) Hành-động và lời-nói của một người 
đều không trong-sạch, nhưng lúc này lúc khác người đó đạt được sự khai-mở 
của tâm, sự bình-lặng (hiền từ) của tâm;?° người tu cũng nên loại bỏ sự bực 
tức đối với một người như vậy. (4) Hành-động và lời-nói của một người đều 
không trong-sạch, và người đó lúc này lúc khác cũng không đạt được sự 
khai-mở của tâm, sự bình-lặng của tâm; người tu cũng nên loại bỏ sự bực tức 
đối với một người như vậy. (5) Hành-động và lời-nói của một người là trong- 
sạch, và lúc này lúc khác người đó đạt được sự khai-mở của tâm, sự bình- 


lặng của tâm; người tu nên loại bỏ sự bực tức đôi với người như vậy. 


(1) “Và giờ, này các đạo hữu, làm cách nào đỀ loại bỏ sự bực tức đối với 
người có hành-động là không-sạch nhưng lời-nói là trong-sạch? Ví dụ có 
một Tỳ kheo mặc y-phục (cà sa) được làm từ giẻ rách nhìn thấy một miếng 
giẻ rách bên đường. Người đó sẽ dùng chân trái dậm giữ nó, chân phải kéo 
xé nó ra, chọn lấy phần vải còn tốt và mang đi. Cũng tương tự vậy, khi hành- 
động của một người không-sạch nhưng lời-nói của người đó trong-sạch, thì 
trong thời đó người tu không nên để tâm tới sự không-sạch của hành-động 
của người đó, mà (thay vì vậy) chỉ nên chú tâm tới sự trong-sạch của lòi-nói 
của người đó; (tức không đề ý phần xấu, chỉ tính phần tốt). Theo cách này thì 


sự bực tức đôi với người đó sẽ được loại bỏ. 


(2) “Này các đạo hữu, làm cách nào để loại bỏ sự bực tức đối với người 
có lời-nói là không-sạch nhưng hành-động là trong-sạch? Ví dụ có một ao 
nước phủ đây rêu và rong. Một người đến đó, đang bị khổ sở và oi bức bởi 
trời nóng, mệt đuối, khát cháy, và khô rát. Người đó liền nhảy xuống ao 


nước, dùng tay gạt phần rong rêu ra, dùng hai tay bụm múc nước (trong) để 


Chương III— Xử Lý Sân Giận * 63 


uống, và sau đó đi tiếp. Cũng tương tự vậy, khi lời-nói của một người là 
không-sạch nhưng hành-động là trong-sạch, thì trong thời đó người tu không 
nên đề tâm tới sự không-sạch của lời-nói của người đó, mà chỉ chú tâm tới sự 
trong-sạch của hành-động của người đó. Theo cách này thì sự bực tức đối với 


người đó sẽ được loại bỏ. 


(3) “Này các đạo hữu, làm cách nào để loại bỏ sự bực tức đối với nØười 
có hành-động và lời-nói đều không-sạch nhưng người đó lúc này lúc khác đạt 
được sự mởỏ-mang của tâm, sự bình-lặng của tâm? Ví dụ có một ít nước trong 
một vũng cạn. Rồi một người đến đó, đang bị khổ sở và oi bức bởi trời nóng, 
mệt đuối, khát cháy, và khô rát. Người đó liền nghĩ: 'Có chút nước trong 
vũng cạn này. Nếu ta dùng hai tay hay chén để múc, ta sẽ động đục nước 
ngay và không còn uống được. Vậy ta hãy quỳ xuống chống hai tay hai chân, 
dùng lưỡi liếm nước như bò, rồi đi tiếp.” Rồi người đó quỳ xuống chống hai 
tay hai chân, dùng lưỡi liễm nước như bò, rồi đi tiếp. Cũng tương tự vậy, khi 
hành-động và lời-nói một người đều không-sạch nhưng người đó lúc này lúc 
khác đạt được sự mở-mang của tâm, sự bình-lặng của tâm, thì trong thời đó 
người tu không nên để tâm tới sự không sạch của hành-động và lời-nói người 
đó, mà chỉ chú tâm tới sự mở-mang của tâm, sự bình-lặng của tâm mà người 
đó lúc này lúc khác đạt được. Theo cách này thì sự bực tức đối với người đó 
sẽ được loại bỏ. 


(4) “Này các đạo hữu, làm cách nào đỀ loại bỏ sự bực tức đối với người 
có hành-động và lời-nói đêu là không-sạch và người đó lúc này lúc khác 
cũng không đạt được sự mỏở-mang hay sự bình-lặng nào của tám? VÌ dụ có 
một người bị bệnh, đau bệnh, đau yếu gần chết đang đi trên đường lộ, và 
ngôi làng cuối cùng đi qua đã xa và ngôi làng chưa tới cũng còn xa. Người 
đó khó có được đủ thức ăn và thuốc men hay một người chăm sóc tốt; người 
đó cũng khó gặp được một người trưởng thôn nào. Rồi có một người lạ khác 
đang đi qua nhìn thấy ông ta và khởi sinh lòng bi mẫn, lòng cảm thông sâu 
sắc và sự quan tâm tha thương đối với ông ta, người lạ đó nghĩ rằng: °ÔIi, 
mong sao cho người này có được đủ thức ăn, thuốc men, và có người chăm 


sóc tốt! Mong sao ông ta có thể gặp được một người trưởng thôn của một 


64 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


ngôi làng! Vì sao? Vì để cho ông ta qua được cảnh bi thảm và tai ương lúc 
này'. Cũng tương tự vậy, khi hành-động và lời-nói một người đều không- 
sạch và người đó lúc này lúc khác cũng không đạt được sự mỏ-mang của 
tâm, sự bình-lặng của tâm, thì trong thời đó người tu nên khởi sinh lòng bị 
mẫn, lòng cảm thông sâu sắc và sự quan tâm tha thương đối với người đó, 
nên nghĩ rằng: “Ôi, cầu mong cho người này từ bỏ hành-động xấu ác và tu 
tập hành-động thiện lành, từ bỏ lòi-nói xấu ác và tu tập lòi-nói thiện lành; 
cầu mong cho người này từ bỏ tâm-ý [hành vi tâm, tâm hành] xấu ác và tu 
tập tâm-ý thiện lành! Vì sao? Vì để cho, khi thân tan rã, sau khi chết, nØười 
đó sẽ không bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục.” Theo cách này thì sự bực tức đối 
với người đó sẽ được loại bỏ. 

(5) “Này các đạo hữu, làm cách nào đ loại bỏ sự bực tức đối với người 
có hành-động và lời-nói đêu là trong-sạch, và người đó cũng lúc này lúc 
khác đạt được sự mở-mang của tâm, sự bình-lặng của tâm? VÌ dụ có một ao 
nước có nước trong, ngọt, mát mẻ, sạch sẽ, bờ ao phăng phu, là một nơi có 
nhiều bóng cây mát rượi. Rồi một người đến đó, đang bị khổ sở và oi bức bởi 
trời nóng, mệt đuối, khát cháy, và khô rát. Sau khi nhảy xuống ao nước, 
người đó tắm tấp và uống nước, và rồi, sau khi lên bờ, người đó ngồi hoặc 
nằm xuống dưới bóng mát ở đó. Cũng tương tự vậy, khi hành-động và lời- 
nói một người đều là trong sạch, và người đó cũng lúc này lúc khác đạt được 
sự mỏ-mang của tâm, sự bình-lặng của tâm, thì trong thời đó người tu nên 
chú-tâm tới hành-động là trong-sạch của người đó, lời-nói là trong-sạch của 
người đó và sự mở-mang của tâm, sự bình-lặng của tâm mà người đó lúc này 
lúc khác đạt được. Theo cách này thì sự bực tức đối với người đó sẽ được 
loại bỏ. Này các đạo hữu, nhờ phương tiện là một người (là người) khích lệ 
sự tự-tn (cho người tu) trong mọi cách (đều trong sạch), cho nên tâm (của 
người tu) đạt được sự tự-tin. 

“Này các đạo hữu, đây là năm cách để loại bỏ sự bực tức nhờ đó một Tỳ 
kheo có thê loại bỏ hết sự bực tức sau khi nó đã khởi sinh đối với người 
khác.” 


Chương HII— Xử Lý Sản Gián * 65 


(AN 5:162) 


7. Khi Sự Nhẫn Nhịn Bị Khiêu Khích 
(1) Nhẫn Nhịn Khi Bị Chỉ Trích, Bị Chê Bai 


11. “Này các Tỳ kheo, có năm đường (loại, cách) lời-nói mà những 
người khác có thê dùng để nói với các thầy: (¡) lời-nói của họ có thê hợp lúc 
hay không hợp lúc, (ii) đúng hay không đúng, (ii) nhẹ nhàng hay gắt gỏng, 
(iv) có kết nối với sự tốt hay với sự hại, (v) được nói với tâm-từ hay với sự 
thù-ghét bên trong. Khi những người khác nói với các thầy, lời-nói của họ có 
thê hợp lúc hay không hợp lúc; khi những người khác nói với các thầy, lời- 
nói của họ có thê đúng hay không đúng; khi những người khác nói với các 
thầy, lời-nói của họ có thể nhẹ nhàng hay gắt gỏng; khi những người khác 
nói với các thầy, lời-nói của họ có thê với sự tốt hay với sự hại; khi những 
người khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thê kết nối với tâm-từ hay với 
sự thù-ghét. Ngay đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như vây: “Tâm 
chúng ta sẽ không bị tác động, và chúng ta sẽ không thốt ra lời xấu ác: 
chúng ta sẽ an trú bi-mẫn vì phúc-lợi của người đó (người nói), với một cải 
tâm từ-ái, không thà-ghét trong lòng. Chúng ta sẽ sống bao trùm người đó 
với một cái tâm từ-ái, và bắt đầu với người đó.** chúng ta sẽ sống bao trùm 
toàn thể thể gian với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, không sự 
hung-dữ và không sự ác-ý.` Đó là cách các thầy nên tập luyện, này các Tỳ 
kheo. 


12. “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người đến mang theo một cái cuốc 
và cái rỗ, và nói: “Ta sẽ làm đại địa cầu này không còn đất." Người đó đào 
xới chỗ này chỗ nọ, nhố nước miếng chỗ này chỗ nọ, tiêu tiện chỗ này chỗ 
nọ, miệng nói: “Cho hết là đất, cho hết là đất!”. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ 
kheo? Làm vậy liệu người đó có làm cho đại địa cầu này không còn đất hay 
không?”——“Không, thưa Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì đại địa cầu này là sâu 
và vô lượng: không dễ gì làm cho nó không còn đất. Rốt cuộc người đó chỉ 


chuôc lây sự mệt mỏi và thât vọng mà thôi.” 


66 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


19. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm đường lời-nói mà 
những người khác có thê dùng để nói với các thầy: (¡) lời-nói của họ có thể 
hợp lúc hay không hợp lúc, (¡¡) đúng hay không đúng, (ii) nhẹ nhàng hay gắt 
gỏng, (iv) có kết nối với sự tốt hay với sự hại, (v) được nói với tâm-từ hay 
với sự thù-ghét bên trong. Khi những người khác nói với các thây, lời-nói 
của họ có thê hợp lúc hay không hợp lúc; khi những người khác nói với các 
thầy, lời-nói của họ có thê đúng hay không đúng; khi những người khác nói 
với các thầy, lời-nói của họ có thê nhẹ nhàng hay gắt gỏng; khi những người 
khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thể với sự tốt hay với sự hại; khi 
những người khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thê kết nối với tâm-từ 
hay với sự thù-ghét. Ngay đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như vây: 
“Tâm chúng ta sẽ không bị tác động, và chúng ta sẽ không thốt ra lời xâu ác; 
chúng ta sẽ an trú bi-mẫn vì phúc-lợi của người đó (người nói), với một cái 
tâm từ-ái, không thù-ghét trong lòng. Chúng ta sẽ sống bao trùm người đó 
với một cái tâm từ-ái, và bắt đầu với người đó, chúng ta sẽ sống bao trùm 
toàn thê thế gian với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, không sự 
hung-dữ và không sự ác-ý.” Đó là cách các thầy nên tập luyện, này các Tỳ 
kheo. 


20. “Này các Tỳ kheo, ngay cả khi đám kẻ cướp cắt tay chân của các 
thầy một cách đã man bằng một cái cưa hai đầu, nếu ai có khởi lên một tâm 
thù-ghét đối với họ thì coi như người đó không thực hiện lời dạy của ta. Ở 
đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như vây: “Tâm chúng ta sẽ không 
bị tác động, và chúng ta sẽ không thốt ra lời xấu ác; chúng ta sẽ an trú bỉ- 
mẫn vì phúc-lợi của người đó (người nói), với một cái tâm từ-ái, không thù- 
ghét trong lòng. Chúng ta sẽ sống bao trùm người đó với một cái tâm từ-ái, 
và bắt đấu với người đó, chúng ta sẽ sống bao trùm toàn thể thể gian với một 
cải tâm từ-ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, không sự hung-đữ và không sự ác- 


2 


ý. Đó là cách các thầy nên luyện tập, này các Tỳ kheo. 
21. “Này các Tỳ kheo, nếu các thầy luôn giữ lời khuyên này với “ví đự 
cái cưa` một cách thường trực trong tâm, thì các thầy có còn thấy những lời- 


nói tầm thường hay thô tục nào mà các thầy không thể nhịn được hay 


Chương III— Xử Lý Sân Giận * 67 


không?”——““Dạ không, thưa Thế Tôn”—“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, các thầy 
nên giữ lời khuyên này với “ví đ cái cưa” một cách thường trực trong tâm. 
Cách đó sẽ dẫn dắt các thầy tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu.” 


(rích MN 21: Kakacipama Suf1a) 
(Kinh “Vi Dụ Cái Cưa”) 


(2) Không Trả Đũa, Không Trả Thù 

[Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo:] 

8. “Vậy thì, nêu những người khác có sỉ nhục, măng, chửi, và chọc phá 
một Tỳ kheo [là người đã nhìn thấy yếu-tố đất này đúng như nó thực là], thì 
Tỳ kheo đó biết hiểu như vây: 'Cảm-giác (thọ) khổ đau này, được sinh ra từ 
sự tiếp-xúc mắt, đã khởi sinh trong tôi. Đó là tùy thuộc, không phải độc lập. 
Tùy thuộc vào cái gì? Tùy thuộc vào sự tiếp-xúc (xúc).”35 Rồi người đó nhìn 
thấy sự tiếp-xúc đó là vô-thường, cảm-giác đó là vô-thường, nhận-thức đó là 
vô-thường, những sự tạo-tác cô ý đó là vô-thường, và thức đó là vô-thường; 
(sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô-thường). Và tâm người đó, sau khi đã 
lây một yếu-tố làm “chỗ-dựa khách quan” của nó, nhập vào [chỗ-dựa khách 


quan mới đó] và đạt được sự tự-tin, sự ôn-định, và sự quả-quyêt.°5 


9. “Bây giờ, nêu những người khác có tấn công Tỳ kheo đó theo những 
cách mình không muốn, không mong, và khó chịu bằng sự tiếp-xúc bằng 
năm đấm, đá cục, gậy gộc, hay dao kiếm, thì Tỳ kheo đó biết hiểu như vầy: 
“Thân này vốn có bản chất để tiếp xúc với những nắm đấm, đá cục, gậy gộc, 
và dao kiếm tấn công nó.” Nhưng điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn 
trong “ví đự cái cưa” (Kinh MN 21 ở trên) rằng: “Này các Tỳ kheo, ngay cả 
khi đám kẻ cướp cắt tay chân của các thầy một cách dã man bằng một cái 
cưa hai đầu, nếu ai có khởi lên một tâm thù-ghét đối với họ thì coi như người 
đó không thực hiện lời dạy của ta.” Do vậy sự nỗ-lực (tinh tấn) không mệt 
mỏi nên được phát khởi trong ta và sự chánh-niệm liền tục (không gián đoạn) 
được thiết lập, thân ta sẽ được tĩnh lặng và không bị quấy động, thân ta đạt 


định và hợp nhât. Và giờ cứ đê sự tiêp-xúc băng năm đâm, đá cục, gậy gộc, 


68 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


và dao kiếm tấn công thân này; bởi vì giáo lý này của những vị Phật đang 
được thực hành (bởi ta).`” 


(rích MN 28) 


(3) Nhẫn Nhịn Khi Bị Trừng Phạt 

Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, một thời trong quá khứ, các thiên thần (deva) và các 
quý thần (asura, a-tu-la) dàn trận đánh nhau. Rồi Vepacitti, vua của các quỷ 
thần đã nói với các quỷ thần như vây: “Này các chư thần, trong trận chiến sắp 
xảy ra, nếu bên các quỷ thần thắng và bên các thiên thần bị thua, hãy bắt trói 
tay chân và gông cô Sakka (Đế-thích), vua của các thiên thần, và mang ông 
ta về cho ta trong kinh thành này của các quý thần.” Và Sakka, vua của các 
thiên thần, thì nói với các thiên thần như vây: “Này các chư thần, trong trận 
chiến sắp xảy ra, nếu bên các thiên thần thắng và bên các quý thần bị thua, 
hãy bắt trói tay chân và gông cổ Vepacitti, vua của các quỷ thần, và mang 
ông ta về cho ta trong hội sảnh đường Sudhamma (Thiện Pháp) này.” 


“Này các Tỳ kheo, trong trận chiến đó, các thiên thần thắng và các quỷ 
thần bị thua. Rồi các thiên thần đã trói tay chân và gông cô Vepacitti và 
mang ông ta về cho vua Sakka trong sảnh đường đó của họ. Khi vua Sakka đi 
vào và đi ra sảnh đường, Vepacitti, dù bị trói chân tay và gông cô, vẫn lăng 
mạ và chửi rủa Sakka bằng những lời thô lỗ và gay gắt. Rồi người lái xe 
ngựa tên Matali đã nói với vua trời Sakka, vua của các thiên thần, bằng 
những lời thi kệ như vầy: 

“Này vua Sakka, khi đối mặt Vepacitti, 

Vì sợ sệt hay yêu đuối, 

Mà ngài phải nhẫn nhịn chịu đựng, 

Đứng nghe những lời chửi bới của hắn ta?” 
[Trời Sakka nói:] 

“Không phải vì sợ sệt hay yếu đuối, 


Chương III— Xử Lý Sân Giận * 69 


Mà ta phải nhẫn nhịn với Vepacitti đâu. 
Làm sao một người trí biết như ta, 

Lại đi tranh cãi với một kẻ ngu như vậy?" 
[Mãtali nói: ] 

“Kẻ ngu tăng bốc thêm lửa giận, 

Nếu không ai trị họ, 

Bằng hình phạt nghiêm khắc, 

Thì người trí biết phải chế trị kẻ ngu chứ.) 
[Trời Sakka nói:] 

“Ta tự mình nghĩ rằng, 

Cách kiểm soát kẻ ngu là: 

Khi thấy kẻ thù mình đang giận dữ, 

Minh chỉ cần chánh-niệm giữ sự bình an của mình.” 
[Mãtali nói: ] 

“Này vua Sakka, tôi thấy điều này không đúng, 
Trong việc tu tập hạnh nhẫn-nhịn như vậy. 
Vì kẻ ngu sẽ nghĩ ngài như vây: 

“Hắn sợ sệt ta nên nhẫn nhịn”, 

Thì kẻ ngu càng dÍí sát theo ngài, 

Giống con bò đuôi theo người bỏ chạy.” 
[Trời Sakka nói:] 

“Cứ để vậy, cho dù hắn có nghĩ rằng, 

Do ta sợ sệt nên ta nhẫn nhịn hắn. 

Bởi trong nhiều cách xấu, cách tốt, 


Không cách nào tốt hơn sự nhẫn-nhịn. 


“Khi một người có được sức mạnh, 

Đề nhẫn nhịn chịu đựng kẻ yếu hơn mình, 
Luôn nhẫn nhịn người yêu kém hơn mình, 
Đó được gọi là sự nhẫn-nhịn bậc nhất, 


70 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Sức mạnh thường không phải là sức mạnh—— 

đó chỉ là sức mạnh của sự điên rồ— 

Nhưng không ai lại chê trách một người có sức mạnh 
Do được bảo hộ bởi Giáo Pháp. 

“A1 nóng giận trả đũa kẻ nóng giận, 

Người đó chỉ làm mọi sự tệ hại hơn cho mình. 

Nếu không lẫy nóng giận trả đũa kẻ nóng giận, 


Thì người đó thắng, trong trận chiến khó thăng đó. 


“Ai thực hành vì ích lợi cả hai— 

cho mình và cho người—— 

Khi thấy kẻ thù nóng giận, 

Mình chỉ cần chánh-niệm giữ lấy sự bình yên của mình. 
“Cách đó sẽ trị liệu cho cả hai— 

Cho mình và cho người 

Ai coi người đó (cách nhẫn nhịn đó) là ngu, 

Chắng qua là do họ không hiểu biết Giáo Pháp.” 

“Vậy đó, này các Tỳ kheo, nếu Sakka, vua của các thiên thần, đã đề cao 
sự nhẫn-nhịn và sự hiền-từ như vậy, thì các thầy ở đây cần phải nhẫn nhịn và 
hiền từ hơn đến mức nào mới xứng đáng với (tư cách của) các thầy—là 
những người đã xuất gia sống theo Giáo Pháp và giới luật đã được (Phật) 


giảng bày một cách hay khéo.” 
(SN 11:04, Quyền 1) 


8. Những Tấm Gương Nhẫn Nhịn 
(1) Đức Phật Từ Chối Lời Lăng Mạ 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc. 
Bà-la-môn Akkosaka Bhaãradvaja, tức (biệt danh là) Bharadväja Chửi Rủa, đã 


nghe được rằng: “Nghe nói một bà-la-môn nữa của họ tộc Bhãradväja đã từ 


Chương HII— Xử Lý Sân Giận * 7l 


bỏ đời sống tại gia để sống đời xuất gia tu hành theo Sa-môn Cồ-đàm.” Bắt 
đồng và tức giận, ông đã tới gặp đức Thế Tôn, lăng mạ và chửi bới đức Thế 
Tôn bằng những lời lẽ thô lỗ, gay gắt. 

Sau khi ông chửi bới xong, đức Thế Tôn đã nói với ông: “Ông nghĩ sao, 
này bà-la-môn? Bạn bẻ và đông nghiệp, người thân và họ hàng, cũng như 
khách khứa, có đến thăm ông không?” 

— “Họ có, Thây Cô-đàm.” 

— “Ong có mời họ đô ăn, hay ăn cơm, hay món ăn chơi nào không?” 

— “Tôi có, Thầy Cồ-đàm.” 

— “Nhưng nêu họ không nhận những thức ăn đó từ ông, vậy chúng thuộc 
về ai?" 

— “Nêu họ không nhận thức ăn từ tôi, thì chúng vẫn thuộc về tôi.” 

— “Cũng tương tự vậy, này bà-la-môn, tôi không lăng mạ ai, không chửi 
bới aI, không phỉ báng ai. Tôi từ chôi nhận từ ông những lời lăng mạ và chửi 
bới và đả kích mà ông đã nhắm vào tôi. Nó vẫn thuộc về ông, này bà-la-môn! 
Nó vẫn thuộc về ông, này bà-la-môn! 

— “Này bà-la-môn, ai lăng mạ người lăng mạ mình, ai chửi bới người 
chửi bới mình, ai đả kích người đả kích mình —người đó coi như đã tham dự 
vào bữa ăn, đã bước vào một cuộc đâu khâu. Nhưng tôi không tham dự vào 
bữa ăn của ông; tôi không bước vào một cuộc đâu khẩu. Nó vẫn là của ông, 
này bà-la-môn! Nó vẫn là của ông, này bà-la-môn!” 


(SN 7:02, Quyền I) 


(2) Tỉnh Thân Quả Cảm Của Thây Punna 
[Phật nói với Tỳ kheo Punna:] 


5. (3) “Giờ, này Phú-lâu-na, ta đã nói cho thầy lời khuyên dạy ngắn gọn 


này, vậy giờ thây sẽ trú tu ở xứ nào?” 


72 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Thưa Thế Tôn, giờ Thế Tôn đã ban cho con lời khuyên dạy ngắn gọn 


này, con sẽ đên trú tu ở xứ Sunäparanta.” 


(a) “Này Phú-lâu-na, người dân ở xứ Sunäparanta là thô lỗ và hung bạo. 


Nếu họ chửi bới và sỉ nhục thầy, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunäparanta có chửi bới vả sỉ nhục con, 
thì con sẽ nghĩ: “Những người nảy thực tốt, thực sự tốt, vì họ không đánh con 
bằng năm đấm”. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ như 


vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(b) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người người xứ Sunãparanta đánh thầy 


băng năm đâm, thây sẽ nghĩ sao về điêu đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có đánh con bằng năm đấm, 
thì con sẽ nghĩ: “Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không đánh con 
bằng đá cục°. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ như 


vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(c) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người xứ Sunãparanta đánh thầy bằng 


đá cục, thây sẽ nghĩ sao vê điêu đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có đánh con bằng đá cục, thì 
con sẽ nghĩ: 'Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không đánh con 
bằng gậy gộc'. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ như 
vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(d) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người xứ Sunãparanta đánh thầy bằng 


gậy gộc, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunäparanta có đánh con băng gậy gộc, 
thì con sẽ nghĩ: “Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không đâm con 
băng dao”. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ như vậy, 
thưa bậc Phúc Lành.” 


(e) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nêu người xứ Sunãparanta đâm thầy bằng 


dao, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 


Chương III— Xử Lý Sân Gián * 73 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có đâm con băng dao, thì con 
sẽ nghĩ: “Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không lây mạng con 
bằng dao bén'. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ như 
vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(Ð “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người xứ Sunäparanta lấy mạng thầy 
bằng dao bén, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunäparanta có lẫy mạng con bằng dao 
bén, thì con sẽ nghĩ: “Đã từng có những vị đệ tử của đức Thế Tôn, họ thấy 
khiếp sợ, thấy nhục nhã, thấy ghê tởm bởi thân và bởi kiếp sống, họ đã đi tìm 
(nhờ) người giết mình; (tức họ tự sát hoặc nhờ người khác dùng dao giết 
mình vì lý do nói trên; như được ghi lại trong kinh SN 54:09, Vesali Suffa). 
Nhưng con thì gặp ngay người giết mình chứ không cần đi tìm kiếm”. Thì 
con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa bậc Phúc 
Lành.” 


6. “Tốt, tốt, này Phú-lâu-na! Nếu đã có đủ [được phú cho] sự tự-chủ và 
sự bình-an như vậy, thầy sẽ sống được ở xứ Sunãparanta. Này Phú-lâu-na, 
giờ thì khi nào thấy tiện thầy cứ đi.” 

Rồi, sau khi thấy hài lòng và vui mừng với lời dạy của đức Thế Tôn, 
thầy Phú-lâu-na đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, và đi ra, giữ 
hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình. Sau đó thầy ấy thu dọn chỗ ở, mang 
theo bình bát và cà sa, chuẩn bị lên đường đi du hành theo hướng tới xứ 
Sunãparanta. Sau khi đã đi qua nhiều chặng đường, cuối cùng thầy ấy tới xứ 
Sunaparanta, và lưu trú ở đó. Sau đó, trong kỳ an cư mùa mưa (kiết hạ) năm 
đó, thầy Phú-lâu-na đã thiết lập được năm trăm đệ tử tại gla nam và năm 
trăm đệ tử tại gia nữ theo tu tập, và bản thân thầy ấy, cũng trong mùa mưa 


) ha 


đó, đã chứng ngộ ba loại trí-biết đích thực (tam minh). Rồi sau đó thầy 


cũng chứng luôn Niết-bàn. 


(rích MN 145) 


74 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


(3) Tiếng Gầm Sư Tử Của Ngài Xá-Lợi-Phất 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvathï 
(Xá-vệ) trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi ông) Cấp Cô Độc. Lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế 
Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thê Tôn, con đã xong kỳ an cư mùa mưa ở Sävatth1. Con muôn 


đi một chuyến tới vùng quê.” 
“Này Xá-lợi-phắt, thầy cứ tùy tiện mà đi.” 


Rồi thầy Xá-lợi-phất đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, đi 
vòng ra giữ hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình, và đi ra. Rồi, không lâu 
sau khi thầy Xá-lợi-phất đã đi, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thầy Xá-lợi-phất đã đánh con và rồi bỏ đi du hành mà 
không xin lỗi.” 
Rồi đức Thế Tôn đã nói với một Tỳ kheo ở đó: “Này Tỳ kheo, hãy đi, 
nhân danh ta gọi thầy Xá-lợi-phất [nói với thầy ấy:] “Này đạo hữu Xá-lợi- 
phất, Sư Thầy đang cho gọi thầy.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, vị Tỳ kheo đó đáp lại. Rồi thầy đó đi gặp thầy 
Xá-lợi-phất và nói: “Này đạo hữu, Sư Thầy đang cho gọi thầy.” 


Đn - Là) 


“Được, này đạo hữu”, thầy Xá-lợi-phất đáp lại. 


Bấy giờ, lúc đó thầy Đại Mục-kiền-liên cầm lấy chìa khóa và đi khắp 
các nơi ở (của các Tỳ kheo khác), và lên tiếng gọi: “Các thầy, hãy đến 
nghe! Giờ thầy Xá-lợi-phất sẽ cất lên tiếng gầm sư tử của thầy ấy trước 
mặt đức Thế Tôn!” 

Rồi thầy Xá-lợi-phất quay lại gặp đức Thế Tôn, kính lễ Thế Tôn, và 
ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với thầy ấy: “Này Xá-lợi-phắt, 
một đạo hữu của thầy đã than phiên rằng thầy đã đánh thầy ấy, và giờ thầy 
bỏ đi du hành mà không xin lỗi.” 


(1) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 


Chương III— Xử Lý Sân Giận * 75 


có thể đánh một tu sĩ đạo hữu và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như người ta quăng thải những thứ sạch và dơ lên đá#—như phân, nước 
tiêu, nước bọt, mủ và máu —nhưng đất không hè bị khó chịu, bị nhục nhã, 
hay bị ghê tởm bởi điều đó; cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con sống với 
một cái tâm như đất—rộng lớn, cao thượng, và vô lượng, không thù hận 
không ác ý. 

(2) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân? mới 
có thê đánh một người tu sĩ đạo hữu và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. 
Giống như người ta giặt rửa những thứ sạch và không sạch trong øớc— 
như phân, nước tiểu, nước bọt, mủ và máu —nhưng nước không hề bị khó 
chịu, bị nhục nhã, hay bị ghê tởm bởi điều đó; cũng tương tự vậy, thưa Thế 
Tôn, con sống với một cái tâm như nước—rộng lớn, cao thượng, và vô 
lượng, không thù hận không ác ý. 


(3) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân? mới 
có thê đánh một người tu sĩ đạo hữu và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. 
Giống như /⁄ø đốt cháy những thứ sạch và dơ—như phân, nước tiểu, nước 
bọt, mủ và máu nhưng lửa không hề bị khó chịu, bị nhục nhã, hay bị ghê 
tởm bởi điều đó; cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con sống với một cái 
tâm như lửa—rộng lớn, cao thượng, và vô lượng, không thù hận không ác 
ý. 

(4) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 
có thể đánh một tu sĩ đạo hữu và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như gió thổi bay những thứ sạch và dơ—như phân, nước tiểu, nước bọt, 
mủ và máu— nhưng gió không hè bị khó chịu, bị nhục nhã, hay bị ghê tởm 
bởi điều đó; cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con sống với một cái tâm 


như gió—rộng lớn, cao thượng, và vô lượng, không thù hận không ác ý. 


(5) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 
có thể đánh một tu sĩ đạo hữu và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như /ấm lau chùi chùi rửa những thứ sạch và dơ—như phân, nước tiểu, 


nước bọt, mủ và máu —nhưng tâm lau không hê bị khó chịu, bị nhục nhã, 


76 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


hay bị ghê tởm bởi điều đó; cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con sống với 
một cái tâm như tắm lau chùi—rộng lớn, cao thượng, và vô lượng, không 
thù hận không ác ý. 

(6) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 
có thể đánh một tu sĩ đạo hữu và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giỗng 
như một đứa trẻ bị bỏ rơi, che thân bằng g1ẻ rách rưới, tay cầm một cái bát, 
đi vào trong làng hay phố chợ với một cái tâm tự hạ khiêm nhường: cũng 
tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con sống với một cái tâm như đất—rộng lớn, 


cao thượng, và vô lượng, không thù hận không ác ý. 


(7) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 
có thể đánh một tu sĩ đạo hữu và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như một con bò bị cắt sừng, hiền, được thuần hóa kỹ và được chăn dạy kỹ, 
nó đi lang thang từ đường nảy qua đường khác, từ khu này tới khu khác 
nhưng chắng hề húc sừng hay đá ai bị thương; cũng tương tự vậy, thưa Thế 
Tôn, con sống với một cái tâm giống một con bò đã bị cắt sừng— rộng lớn, 


cao thượng, và vô lượng, không thù hận không ác ý. 


(8) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 
có thể đánh một tu sĩ đạo hữu và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như một thiểu nam hay thiếu nữ sẽ bị khó chịu, bị nhục nhã, và bị ghê tởm 
nếu xác chết của một con rắn, của một con chó, hay của một người đang 
quấn quanh cô của mình; cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con cũng bị 
khó chịu, bị nhục nhã, và bị ghê tởm bởi thân này ô uề hôi thối. 

(9) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 
có thể đánh một tu sĩ đạo hữu và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như một người đang cẩm một cái chén bị nứt và bị đục lỗ mà đựng nước 
mỡ thì nó rỉ ra và chảy giọt; cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con đang 
mang thân này bị nứt và bị đục lỗ, nó rỉ ra và chảy giọt. 


“Thưa Thê Tôn, người chưa thiệt lập “sự chánh niệm về thân” mới có 


thể đánh một tu sĩ đạo hữu và bỏ đi du hành mà không xin lỗi.” 


Chương III— Xử Lý Sân Giận * T7 


Rồi vị Tỳ kheo tô cáo đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉnh phần y áo trên 
vai, cuối đầu lạy dưới chân đức Thế Tôn, và thưa với đức Thế Tôn rằng: 
“Thưa Thế Tôn, con đã vi phạm một tội trong đó con đã thật ngu xuân, ngu 
ngốc, và bất thiện vu khống thầy Xá-lợi-phất một cách vô căn cứ như vậy. 
Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận (bỏ qua) tội này của con, coi đó 
là điều để con giữ giới sau này.” 

“Này Tỳ kheo, chắc chắn, thầy đã vi phạm một tội trong đó thầy thật 
ngu xuân, ngu ngốc, và bất thiện vu khống thầy Xá-lợi-phất một cách vô 
căn cứ như vậy. Nhưng vì thầy đã nhìn thấy tội lỗi của mình là một tội và 
muốn tu sửa nó theo đúng Giáo Pháp, chúng tôi chấp nhận nó (lời thú tội 
và tu sửa đó). Bởi vì điều đó là (cho thấy) sự phát triển trong giới luật của 
Thánh Nhân (tức Giới luật Tăng đoàn) răng người tu nhìn thấy tội lỗi của 
mình là một tội, tu sửa nó đúng theo Giáo Pháp, và thực thi (đảm nhận) sự 
ø1ữ-giới trong tương lai.” 

Rồi đức Thế Tôn nói với thầy Xá-lợi-phất: “Này Xá-lợi-phất, hãy tha 
thứ cho con người rỗng tuếch này nếu không cái đầu người đó bị bể ra 
thành bảy miếng ngay tại đây.” 

“Thưa Thế Tôn, con sẽ tha thứ cho thầy ấy nếu thầy ấy nói: “Xin thầy 
tha thứ cho tôi”.” 


(AN9:11) 


(4) Vua Trời Sakka & Con Quỷ Ăn-Giận 

Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, thời xưa có một con quỷ quái dị xấu xí ngồi lên chỗ 
ngồi của vua trời Sakka (Đế-thích), vua của các thiên thần. Lúc đó các thiên 
thần liền bắt lỗi điều đó, họ bực bội và than phiền về điều đó, họ nói: “Thực 
lạ lùng, thưa ngài! Thực ngạc nhiên, thưa ngài! Con quỷ quái dị xấu xí đã 
ngồi lên chỗ ngồi của Sakka, vua của các thiên thần!” Nhưng khi các thiên 


thân càng bắt lỗi điều đó, càng bực bội, càng than phiên về điều đó nhiều bao 


78 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


nhiêu, thì con quỷ đó càng trở nên đẹp ra hơn, đoan trang hơn, duyên dáng 


hơn bấy nhiêu. 


“Này các Tỳ kheo, sau đó các thiên thần tới gặp vua trời Sakka và kể lại 
cho ngài: “Thưa ngài, ở đây có một con quỷ quái dị xấu xí đã ngồi lên chỗ 
ngồi của ngài ... Nhưng khi các thiên thần càng bắt lỗi điều đó ... thì con 
quỷ đó càng trở nên đẹp ra hơn, đoan trang hơn, duyên dáng hơn bấy nhiêu. 
(Vua trời Sakka đã trả lời:) — 'Chắc hắn đó là con quỷ ăn-giận.' 

“Này các Tỳ kheo, rồi Sakka, vua của các thiên thần, đã đến gặp con quỷ 
ăn-giận đó, chỉnh phần y áo trên một vai, quỳ xuống trên đầu gối phải. Rồi, 
sau khi chấp hai tay kính lễ con quỷ, ngài đọc to tên mình ba lần: “Thưa ngài, 
tôi là Sakka, vua của các thiên thần! Thưa ngài, tôi là Sakka, vua của các 
thiên thần!” Khi Sakka càng đọc to tên mình bao nhiêu, thì con quỷ đó càng 
trở nên xấu đi và xấu hơn và quái dị hơn bấy nhiêu cho tới khi nó biến mắt 
tại đó. 

“Này các Tỳ kheo, rồi sau khi ngồi lên chỗ ngồi của mình, khi chỉ dạy 


cho các thiên thần, vua trời Sakka đã tụng những vần kệ này: 


“Ta không bị khổ đau trong tâm, 

Ta cũng không dễ bị cuốn theo cơn lốc sân giận. 
Ta không bao giờ tức giận lâu, 

Cơn tức giận cũng không ở lâu trong ta. 

“Khi ta tức giận ta không nói lời gắt gỏng, 

Và ta không đề cao đức hạnh của mình. 

Ta giữ mình khéo được kiềm chế 


Vì để cho có được sự tốt lành cho chính mình.” 


(SN 11:22, Quyên 1) 


CHƯƠNG IV _~ NGÔN TỪ ĐÚNG ĐẮN 


§0 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Chương IV ~ Ngôn Từ Đúng Đắn * 81 


1. Lời Nói Hay Khéo Đúng Đắn 
(1) Có Được Bốn Yếu Tổ 

Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, khi lời nói có được bốn yếu tố, thì là nó được nói một 
cách hay khéo, không được nói một cách xấu ác, và nó không bị tội lỗi và 
không bị chê trách bởi những người hiền trí. Bốn đó là gì? Ở đây, một Tỳ 
kheo (ø) chỉ nói điều được nói một cách hay khéo, không nói điều được nói 
một cách xấu ác. Người đó (b) chỉ nói điều Giáo Pháp, không nói điều phi 
Giáo Pháp. Người đó (c) chỉ nói điều dễ nghe, không nói điều khó nghe. 
Người đó (đ) chỉ nói điều sự thật, không nói dối nói láo. Khi lời nói có được 
được bốn yếu tố này, thì là nó được nói một cách hay khéo, không được nói 
một cách xấu ác, và nó không bị tội lỗi và bị chê trách bởi những người có 


3 


trí. 


(rrích Sn IIL3; coi thêm SN 8:05, Quyền I) 


(2) Có Được Năm Yếu Tổ 


“Này các Tỳ kheo, khi lời nói có được năm yếu tó, thì là nó được nói 
một cách hay khéo, không được nói một cách xấu ác, và nó không bị tội lỗi 
và không bị chê trách bởi những người hiền trí. Năm đó là gì? (z) Nó được 
nói hợp lúc hợp thời; (5) điều được nói là sự thật: (c) nó được nói một cách 
nhẹ nhàng; (2) điều được nói là có ích lợi: (e) nó được nói với một cái tâm 
từ-ái. Khi lời nói có được năm yếu tô này, thì là nó được nói một cách hay 
khéo, không được nói một cách xấu ác, và nó không bị tội lỗi và không bị 
chê trách bởi những người hiền trí.” 


(AN 5:198) 


2. Tổ Chức Thảo Luận 


(A) “Này các Tỳ kheo, về mặt thảo luận, một người có thê hiểu là có 


82 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


khả năng (phù hợp) hay không có khả năng (không phù hợp, không thích 
hợp) đề nói chuyện. (a) Nếu một người được hỏi một câu hỏi nên được trả lời 
một cách dứt dạc và người đó không trả lời một cách dứt đạc; (b) [nếu người 
đó được hỏi] một câu hỏi nên được trả lời sau khi có sự phân giải (phân tích, 
phân biệt) và người đó trả lời mà không có sự phân giải; (c) [nếu người đó 
được hỏi] một câu hỏi nên được trả lời bằng câu hỏi lại và người đó không 
trả lời bằng câu hỏi lại; (đ) [nếu người đó được hỏi] một câu hỏi nên được bỏ 
qua và người đó không bỏ qua (như câu hỏi vô lý, không đúng chỗ ... thì 
không nên trả lời)— trong trường hợp như vậy người đó là không có khả 


năng đê nói chuyện.? 


— “Nhưng, (a) khi một người được hỏi một câu hỏi nên được trả lời một 
cách dứt dạc và người đó trả lời một cách dút dạc; (b) [khi người đó được 
hỏi] một câu hỏi nên được trả lời sau khi có sự phân giải và người đó trả lời 
sau khi có sự phân giải; (c) [khi người đó được hỏi] một câu hỏi nên được trả 
lời bằng câu hỏi lại và người đó trả lời bằng câu hỏi lại; (đ) [khi người đó 
được hỏi] một câu hỏi nên được bỏ qua và người đó bỏ qua— trong trường 


hợp như vậy người đó là có khả năng (phù hợp, thích hợp) để nói chuyện. 


(B) “Này các Tỳ kheo, về mặt thảo luận, một người có thê hiểu là có 
khả năng hay không có khả năng để nói chuyện. (a) Nếu một người được hỏi 
một câu hỏi và người đó không đứng vững trước lập trường của mình và lập 
trường đối kháng của người khác; (b) nếu người đó không đứng vững trong ý 
đồ của mình; (c) nếu người đó không đứng vững trong sự khẳng định của 
mình về một điều đã được biết; (d) nếu người đó không đứng vững trong thủ 
tục— trong trường hợp như vậy người đó là không có khả năng để nói 


chuyện." 


— “Nhưng, (a) nếu một người được hỏi một câu hỏi và người đó đứng 
vững trước lập trường của mình và lập trường đối kháng của người khác; (b) 
nếu người đó đứng vững trong ý đồ của mình; (c) nếu người đó đứng vững 
trong sự khăng định của mình về một điều đã được biết; (đ) nếu người đó 


đứng vững trong trình tự thảo luận— trong trường hợp như vậy người đó là 


Chương IV ~ Ngôn Từ Đúng Đắn * 83 


có khả năng để nói chuyện. 

(C) “Này các Tỳ kheo, về mặt thảo luận, một người có thê hiểu là có 
khả năng hay không có khả năng đề nói chuyện. (a) Nếu một người được hỏi 
một câu hỏi và người đó trả lời một cách tránh né, (b) chuyên chủ đề nói 
chuyện qua một chủ đề khác không liên quan, và (c) thể hiện sự bực tức, sự 
thù ghét, và cay đắng— trong trường hợp như vậy người đó là không có khả 


năng đê nói chuyện. 


— “Nhưng, (a) nếu một người được hỏi một câu hỏi và người đó không 
trả lời một cách tránh né, (b) không chuyên chủ đề nói chuyện qua một chủ 
đề khác không liên quan, và (c) không thể hiện sự bực tức, sự thù ghét, và 
cay đắng— trong trường hợp như vậy người đó là có khả năng để nói 


chuyện. 


(D) “Này các Tỳ kheo, về mặt thảo luận, một người có thê hiểu là có 
khả năng hay không có khả năng đề nói chuyện. (a) Nếu một người được hỏi 
một câu hỏi và người đó cứ áp đảo lại [người hỏi], (b) hiếp đáp, (c) chế nhạo, 
và (d) bắt bẻ từng lỗi nhỏ”! [của người hỏi] (vạch lá tìm sâu)— trong trường 


hợp như vậy người đó là không có khả năng để nói chuyện. 


— “Nhưng, (a) nếu một người được hỏi một câu hỏi và người đó không 
áp đảo lại [người hỏi], (b) không hiếp đáp, (c) không chế nhạo, và (đ) không 
bắt bẻ từng lỗi nhỏ [của người hỏi]— trong trường hợp như vậy người đó là 
có khả năng để nói chuyện. 

(E) “Này các Tỳ kheo, về mặt thảo luận, một người có thể hiểu là có 
điều-kiện trợ giúp (duyên) hay không có điều-kiện trợ giúp (cho cuộc thảo 
luận được thành công). (a) Một người không để tai lắng nghe là người không 
có điều-kiện trợ giúp. (b) Người có điều-kiện trợ giúp thì trực-tiếp biết một 
điều, hoàn-toàn hiểu một điều, dẹp bỏ một điều, và chứng ngộ một điều. Sau 
khi trực-tiếp biết một điều, hoàn-toàn hiểu một điều, dẹp bỏ một điễu, và 


chứng ngộ một điều, người đó đạt tới sự giải-thoát đúng đăn.°® 


“Này các Tỳ kheo, đây là mục tiêu của sự nói chuyện, mục tiêu của sự 


84 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


thảo luận, mục tiêu của điêu-kiện trợ giúp, mục tiêu đê lăng nghe, đó là: 


giải-thoát của tâm nhờ sự không-còn dính chấp.” 
Những ai nói với ý định tranh cãi, 
Chỉ theo ý kiến của họ, vênh mặt tự cao, 
Không thánh thiện, sau khi đã tàn sát những đức-hạnh, 
Tìm kiếm chỗ hở của nhau [để tắn công]. 


Họ thường thích thú khi người đối khâu 

Nói dở và bị lỗi, 

[Họ vui mừng] với sự hoang mang và thất bại của người đó; 
Nhưng bậc thánh thì không tham gia sự nói chuyện như vậy. 


Nếu một người có trí muốn nói chuyện, 

Sau khi biết thời điểm là thích hợp, 

Và không có sự tranh cãi hay tự cao, 

Thì bậc thánh hiện sẽ nói ra lời nói 

Mà những bậc thánh thực hành theo, 

Nó kết nối với Giáo Pháp và ý nghĩa. 

Không xắc xược hay quá đáng, 

Với một cái tâm không with a mind not elated, 
Người đó nói không có sự ghen ty, 

Sự trên cơ sở là sự-biết đúng đắn. 

Người đó nên đồng tình với điều được diễn đạt hay khéo 
Nhưng không tấn công điều được nói dở tệ. 


Người đó không nên tập thói vạch lá tìm sâu, 

Cũng không chấp giữ lỗi sai của người khác; 

Người đó không nên áp đảo hay đè bẹp người đối khẩu, 
Cũng không nói những lời láo khoét. 





Mà nói chân thực, sự thảo luận trong những điều thiện 
Vì mục đích đê có sự hiêu-biệt và sự tự-tin. 


Theo cách như vậy người thánh thiện đàm đạo các vấn đề; 
Đây là sự nói chuyện của những người thánh thiện. 

Sau khi đã hiểu điều này, một người có trí 

Không nên vênh mặt tự cao mà chỉ nên đàm đạo các điều. 


sự 


Chương IV ~ Ngôn Từ Đúng Đắn * 85 


(AN 3:67) 


3. Nói Theo Cách Hợp Lý 


(D “Này các Tỳ kheo, một cuộc nói chuyện (pháp thoại) được nói không 
đúng người, rằng sau khi đã cân nhắc loại người này loại người nọ nó lại 
được nói nhằm cho năm loại người [không thích hợp]. Năm đó là gì? Cuộc 
nói chuyện về niềm-tin được nói nhằm người vô niềm-tin; cuộc nói chuyện 
về giới-hạnh được nói nhằm người vô giới-hạnh; cuộc nói chuyện về sự học- 
hiểu được nói nhằm người thiểu-học; cuộc nói chuyện về lòng bố-thí được 
nói nhằm người keo-kiệt; và cuộc nói chuyện về trí-tuệ được nói nhằm người 


vô-trí. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, ứqi sao cuộc nói chuyện về niêm-tin được nói 
nhâm người vô niễm-tin? Khi cuộc nói chuyện về niềm-tin đang được nói ra, 
một người vô niềm-tin sẽ mất bình tĩnh và trở nên tức tối, hung dữ, và cương 
ngạnh; người đó thể hiện sự tức tối, sự hung dữ, và sự cay cú. Vì lý do gì? Vì 
người đó không nhận thức niềm-tin đó bên trong mình và không có được 
niềm khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên niềm-tin. Vì vậy là một cuộc nói 


chuyện về niêm-tin được nói nhâm người vô niêm-tin. 


(2) “Fà tại sao cuộc nói chuyện về giới-hạnh được nói nhầm người vô 
giới-hạnh? Khi cuộc nói chuyện về giới-hạnh đang được nói ra, một người 
vô giới-hạnh sẽ mất bình tĩnh và trở nên tức tối, hung dữ, và cương ngạnh; 
người đó thể hiện sự tức tối, sự hung dữ, và sự cay cú. Vì lý do gì? Vì người 
đó không nhận thức giới-hạnh đó bên trong mình và không có được niềm 
khoan-khoái và hoan-hÿ dựa trên giới-hạnh. Vì vậy là một cuộc nói chuyện 


về giới-hạnh được nói nhâm cho người vô giới-hạnh. 


(3) “Wà tại sao cuộc nói chuyện về sự học-hiểu được nói nhằm người 
thiểu-học? Khi cuộc nói chuyện về sự học-hiểu đang được nói ra, một người 
thiểu-học sẽ mát bình tĩnh và trở nên tức tối, hung dữ, và cương ngạnh; 
người đó thể hiện sự tức tối, sự hung dữ, và sự cay cú. Vì lý do gì? Vì người 


đó không nhận thức sự học-hiêu đó bên trong mình và không có được niêm 


86 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên sự học-hiêu. Vì vậy là một cuộc nói chuyện 


vê sự học-hiêu được nói nhâm cho người thiêu-học. 


(4) “Fà tại sao cuộc nói chuyện về lòng bồ-thí được nói nhằm người 
keo-kiệt? Khi cuộc nói chuyện về lòng bố-thí đang được nói ra, một người 
keo-kiệt sẽ mất bình tĩnh và trở nên tức tối, hung dữ, và cương ngạnh; người 
đó thể hiện sự tức tối, sự hung đữ, và sự cay cú. Vì lý do gì? Vì người đó 
không nhận thức lòng bố-thí đó bên trong mình và không có được niềm 
khoan-khoái và hoan-hÿ dựa trên sự bố-thí. Vì vậy là một cuộc nói chuyện về 


lòng bố-thí được nói nhằm cho người keo-kiệt. 


(5) “Và tại sao cuộc nói chuyện về tri-tuệ được nói nhằm người vô-trí? 
Khi cuộc nói chuyện về trí-tuệ đang được nói ra, một người vô-trÍ sẽ mất 
bình tĩnh và trở nên tức tối, hung dữ, và cương ngạnh; người đó thể hiện sự 
tức tối, sự hung dữ, và sự cay cú. Vì lý do gì? Vì người đó không nhận thức 
trí-tuệ đó bên trong mình và không có được niềm khoan-khoái và hoan-hÿ 
dựa trên trí-tuệ. Vì vậy là một cuộc nói chuyện về trí-tuệ được nói nhằm cho 
người vô-trí. 

“Một cuộc nói chuyện được nói không đúng người, rằng sau khi đã cân 
nhắc loại người này loại người nọ nó lại được nói nhằm cho năm loại người 
[không thích hợp] như vậy. 


(Ngược lại) 


(II) “Này các Tỳ kheo, một cuộc nói chuyện được nói đúng người, rằng 
sau khi đã cân nhắc loại người này loại người nọ nó được nói đúng cho năm 
loại người [thích hợp]. Năm đó là gì? Cuộc nói chuyện về niềm-tin được nói 
đúng cho người có niềm-tin; cuộc nói chuyện về giới-hạnh được nói đúng 
cho người có giới-hạnh; cuộc nói chuyện về sự học-hiêu được nói đúng cho 
người có học-hiểu; cuộc nói chuyện về lòng bố-thí được nói đúng cho người 
rộng lòng cho-đi; và cuộc nói chuyện về trí-tuệ được nói đúng cho người có- 


trí. 


(1) “Và, này các T) kheo, tại sao cuộc nói chuyện về niêm-tin được nói 


Chương IV ~ Ngôn Từ Đúng Đắn * 87 


đúng cho người có niễm-tin? Khi cuộc nói chuyện về niềm-tin đang được nói 
ra, một người có niềm-tin không mất bình tĩnh, không trở nên tức tối, hung 
dữ, hay cương ngạnh; người đó không thể hiện sự tức tối, sự hung dữ, hay 
cay cú. Vì lý do gì? Vì người đó nhận thức niềm-tin đó bên trong mình và có 
được niềm khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên niềm-tin. Vì vậy là một cuộc nói 


chuyện về niêm-tin được nói đúng cho người có niêm-tin. 


(2) “Fà tại sao cuộc nói chuyện về giới-hạnh được nói đúng cho người 
có giới-hạnh? Khi cuộc nói chuyện về giới-hạnh đang được nói ra, một 
người có giới-hạnh không mắt bình tĩnh, không trở nên tức tối, hung đữ, hay 
cương ngạnh; người đó không thẻ hiện sự tức tối, sự hung đữ, hay cay cú. Vì 
lý do gì? Vì người đó nhận thức giớói-hạnh đó bên trong mình và có được 
niềm khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên giới-hạnh. Vì vậy là một cuộc nói 
chuyện về giới-hạnh được nói đúng cho cho người có giới-hạnh. 


(3) “à tại sao cuộc nói chuyện về sự học-hiểu được nói đúng cho người 
có học? Khi cuộc nói chuyện về sự học-hiểu đang được nói ra, một người có 
học không mất bình tĩnh, không trở nên tức tối, hung dữ, hay cương ngạnh; 
người đó không thê hiện sự tức tối, sự hung dữ, hay cay cú. Vì lý do gì? Vì 
người đó nhận thức sự học-hiều đó bên trong mình và có được niềm khoan- 
khoái và hoan-hỷ dựa trên sự học-hiễu. Vì vậy là một cuộc nói chuyện vỀ sự 
học-hiêu được nói đúng cho cho người có học-hiều. 


(4) “Và tại sao cuộc nói chuyện về lòng bô-thí được nói đúng cho người 
rộng lòng cho-đi? Khi cuộc nói chuyện về lòng bố-thí đang được nói ra, một 
người rộng lòng bố-thí không mắt bình tĩnh, không trở nên tức tối, hung dữ, 
hay cương ngạnh; người đó không thể hiện sự tức tối, sự hung dữ, hay cay 
cú. Vì lý do gì? Vì người đó nhận thức lòng bố-thí đó bên trong mình và có 
được niềm khoan-khoái và hoan-hỷ dựa trên sự bố-thí. Vì vậy là một cuộc 
nói chuyện về lòng bố-thí được nói đúng cho cho người rộng lòng cho đi. 

(5) “Fà tại sao cuộc nói chuyện về frí-tuệ được nói đúng cho người có- 
írí? Khi cuộc nói chuyện về trí-tuệ đang được nói ra, một người có-trí không 


mất bình tĩnh, không trở nên tức tối, hung dữ, hay cương ngạnh; người đó 


88 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


không thê hiện sự tức tối, sự hung đữ, hay cay cú. Vì lý do gì? Vì người đó 
nhận thức trí-tuệ đó bên trong mình và có được niềm khoan-khoái và hoan- 
hỷ dựa trên trí-tuệ. Vì vậy là một cuộc nói chuyện về trí-tuệ được nói đúng 


cho cho người có-trí. 


“Một cuộc nói chuyện được nói đúng người, răng sau khi đã cân nhắc 
loại người này loại người nọ nó được nói đúng cho năm loại người [thích 
hợp] như vậy.” 


(AN 5:157) 


4. Đừng Tạo Ra Tranh Luận, Đừng Gây Ra Tranh Cãi 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo là người gây ra những sự tranh luận, 
sự tranh cãi, sự tranh chấp, sự gây gỗ, và những vấn đề vi phạm giới-luật, thì 
người đó có thê trông đợi năm sự nguy-hại. Năm đó là gì? (1) Người đó 
không thành tựu những điều chưa thành tựu; (2) người đó rớt khỏi điều đã 
thành tựu: (3) tin xấu về người đó lan truyền; (4) người đó chết (với tâm) 
ngu-mờ; và (5) khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 
ngục. Khi một Tỳ kheo là người gây ra những sự tranh luận, sự tranh cãi, sự 
tranh chấp, sự gây gỗ, và những vấn đề vi phạm giới-luật, thì người đó có thể 
trông đợi năm sự nguy-hại như vậy.” 


(AN 5:212) 


5. Khen Đúng, Trách Đúng 

(D “Này các Tỳ kheo, nếu có năm phẩm tính, một Tỳ kheo cư trú (cư 
tăng, cư ni đang ở chung chùa/ tu viện với tăng đoàn ở đó) sẽ bị đọa trong địa 
ngục, cứ như bị đưa thắng xuống đó vậy. Năm đó là gì? 

(1) Không điều tra và kiểm tra kỹ, người đó khen ngợi người đáng bị 


chê. 


Chương IV ~ Ngôn Từ Đúng Đắn * 89 


(2) Không điều tra và kiểm tra kỹ, người đó chê bai người đáng được 
khen. 

(3) Không điều tra và kiểm tra kỹ, người đó tin một vấn đề đáng nghỉ 
ngờ. 

(4) Không điều tra và kiểm tra kỹ, người đó nghi ngờ một vấn đề đáng 
được tin. 

(5) Người đó bỏ lơ phớt lờ những điều được nói ra từ niềm-tin chánh tín. 
Nếu có năm tật tính này, một Tỳ kheo cư trú sẽ bị đọa trong địa ngục, cứ như 
bị đưa thăng xuống đó vậy. 

(I) “Này các Tỳ kheo, nếu có được năm phẩm tính này, một Tỳ kheo cư 
trú sẽ được ở trong cõi trời, cứ như được đưa thăng lên đó vậy. Năm đó là gì? 

(1) Sau khi đã điều tra và kiểm tra kỹ, người đó mới trách người đáng bị 
chê trách. 

(2) Sau khi đã điều tra và kiểm tra kỹ, người đó mới khen người đáng 
được khen ngợi. 

(3) Sau khi đã điều tra và kiểm tra kỹ, người đó mới nghi ngờ về một 
vấn đề đáng bị nghi ngờ. 

(4) Sau khi đã điều tra và kiểm tra kỹ, người đó mới tin một vấn đề đáng 
được tin. 

(5) Người đó không bỏ lơ phớt lờ những điều đã được nói ra từ niềm-tin 
chánh tín. Nếu có được năm phẩm tính này, một Tỳ kheo cư trú sẽ được ở 
trong cõi trời, cứ như được đưa thắng lên đó vậy.” 


(AN 5:236) 


6. Khen Đúng Lúc, Trách Đúng Lúc 
Lúc đó có du sĩ tên Potaliya đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, du sĩ Potaliya ngồi xuống 


một bên, và đức Thê Tôn đã nói với ông: 


90 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Này Potaliya, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. Bốn đó là 
øì? 

(1) Ở đây, có người nói lời chê về người đáng bị chê trách, và sự chê 
trách đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời; nhưng người đó lại không 
nói lời khen về người đáng được khen ngợi, cho dù sự khen ngợi đó là chính 
xác, đúng sự thật, và đúng thời. (ch chê, không khen) 


(2) Có người khác nói lời khen về người đáng được khen ngợi, và sự 
khen ngợi đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời; nhưng lại không nói 
lời chê về người đáng bị chê trách, cho dù sự chê trách đó là chính xác, đúng 
sự thật, và đúng thời. (chỉ khen, không chê) 


(3) Lại có người không nói lời chê về người đáng bị chê trách, cho dù sự 
chê trách đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời; và người đó cũng 
không nói lời khen về người đáng được khen ngợi, cho dù sự khen ngợi đó là 
chính xác, đúng sự thật, và đúng thời. (không chê, không khen) 


(4) Và lại có người nói lời chê vê người đáng bị chê trách, và sự chê 
trách đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời; và người đó cũng nói lời 
khen về người đáng được khen ngợi, và sự khen ngợi đó là chính xác, đúng 


sự thật, và đúng thời. (có khen, có chê) 


“Đây là bốn loại người thấy có trong thế gian. Này Potaliya, giờ trong số 
bốn loại người đó, loại người nào là xuất sắc và siêu phàm hơn hết?” 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, bốn loại người đó được thấy có trong thế gian ... 
Đối với tôi có lẽ người xuất sắc và siêu phàm nhất là người không nói lời chê 
về người đáng bị chê trách, cho dù sự chê trách đó là chính xác, đúng sự thật, 
và đúng thời; và không nói lời khen về người đáng được khen ngợi, cho dù 
sự khen ngợi đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời. (người không chê, 
không khen) Vì lỹ do gì? Bởi vì, thưa Thầy Cồ-đàm, cái hay chính là sự 


buông-xả.”” 


“Này Potaliya, trong bôn loại người đó, người mà ta coi là xuât sắc và 


siêu phàm nhât là người nói lời chê về người đáng bị chê trách, và sự chê 


Chương IV ~ Ngôn Từ Đúng Đắn * 91 


trách đó là chính xác, đúng sự thật, và đúng thời; và nói lời khen về người 
đáng được khen ngợi, và sự khen ngợi là chính xác, đúng sự thật, và đúng 
thời. (người chê đúng, khen đúng) Vì lý do gì? Bởi vì, này Potaliya, cái hay 
chính là sự-biết về /⁄c nào là thích hợp để nói những lời (khen hay chê) đô 
tùy theo mỗi trường hợp.” 


(AN 4:100) 


7. Biết Rõ Điều Mình Nói và Cách Mình Nói 

[Phật đang nói với các Tỳ kheo:] 

10. (5) ““Một người chớ nên nói lời ấn ý bóng gió, và người chớ nên nói 
ra lời thắng thừng công khai." Điều này được nói như vậy. Và chiếu theo cái 
gì nên điều này được nói như vậy? 

() (a) “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một người biết lời nói ân ý bóng gió 
là không thật, không đúng, và không ích lợi, thì không có lý gì người đó phải 
nói nó. (b) Khi một người biết lời nói ân ý bóng gió là thật, đúng, nhưng 
không ích lợi, người đó nên cô không nói nó. (c) Nhưng khi một người biết 
lời nói ân ý bóng gió là thật, đúng, và ích lợi, thì người đó có thể nói nó; sau 
khi biết lúc nào thích hợp để nói. 

(i) (a) “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một người biết lời nói thăng thừng 
công khai là không thật, không đúng, và không ích lợi, thì không có lý gì 
người đó phải nói nó. (b) Khi một người biết lời nói thắng thừng công khai là 
thật, đúng, nhưng không ích lợi, người đó nên cố không nói nó. (c) Nhưng 
khi một người biết lời nói thắng thừng công khai là thật, đúng, và ích lợi, thì 
người đó có thể nói nó; sau khi biết lúc nào thích hợp để nói. 

“Do chiếu theo điều này nên đã nói: “Một người chớ nên nói lời ân ý 
bóng gió, và người chớ nên nói ra lời thăng thừng công khai.” 


(rích MN 139) 


92 s Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


8. Trước Khi Trách Người, Nên Suy Xét Mình 
(Tiên trách kỷ, hậu trách nhân) 

Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 

(A) “Này các đạo hữu, một Tỳ kheo muốn quở trách người khác trước 
tiên nên thiết lập năm phẩm chất bên trong mình. Năm đó là gì? (1) [Người 
đó nên xem xét:| “Ta sẽ nói vào lúc thích hợp, không nói vào lúc không thích 
hợp; (2) Ta sẽ nói một cách sự thật, không nói một cách sai sự thật; (3) Ta sẽ 
nói một cách nhẹ nhàng, không nói một cách gắt gỏng; (4) Ta sẽ nói một 
cách có ích lợi, không nói cách có hại; (5) Ta sẽ nói với tâm-từ, không nói 
với tâm thù-ghét.” Một Tỳ kheo muốn quở trách người khác trước tiên nên 
thiết lập năm phẩm chất này bên trong mình ... 


(B) “Này các đạo hữu, một người bị quở trách nên được thiết lập trong 
hai điều: trong sự thật và sự không tức-giận (vô sân). Nếu người khác quở 
trách tô—dù vào lúc thích hợp hay lúc không thích hợp; một cách đúng sự 
thật hay không đúng sự thật; một cách nhẹ nhàng hay một cách gắt gỏng; một 
cách có ích lợi hay một cách có hại; với tâm-từ hay với sự thù-ghét—tôi vẫn 
được thiết lập trong hai điều: trong sự thật và sự không tức-giận. 

“Nếu tôi biết: 'Có phẩm chất (sai, phạm) đó trong tôi, tôi sẽ nói người 
đó: “Nó có. Phẩm chất này thấy có trong tôi”. Nếu tôi biết: 'Không có phẩm 
chất đó trong tôi”, tôi sẽ nói người đó: “Nó không có. Phẩm chất này không 
thấy có trong tôi”... 


(rích AN 5:167) 


CHƯƠNG V - BẠN HỮU TÓT 


94 + Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Chương V— Bạn Hữu Tốt * 95 


1. Những Phẩm Chất Của Một Người Bạn Chân Thực 
(1) Bảy Yếu Tổ 


“Này các Tỳ kheo, một người nên giao lưu với bạn là người có được bảy 
yếu tố. Bảy đó là gì? (1) Là người cho đi thứ khó cho. (2) Người làm được 
điều khó làm. (3) Người kiên nhẫn chịu đựng điều khó chịu đựng. (4) Người 
nói những bí mật cho mình nghe. (5) Người giữ kín những bí mật của mình. 
(6) Người không bỏ rơi ta khi ta gặp khó khăn hoạn nạn. (7) Người không 
khinh khi mình một cách thô lỗ. Một người nên giao lưu với bạn có được bảy 


yếu tố (đức tính) này.” 


Một người bạn cho được những thứ khó cho, 

Và làm được những điều khó ai làm. 

Người đó tha thứ lời nói gắt gỏng của ta 

Và chịu đựng được những điều khó chịu đựng. 
Người đó nói hết những bí mật của người đó, 
Nhưng người đó giữ kín những bí mật của ta. 
Người đó không bỏ ta trong những lúc khó khăn, 
Cũng không khinh khi ta một cách thô lỗ. 


Người có những phẩm chất đó trong mình, 
Chính là một người bạn. 
Ai mong muốn có được bạn tốt, 
Thì hãy nên trông cậy vào một người như vậy. 
(AN 7:36) 


(2) Báy Yếu Tổ Khác 


“Này các Tỳ kheo, một người tu nên giao lưu với một đạo hữu Tỳ kheo 
có được bảy phẩm chất; nên trông cậy vào người đó và chú tâm vào (nghe, 
theo) người đó ngay cả khi người đó có đuôi mình đi. Bảy đó là gì? (1) 
Người đó là dễ mến và dễ chịu đối với nhiều người; (2) người đó được tôn 


trọng và (3) được kính trọng; (4) người đó là một người nói (lời khuyên tốt 


96 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


khéo); (S5) người đó biết nhẫn nhịn khi bị (người khác) nói này nói nọ; (6) 
người đó nói lời sâu sắc; và (7) người đó không tham gia với người làm điều 
SaI trái.” 

Người thân mến, được tôn trọng và được kính trọng, 

Là một người nói (cho ta nghe nhiều điều), và 

Nhẫn nhịn khi bị người khác nói về mình; 

Người đó nói những lời sâu sắc, và 

Không giao lưu với người làm điều sai trái. 

Người trong mình có những phẩm chất đó 

Chính là một người bạn, 

Có lòng từ ái và bi mẫn. 

Cho dù mình có bị người đó đuôi đi, 

A1 mong muốn có một bạn tốt, 

Thì nên trông cậy vào một người như vậy. 

(AN7:37) 


2. Bốn Loại Bạn Tốt 


[Đức Phật đang nói với một thanh niên tên STgalaka (Thi-ca-la-việt): | 
“Này gia chủ trẻ, có bốn loại bạn có lòng tốt: bạn luôn giúp đỡ; bạn chia sẻ 


hạnh phúc và khổ đau của ta; bạn chỉ ra điều øì là tốt; và bạn biết cảm thông. 


(1) “Trong bốn trường hợp, một người bạn /uôn giúp đỡ có thê được 
hiểu là gì. Là người bảo vệ ta khi ta lơ tâm; người chăm nom tài sản của ta 
khi ta lơ tâm; người là chỗ dựa khi ta bị sợ hãi; và khi ta cần gì, người đó cho 
ta gấp đôi thứ ta cần. 

(2) “Trong bốn trường hợp, một người bạn chia sẻ hạnh phúc và khổ đau 
của ta có thê được hiểu là gì. Là người nói hết những bí mật của mình cho ta; 
người giữ kín những bí mật của ta; người không bỏ ta khi ta gặp khó khăn 
hoạn nạn; và người thậm chí có thê hy sinh tánh mạng vì ta. 


(3) “Trong bốn trường hợp, một người bạn chỉ ra điểu gì là tốt có thê 


Chương V— Bạn Hữu Tốt * 91 


được hiểu là gì. Là người kiêng cữ những điều xấu ác; người tham gia với ta 
trong những điều tốt; người báo với ta những điều ta chưa nghe biết; và 


người chỉ cho ta con đường đạo dẫn tới cõi trời. 


(4) “Trong bốn trường hợp, một người bạn biế? cảm thông có thê được 
hiểu là gì. Là người không vui khi thấy ta bị tai rủi; người vui khi ta được 
phúc may; người ngăn chặn người khác chê bai ta; và người khuyên người 


khác nói khen ngợi ta.” 


(rích DN 31) 


3. Bạn Tốt Trong Đời Sống Thế Tục 


(3) “Và cái gì là sự có bạn-tốt? Ở đây, này ông Byagghapajja, trong làng 
hay phố thị nào một người họ tộc sống, người đó nên biết giao lưu với những 
gia chủ [hay con trai của họ], dù trẻ mà có đức-hạnh hay già và có đức-hạnh, 
là những người thành tựu (có đầy đủ) về niềm-tin, giới-hạnh, sự rộng lòng 
bố-thí, và trí-tuệ; người đó nói chuyện với họ và tham gia thảo luận với họ. 
Người đó thi đua với họ để thành tựu bằng họ về mức độ niềm-tin, giới-hạnh, 


sự bố-thí, và trí-tuệ. Đây được gọi là sự có bạn-tốt. 


(irích AN 8:54) 


4. Bạn Tốt Trong Đời Sống Xuất Gia 
(1) Nói Với Ngài Ananda 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những 
người dân xứ Thích-Ca, trong một thị trấn của họ có tên là Nagaraka. Rồi 
ngài Ananda đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp. thầy ấy kính lễ đức, 
ngồi xuống một bên, và thưa rằng: “Thưa đức Thế Tôn, đây là một-nửa của 
đời sống tâm linh [đời sống thánh thiêng: đời sống tu hành; phạm hạnh], đó 
là: sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt” 


“Không phải vậy, này Änanda! Không phải như vậy, này Änanda! Này 


98 + Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Änanda, đó chính là toàn-bộ đời sống tâm linh, đó là: sự có đạo-hữu tốt, 
đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt, điều đó có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu 
dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo'. 


“Và, này Änanda, theo cách nào một Tỳ kheo với sự có đạo-hữu tốt, 
đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh 
Đạo' [Tám Phần Thánh Thiện, Bát Chi Thánh Đạo]? Ở đây, nảy Änanda, 
một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), dựa trên sự tách-ly (sự 
ắn dật, lánh trần, ân tu, ân cư, sống tách-ly, cách-ly), sự chán-bỏ, và sự chấm- 
dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập ý-định đúng 
đắn (chánh tư duy) ... lời-nói đúng đắn (chánh ngữ) ... hành-động đúng đắn 
(chánh nghiệp) ... sự mưu-sinh đúng đắn (chánh mạng) ... sự nỗ-lực đúng 
đắn (chánh tinh tấn) ... sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) ... sự định-tâm 
đúng đắn (chánh định), dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần 
chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Này Änanda, theo cách này là một Tỳ 
kheo với sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt tu tập và tu dưỡng 
con-đường “Bát Thánh Đạo'. 


“Này Änanda, với phương pháp sau đây thì cũng có thể hiểu được cách 
mà toàn bộ đời sống tâm linh chính là sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, 
đồng-đạo tốt, đó là, này AÄnanda, bằng cách dựa theo Ta đây (tức Phật) như 
một người đạo-hữu tốt, nên những chúng sinh phải bị (tái) sinh sẽ được giải 
thoát khỏi sự-sinh; những chúng sinh phải bị già được sẽ giải thoát khỏi sự- 
già; những chúng sinh phải bị chết sẽ được giải thoát khỏi sự-chết; những 
chúng sinh phải bị sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng 
buồn sẽ được giải thoát khỏi sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và 
tuyệt vọng. Này Änanda, với phương pháp này thì có thể hiểu được cách mà 
toàn bộ đời sống tâm linh chính là sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng- 
đạo tốt.” 


(SN 45:02, Quyên 5) 


(2) Khi Một Người Tu Có Những Người Bạn Tốt 


Chương V~— Bạn Hữu Tối * 99 


“Này Meghiya, trong khi sự giải-thoát của tâm chưa được chín muỗi, có 
năm điều sẽ dẫn tới sự chín muôi của nó.“ Năm đó là gì? 

(1) “Ở đây, này Meghiya, một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn 
tốt, đồng đạo tốt. Trong khi sự giải-thoát của tâm chưa được chín muôi, đây 
là điều thứ nhất sẽ dẫn tới sự chín muỗi của nó. 

(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm 
chế trong Pãtimokkha [Giới Bổn Tỳ kheo],“ có được đức-hạnh và nơi 
nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. Sau khi đã thụ 
nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. Trong 
khi sự giải-thoát của tâm chưa được chín muồi, đây là điều thứ hai sẽ dẫn tới 


sự chín muối của nó. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo, nếu muốn thì không khó khăn hay rắc rồi gì, 
có thê nghe những sự đàm đạo liên quan tới đời sống thanh bần đưa đến sự 
mở rộng cái tâm, đó là, sự đàm đạo về sự ít tham-muốn (thiểu dục), về sự 
biết hài-lòng (với mọi thứ có được; tri túc), về sự sống tách-ly (ân dật, lánh 
trần), về sự không bị trói-buộc [với người này người nọ], về sự phát khởi nỗ- 
lực (tinh tắn), về giới-hạnh, về sự định-tâm, về trí-tuệ, về sự giải-thoát, về trí- 
biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát. Trong khi sự giải-thoát của tâm chưa được 
chín muôi, đây là điều thứ tư sẽ dẫn tới sự chín muồi của nó. 

(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã phát khởi nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ 
những phẩm chất bất thiện và tích tạo những phẩm chất thiện lành; người đó 
là mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố-gắng, không lơ là bỗn-phận tu dưỡng 
những phẩm chất thiện lành. Trong khi sự giải-thoát của tâm chưa được chín 
muôi, đây là điều thứ năm sẽ dẫn tới sự chín muôi của nó. 

(5) “Lại nữa, này các bạn, một Tỳ kheo là có trí; người đó có được trí- 
tuệ vốn nhận biết được sự khởi-sinh và sự biến-diệt (của mọi sự), (loại trí- 
tuệ) đó là thánh thiện và mang tính thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt- 
khổ. Đây là nguyên-nhân cận kề thứ năm cho sự tu tập những phần trợ giúp 
dẫn đến sự giác-ngộ. Trong khi sự giải-thoát của tâm chưa được chín muỗi, 


đây là điêu thứ sáu sẽ dân tới sự chín muôi của nó. 


100 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Này Meghiya, khi một Tỳ kheo (1) có những đạo hữu tốt, đồng môn 
tốt, đồng đạo tốt, thì có thể trông đợi người đó sẽ (2) là có giới-hạnh; người 
đó sống được kiềm chế trong Pãtimokkha ... người đó tu tập theo những điều 


luật đó. 


“Khi một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng đạo tốt, thì 
có thê trông đợi người đó sẽ, (3) nếu muốn thì không khó khăn hay rắc rối gì, 
có thể nghe những sự đàm đạo liên quan tới đời sống thanh bần đưa đến sự 
mở rộng cái tâm, đó là, sự đàm đạo về sự ít tham-muốn (thiểu dục) ... về trí- 


biêt và tâm-nhìn của sự giải-thoát. 


“Khi một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng đạo tốt, thì 
có thê trông đợi người đó sẽ (4) phát khởi nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ những 
phẩm chất bất thiện và tích tạo những phẩm chất thiện lành; người đó là 
mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố-gắng, không lơ là bổn-phận tu dưỡng 
những phẩm chất thiện lành. 

“Khi một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng đạo tốt, thì 
có thê trông đợi người đó sẽ (5) là có trí; người đó có được trí-tuệ vốn nhận 
biết được sự khởi-sinh và sự biến-diệt (của mọi sự), (loại trí-tuệ) đó là thánh 


thiện và mang tính thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ.” 


(rích AN 9:03: coi thêm Ủd 4.1) 


CHƯƠNG VI-— TÓT CHO MÌNH, 
TÓT CHO NGƯỜI 


102 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Chương VI — Tốt Cho Mình, Tốt Cho Người * 103 


1. Người Ngu và Người Trí 


(D “Này các Tỳ kheo, người có ba phẩm chất nên được coi là người ngu. 
Ba đó là gì? Hành-động [hành vi thân] sai trái, lòi-nói [hành vi miệng] sai 
trái, và tâm-ý [hành vi tâm] sai trái. Người có ba phẩm chất này nên đuoqực 
gọi là người ngu. Người có ba phẩm chất nên được coi là người trí (người 
khôn). Ba đó là gì? Hành-động tốt thiện, lời-nói tốt thiện, và tâm-ý tốt thiện. 


Người có ba phâm chât này nên được coi là người trí. 


(ID “Mọi hiểm-họa phát sinh, tất cả đều phát sinh do người ngu, không 
do người trí. Mọi tai-họa phát sinh, tất cả đều phát sinh do người ngu, không 
do người trí. Mọi vận-rủi (bắt hạnh, nạn) phát sinh, tất cả đều phát sinh do 
người ngu, không do người trí. Giống như một ngọn lửa phát cháy trong một 
cái nhà làm bằng lau sậy và cỏ khô nó sẽ đốt rụi nhà, cho dù nhà đó có mái 
cao, có được trát vữa bên trong và bên ngoài. Cũng giống như vậy, mọi 
hiểm-họa phát sinh ... tất cả đều phát sinh do người ngu, không do người trí. 
Như vậy, (1) người ngu đưa đến hiểm-họa, người trí không đưa đến hiểm- 
nguy: (2) người ngu đưa đến tai-họa, người trí không đưa đến tai-họa; (3) 
người ngu đưa đến vận-rủi, người trí không đưa đến vận-rủi. Không có hiểm- 
họa từ người trí; không có tai-họa từ người trí; không có vận-rủi từ người trí. 

“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng 
ta sẽ tránh có ba phâm chất mà nếu có chúng một người được biết là người 
ngu, và chúng ta đảm nhận và tu tập ba phẩm chất mà nếu có chúng một 
người được biết là người trí.' Chính theo cách này các thầy nên tu tập bản 


thân.” 


(rrích AN 3:02 và AN 3:01 kế: hợp) 


2. Người Xấu và Người Tốt 

4. (D “Này các Tỳ kheo, người xấu [bất chân, bất chính]“Š thì có những 
phẩm chất xấu; người đó giao lưu với người xấu, người đó quyết định như 
một người xấu, người đó khuyên bảo như một người xấu, người đó nói như 


104 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


một người xâu, người đó làm như một người xâu, người đó châp giữ những 
quan-điêm (tà kiên) như một người xâu, và người đó cho tặng như một người 


z 


xâu. 


5. (1) “Và theo cách nào là một người xấu thì có những phẩm chất xấu? 
Ở đây, một người xấu thì không có niềm-tin, không biết xâu-hỗ (về mặt đạo 
đức), không biết sợ-hãi việc làm sai trái; người đó không có học-hiều, lười 
biếng, xao lãng, và không có trí. Đó là cách một người xấu thì có những 


phâm chât xâu. 


6. (i¡) “Và theo cách nảo là một người xấu giao lưu như một người xấu? 
Ở đây, một người xấu có những bạn bè và đồng sự là những tu sĩ và bà bà-la- 
môn không có niềm-tin, không biết xấu-hỗ (về mặt đạo đức), không biết sợ- 
hãi việc làm sai trái, những người đó không có học-hiều, lười biếng, Xao 
lãng, và không có trí. Đó là cách một người xấu thì giao lưu như một người 


xâu. 


7. (11) “Và theo cách nào là một người xâu quyết định nhự một người 
xấu? Ở đây, một người xấu quyết định (những điều gây ra) khổ đau cho 
mình, cho người khác, và cho cả mình và người. Đó là cách một người xâu 


thì quyết định như một người xấu. 


8. (iv) “Và theo cách nào là một người xâu khuyên bảo nhự một người 
xấu? Ở đây, một người xâu khuyên bảo (những điêu gây ra) khô đau cho 
mình, cho người khác, và cho cả mình và người. Đó là cách một người xâu 


thì khuyên bảo như một người xâu. 


9. (v) “Và theo cách nào là một người xấu nói như một người xấu? Ở 
đây, một người xấu nói dối nói sai sự thật, nói lời gây chia rẽ, nói lời gắt 
gỏng nạt nộ, và nói chuyện tầm phảo vô ích. Đó là cách một người xấu nói 
như một người xấu. 

10. (vi) “Và theo cách nào là một người xấu iàm như một người xấu? Ở 
đây, một người xấu sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục. Đó là cách một người 


xâu làm như một người xâu. 


Chương VI - Tốt Cho Mình, Tốt Cho Người * 105 


11. (vii) “Và theo cách nào là một người xấu chấp giữ quan-điểm như 
một người xấu? Ở đây, một người xấu chấp giữ quan-điểm (tà kiến) như vây: 
(đối với người đó) ['Không thứ gì (cần nên) được cho đi (vì không có phước 
quả từ việc cho đi, không cần phải bố thí), không thứ gì được cúng dường, 
không thứ gì được hiến tặng hay hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả 
tốt và xấu nào cho những hành động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, 
không có thế giới (đời) khác; không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào 
được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ 
và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh nào trong thế gian này đã từng tự mình 
giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và đi công bồ lại (cho những người khác) về 
thế giới này và thế giới khác.”] Đó là cách một người xấu chấp giữ những 
quan điểm (tà kiến) như một nØười xấu. 

12. (viii) “Và theo cách nào là người xấu bó (hí như một người xấu? Ở 
đây, một người xấu bố thí (cho, tặng, biếu, cúng đường...) một cách bắt cần, 
không tự tay mình cho tặng, không thể hiện sự tôn trọng khi cho, cho những 
thứ phế thải bỏ đi, cho với quan-điểm (tà kiến) rằng cho thì cho chứ làm gì 
có được (phước, phúc, lợi, lạc) gì từ việc cho đó. Đó là cách một người xấu 


bố thí như một người xấu. 


13. “Đó là người xấu—thì có những phẩm chất xấu như vậy, là người 
giao lưu như một người xấu, quyết định như một người xấu, khuyên bảo như 
một người xấu, nói như một người xấu, chấp giữ quan-điểm (tà kiến) như 
một người xấu, và cho tặng như một người xấu—thì khi thân tan rã, sau khi 
chết, bị tái sinh trong nơi-đến của những người xấu. Và cái gì là nơi-đến của 


những người xâu? Đó là điạ ngục, hay cảnh giới súc sinh. 


14. (II “Này các Tỳ kheo, người tốt [chân thật, chân chính] thì có những 
phẩm chất tốt; người đó giao lưu với người tốt, người đó quyết định như một 
người tốt, người đó khuyên bảo như một người tốt, người đó nói như một 
người tốt, người đó làm như một người tốt, người đó chấp giữ những quan- 
điểm (chánh kiến) như một người tốt, và người đó cho tặng như một người 
tôt. 


106 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


15. (1) “Và theo cách nào là một người tốt thì có những phẩm chất tốt? Ở 
đây, một người tốt thì có niềm-tin, biết xấu-hỗ (về mặt đạo đức), biết sợ-hãi 
việc làm sai trái; người đó có học-hiểu, nỗ-lực (tinh tấn), có chánh-niệm, và 


có trí. Đó là cách một người tốt thì có những phẩm chất tốt. 


16. (ii) “Và theo cách nào là một người tốt giao lưu như một người tốt? 
Ở đây, một người tốt có những bạn bè và đồng sự là những tu sĩ và bà bả-la- 
môn có niềm-tin, biết xâu-hỗ (về mặt đạo đức), biết sợ-hãi việc làm sai trái; 
những người đó có học-hiểu, năng nỗ, chú tâm, và có trí. Đó là cách một 


người tốt thì giao lưu như một người tốt. 


L7. (1i) “Và theo cách nào là một người tốt quyết định như một người 
tó/? Ở đây, một người tốt không quyết định (những điều gây ra) khổ đau cho 
mình, cho người khác, và cho cả mình và người. Đó là cách một người tốt thì 
quyết định như một người tốt. 


18. (v) “Và theo cách nào là một người tốt khuyên bảo như một người 
tó¿? Ở đây, một người tốt không khuyên bảo (những điều gây ra) khổ đau 
cho mình, cho người khác, và cho cả mình và người. Đó là cách một người 
tốt thì khuyên bảo như một người tốt. 


19. (v) “Và theo cách nào là một người tốt nói như một người tốt? Ở 
đây, một người tốt không nói dối nói sai sự thật, không nói lời gây chia rẽ, 
không nói lời gắt gỏng nạt nộ, và không nói chuyện tầm phào vô ích. Đó là 


cách một người tốt nói như một người tốt. 


20. (vi) “Và theo cách nào là một người tốt làm như một người tốt? Ở 
đây, một người tốt không sát-sinh, không gian-cắp, không tà-dục tà dâm. Đó 


là cách một người tốt làm như một người tốt. 


21. (v) “Và theo cách nào là một người tốt nắm giữ quan-điểm như một 
người tốt? Ö đây, một người tốt nắm giữ giữ quan-điểm (chánh kiến) như 
vầy: (đối với người đó) [“Có thứ (cần) được cho đi (và có phước quả từ việc 
cho đi, bố thí), có thứ được cúng dường, có thứ được dâng hiến hy sinh; có 


kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những hành động tốt và xấu; có thế 


Chương VI — Tốt Cho Mình, Tốt Cho Người * 107 


giới (đòi) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, có cha; có những chúng sinh 
được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); có những tu sĩ và bà- 
la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế gian này đã tự mình giác ngộ bằng trí- 
biết trực tiếp và công bồ lại (cho những người khác) về thế giới này và thế 
giới khác."] Đó là cách một người tốt chấp giữ những quan điểm (chánh 
kiến) như một nØười tốt. 

22. (vi) “Và theo cách nào là người tốt bố thí ni một người tốt? Ö đây, 
một người tốt bố thí (cho, tặng, biếu, cúng dường...) một cách cân trọng, tự 
tay mình cho tặng, thể hiện sự tôn trọng khi cho, cho những thứ có giá trị, 
cho với quan-điểm (chánh kiến) rằng cho thì sẽ có được ít nhiều (phước, 
phúc, lợi, lạc) từ việc bố thí đó. Đó là cách một người tốt bố thí như một 
người tốt. 

23. “Đó là người tốt—thì có những phẩm chất tốt như vậy, là người giao 
lưu như một người tốt, quyết định như một người tốt, khuyên bảo như một 
người tốt, nói như một người tốt, năm giữ quan điểm (chánh kiến) như một 
người tốt, và cho tặng như một người tốt— thì khi thân tan rã, sau khi chết, 
được tái sinh vào nơi-đến của những người tốt. Và cái gì là nơi-đến của 
những người tốt? Đó là chỗ tốt đẹp trong số những thiên thần, hay chỗ tốt 
đẹp trong số loài người.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hải lòng và vui mừng với lời 
dạy của đức Thế Tôn. 

(MN 110) 


3. Những Nguyên Nhân Gây Hại và Làm Lợi Cho Mình và Cho Người 
Lúc đó có một du sĩ bà-la-môn đến gặp đức Thế Tôn ... và nói với đức 
Thế Tôn: 
“Thầy Cồ-đàm, thường nghe nói: “Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn 
thấy được. Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được.” Theo cách nào là có 
thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến thấy, có thể 


108 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


ứng dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí?” 


(1) “Này bà-la-môn, (1) một người bị kích thích bởi tham-dục, bị chính 
phục bởi tham, với cái tâm bị ám muội bởi tham, thì cỗ ý làm khổ mình, làm 
khổ người, hoặc làm khổ cả mình và người, và người đó nếm trải sự khổ tâm 
và ưu phiền. Nhưng nếu tham được loại bỏ, thì người đó không cô ý làm khổ 
mình, làm khổ người, hoặc khổ cả mình và người, và người đó không nếm 
trải sự khổ tâm và ưu phiền. (ii) Người bị kích thích bởi tham, bị chinh phục 
bởi tham, với cái tâm bị ám muội bởi tham, thì dính vào những hành-vi sai 
trái bởi thân, lòi-nói, và tâm. Nhưng khi tham được dẹp bỏ, thì người đó 
không còn dính vào những hành-vi sai trái bởi thân, lời-nói, và tâm. (11) 
Người bị kích thích bởi tham, bị chính phục bởi tham, với cái tâm bị ám 
muội bởi tham, thì không hiểu được điều tốt cho mình, điều tốt cho người, 
hoặc điều tốt cho cả mình và người, đúng như nó thực là. Nhưng khi tham 
được đẹp bỏ, thì người đó hiểu được điều tốt cho mình, điều tốt cho người, 
hoặc điều tốt cho cả mình và người, đúng như nó thực là. Này bà-la-môn, 
chính theo cách như vậy Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được ... 
được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. 

(2) “) Một người đầy sân-giận, bị chinh phục bởi sân ... 

(3) “() Một người bị si-mê, bị chính phục bởi sĩ, với cái tâm bị ám muội 
bởi sĩ, thì cố ý làm khổ mình, làm khổ người, hoặc làm khổ cả mình và 
người, và người đó nếm trải sự khổ tâm và ưu phiền. Nhưng nếu si được đẹp 
bỏ, thì người đó không cố ý làm khổ mình, làm khổ người, hoặc khổ cả mình 
và người, và người đó không nếm trải sự khổ tâm và ưu phiên. (¡) Người bị 
si-mê, bị chính phục bởi s1, với cái tâm bị ám muội bởi si mê, thì dính vào 
những hành-vI sai trái bởi thân, lời-nói, và tâm. Nhưng khi sĩ được đẹp bỏ, 
thì người đó không dính vào những hành-vI sai trái bởi thân, lời-nói, và tâm. 
(11) Người bị si-mê, bị chính phục bởi si mê, với cái tâm bị ám muội bởi sĩ 
mê, thì không hiểu được điều tốt cho mình, điều tốt cho người, hoặc điều tốt 
cho cả mình và người, đúng như nó thực là. Nhưng khi sĩ được loại bỏ, thì 


người đó hiêu được điêu tôt cho mình, điêu tôt cho người, hoặc điêu tôt cho 


Chương VI — Tốt Cho Mình, Tốt Cho Người * 109 


cả mình và người, đúng như nó thực là. Này bà-la-môn, chính theo cách như 
vậy Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được ... được tự thân chứng 
nghiệm bởi người có trí.” 

“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ-đàm! 
Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách ... Mong Thầy Cồ-đàm 
ghi nhớ con từ hôm nay là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa đến cuối 
đời.” 


(AN 3:54 


4. Bốn Loại Người Trong Thế Gian 
(1) Loại Người Tốt Nhất 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. Bốn 
đó là gì? (1) Người thực hành không vì phúc lợi của mình hay phúc lợi của 
người khác (không vì ta không vì người); (2) người thực hành vì phúc lợi của 
người khác nhưng không vì phúc lợi của mình (vì người không vì f4); (3) 
người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì phúc lợi của người 
khác (vì /a không vì người); và (4) người thực hành vì phúc lợi của mình và cả 


phúc lợi của người khác (vì 4 và người). 


(1) “Giống như một khúc gỗ trong giàn thiêu xác đang bị cháy ở hai đầu 
và dính phân dơ ở khúc giữa: nó không thể được dùng như gỗ mộc ở trong 
làng hay trong rừng. Tương tự, ta nói, người thực hành không vì phúc lợi của 
mình hay phúc lợi của người khác thì cũng giống như vậy. (ức là người vô 
dụng—làm những điều không vì ta cũng không vì người) 

(2) “Người nào thuộc loại người thực hành vì phúc lợi của người khác 
nhưng không vì phúc lợi của mình là tốt hơn và cao thượng hơn loại người 
đầu. 

(3) “Người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì phúc lợi của 
người khác thì tốt hơn và cao thượng hơn hai loại người đầu. 


110 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


(4) “Người thực hành vì phúc lợi của mình và cả phúc lợi của người 
khác là bậc nhất, là tốt nhất, cao thượng nhất, ưu việt nhất và đẹp đẽ nhất 
trong bốn loại người. Giống như từ con bò mới có sữa, từ sữa có sữa đông, từ 
sữa đông có bơ đục, từ bơ đục có bơ trong, và từ bơ trong có ván kem được 
coi là phần tốt nhất trong tất cả, Cũng giống vậy, người thực hành vì phúc lợi 
của mình và cả phúc lợi của người khác là bậc nhất, là tốt nhất, cao thượng 


nhất, ưu việt nhất và đẹp đẽ nhất trong bốn loại người. 
“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 
(AN 4:95) 


(2) Trừ Bỏ Tham, Sân, Sĩ 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. Bốn 
đó là gì? (1) Người thực hành không vì phúc lợi của mình hay phúc lợi của 
người khác (không vì ta không vì người); (2) người thực hành vì phúc lợi của 
người khác nhưng không vì phúc lợi của mình (vì người không vì f4); (3) 
người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì phúc lợi của người 
khác (vì /a không vì người); và (4) người thực hành vì phúc lợi của mình và cả 
phúc lợi của người khác (wì /a và người). 


(1) “Và theo cách nào là người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng 
không vì phúc lợi của người khác? Ở đây, có người thực hành để trừ bỏ 
tham, sân, si của mình nhưng không khuyến khích người khác trừ bỏ tham, 
sân, sĩ của họ. Theo cách như vậy là người thực hành vì phúc lợi của mình 


nhưng không vì phúc lợi của người khác. 


(2) “Và theo cách nào là người thực hành vì phúc lợi người khác nhưng 
không vì phúc lợi của mình? Ở đây, có người khuyến khích người khác trừ 
bỏ tham, sân, sĩ của họ nhưng không chịu tu tập để trừ bỏ tham, sân, sỉ của 
mình. Theo cách như vậy là người thực hành vì phúc lợi của người khác 


nhưng không vì phúc lợi của mình. (Loại này lại có nhiều trong thế gian!) 


(3) “Và theo cách nào người thực hành không vì phúc lợi của mình cũng 


Chương VI — Tốt Cho Mình, Tốt Cho Người * 111 


không vì phúc lợi của người khác? Ở đây, có người không chịu tu tập để trừ 
bỏ tham, sân, si của mình và cũng không khuyến khích người khác trừ bỏ 
tham, sân, s1 của họ. Theo cách như vậy là người người thực hành không vì 
phúc lợi của mình cũng không vì phúc lợi của người khác. (Loại này cũng có 


nhiều trong thể gian!) 


(4) “Và theo cách nào người thực hành vì phúc lợi của mình và cũng vì 
phúc lợi của người khác. Ở đây, có người tu tập để trừ bỏ tham, sân, si của 
mình và cũng khuyến khích người khác trừ bỏ tham, sân, si của họ. Theo 
cách như vậy là người người thực hành vì phúc lợi của mình và cũng vì phúc 


lợi của người khác của người khác. (Loại này là quý hiểm trong thế gian!) 
“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


(AN 4:96) 


(3) Năm Giới Luật Tu Hành 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. Bốn 
đó là gì? (1) Người thực hành không vì phúc lợi của mình hay phúc lợi của 
người khác (không vì ta không vì người); (2) người thực hành vì phúc lợi của 
người khác nhưng không vì phúc lợi của mình (vì người không vì f4); (3) 
người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì phúc lợi của người 
khác (vì /a không vì người); và (4) người thực hành vì phúc lợi của mình và cả 


phúc lợi của người khác (wì /a và người). 


(1) “Và theo cách nào người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng 
không vì phúc lợi của người khác? Ở đây, có người sống &¿ềng cữ sát-sinh, 
nhưng không khuyến khích người khác kiêng cữ sát-sinh. Người đó kiêng cữ 
gian-cắp, nhưng không khuyến khích người khác kiêng cữ gian-cắp. Người 
đó kiêng cữ tà-dâm tà dục, nhưng không khuyến khích người khác kiêng cữ 
dâm dục bất chính. Người đó kiêng cữ nói-dối nói láo, nhưng không khuyến 
khích người khác kiêng cữ nói-dối nói láo. Người đó kiêng cữ uống rượu 


nặng, rượu nhẹ, và dùng những chât độc hại, là căn cơ của đời sông lơ tâm 


112 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


phóng dật, nhưng không khuyến khích người khác kiêng cữ những điều đó. 
Theo cách đó là người thực hành vì phúc lợi của mình nhưng không vì phúc 
lợi của người khác. 

(2) “Và theo cách nào là người thực hành vì phúc lợi của người khác 
nhưng không vì phúc lợi của mình? Ở đây, có người sống không kiêng cữ 
sát-sinh ... gian-cắp ... tà-dâm tà dục ... nói-đối nói láo ... uống rượu nặng, 
rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng 
dật, nhưng khuyến khích người khác kiêng cữ những điều đó. Theo cách như 
vậy là người thực hành vì phúc lợi của người khác nhưng không vì phúc lợi 


của mình. 


(3) “Và theo cách nào là người thực hành không vì phúc lợi của mình 
cũng không vì phúc lợi của người khác? Ở đây, có người sống không kiêng 
cữ sát-sinh ... gian-cắp ... tà-dâm tà dục ... nói-dối nói láo.... uống rượu 
nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm 
phóng dật, và cững không khuyến khích người khác kiêng cữ những điều đó. 
Theo cách như vậy là người thực hành không vì phúc lợi của mình cũng 
không vì phúc lợi của người khác. 

(4) “Và theo cách nào là người thực hành vì phúc lợi của mình và cả 
phúc lợi của người khác? Ở đây, có người sống &¿ềng cữ sát-sinh ... gian-cắp 
... tà-dâm tà dục ... nói-dối nói láo ... uống rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng 
những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, và cũng khuyến 
khích người khác kiêng cữ những điều đó. Theo cách như vậy là người thực 
hành vì phúc lợi của mình và cả phúc lợi của người khác. 

“Này các Tỳ kheo, đây là bốn loại người thấy có trong thế gian.” 


(AN 4:99) 


5. Người Đệ Tử Xuất Gia (Tỳ Kheo) 


“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất là mộ Tỳ kheo đang thực hành vì 


phúc lợi của mình, và vì phúc lợi của người khác. Năm đó là gì? 


Chương VI — Tốt Cho Mình, Tốt Cho Người * 113 


(1) Ở đây, một Tỳ kheo tự mình thành tựu về giới-hạnh, và cũng khuyên 
khích người khác thành tựu về giới-hạnh; 

(2) người đó tự mình thành tựu về sự đj»nh-tâm, và cũng khuyến khích 
người khác thành tựu về sự định-tâm; 

(3) người đó tự mình thành tựu về frí-tuệ, và cũng khuyến khích người 
khác thành tựu về trí-tuệ: 

(4) người đó tự mình thành tựu về sự giải-thoát, và cũng khuyến khích 
người khác thành tựu về sự giải-thoát; 

(Š) người đó tự mình thành tựu về írí-biết và tâm-nhìn của sự giải-thoát, 
và cũng khuyến khích người khác thành tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự 
giải-thoát. Có năm phẩm chất này là một Tỳ kheo đang thực hành vì phúc lợi 
của mình, và cũng vì phúc lợi của người khác.” 


(AN 5:20) 


6. Người Đệ Tử Tại Gia 


Gia chủ Mahanama (Đại Danh) người họ tộc Thích-Ca (Sakya) đã hỏi 
đức Thế Tôn: 


(IV) “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ £ử tại gia là đang thực hành 


vì phúc-lợi của mình và vì phúc-lợi của người khác?” 

(1) “Này Mahänäma, khi một đệ tử tại gia tự mình thành tựu về niềm-tin 
(vào Tam Bảo) và cũng khuyến khích những người khác thành tựu về niềm- 
tin; 

(2) khi người đó tự mình thành tựu về giới-hạnh và cũng khuyến khích 
những người khác thành tựu về giới-hạnh; 


(3) khi người đó tự mình thành tựu về sự rộng lòng bố-thí và cũng 
khuyến khích những người khác thành tựu vỀ sự rộng lòng bố-thí; (4) khi 
người đó tự mình muốn gặp gỡ các Tỳ kheo và cũng khuyến khích những 
người khác gặp gỡ các Tỳ kheo; 


114 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


(5) khi người đó tự mình muốn nghe Giáo Pháp và cũng khuyến khích 
những người khác nghe Giáo Pháp; 

(6) khi người đó tự mình /u nhớ trong tâm những giáo lý mình đã nghe 
được và cũng khuyến khích những người khác lưu nhớ trong tâm những giáo 


lý họ đã nghe được; 


(7) khi người đó tự mình xem xét ý nghĩa của những giáo lý đã được lưu 
nhớ trong tâm và cũng khuyến khích những người khác làm vậy; 


(8) khi người đó tự mình đã hiểu được ý nghĩa và Giáo Pháp và thực 
hành đúng theo Giáo Pháp và cũng khuyến khích những người khác làm 
vậy: này Mahanama, chính theo cách này là một đệ tử tại gia đang thực hành 


vì phúc-lợi của mình và vì phúc-lợi của người khác.” 


(irích AN 8:25) 


7. Người Có Trí Tuệ Lớn (Bậc Đại Trí) 


Một Tỳ kheo hỏi đức Thế Tôn: (4) “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói 
“bậc trí với trí-tuệ lớn; bậc trí với trí-tuệ lớn”. Theo cách nào một người là 


bậc trí với trí-tuệ lớn?”... 


“Này Tỳ kheo, ở đây, một Tỳ kheo là một bậc trí với trí-tuệ lớn không ý- 
định (tư duy) vì sự khổ đau cho mình, hay vì sự khổ đau của người khác, hay 
vì sự khổ đau cho cả mình và người khác. Thay vì vậy, khi người đó nghĩ, 
người đó chỉ nghĩ về phúc lợi của mình, phúc lợi của người khác, phúc lợi 
của cả mình và người khác, và phúc lợi của cả thế gian. Chính theo cách này 


một người là một bậc trí với trí-tuệ lớn.” 


(irích AN 4:186) 


CHƯƠNG VII - CỘNG ĐỎÒNG 
ĐỊNH HƯỚNG 


116 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Chương VII— Cộng Đông Định Hướng * 117 


1. Các Loại Cộng Đồng 
(1) Cộng Đông Nông Cạn & Cộng Đồng Sâu Sắc 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại cộng đồng [hội chúng] này. Hai đó là gì? 


Cộng đông nông cạn và cộng đông sâu sắc. 


(1) “Và cái gì là cộng đồng nông cạn? Đó là cộng đồng trong đó các Tỳ 
kheo là bất ồn, ta đây, vô ích, nói nhiều, nhiều chuyện, tâm niệm mờ rỗi (thất 
niệm, thiếu chánh niệm), thiếu sự rõ-biết (thiếu tỉnh giác), không tập-trung 
(thất định), với những cái tâm lăng xăng, với các căn cảm-nhận lơi lỏng: đây 


được gọi là cộng đông nông cạn. 


(2) “Và cái gì là cộng đồng sâu sắc? Cộng đồng trong đó các Tỳ kheo 
không bất ồn, ta đây, vô ích, nói nhiều, hay nhiều chuyện, mà có sự chánh- 
niệm được thiết lập, thường rõ-biết, tập-trung (đạt định), với những cái tâm 
hợp nhất, và với các căn cảm-nhận được kiềm chế: đây được gọi là cộng 
đồng sâu sắc. 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại cộng đồng. Trong hai loại đó, cộng 


đông sâu sắc là tốt nhât.” 4 


(AN 2:42) 


(2) Cộng Đông Chia Rẽ & Cộng Đông Hòa Hợp 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại cộng đồng [hội chúng] này. Hai đó là gì? 
Cộng đồng bị chia rẽ và cộng đồng hòa hợp. 


(1) “Và cái gì là cộng đồng bị chia rẽ? Cộng đồng trong đó các Tỳ kheo 
hay tranh luận và cãi vả và rơi vào những cuộc tranh chấp, đâm chọt lẫn nhau 


bằng những lời lẽ xiên xỏ: đó được gọi là cộng đồng bị chia rẽ. 


(2) “Và cái gì là cộng đồng hòa hợp? Cộng đồng trong đó các Tỳ kheo 
sống trong sự hòa đồng, một cách hòa hợp, không có những tranh chấp, hòa 
hiền với nhau như sữa với nước, nhìn nhau bằng những ánh mắt thân từ: đó 


được gọi là cộng đồng hòa hợp. 


118 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại cộng đồng. Trong hai loại đó, cộng 
đồng hòa hợp là tốt nhất.” 


(AN 2:43) 


(3) Cộng Đông Thấp Kém & Cộng Đông Ưu Việt 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại cộng đồng [hội chúng] này. Hai đó là gì? 
Cộng đồng những người thấp kém và cộng đồng những người ưu việt. 


(1) “Và cái gì là cộng đồng những người thấp kém? Ở đây, trong loại 
cộng đồng này, những Tỳ kheo trưởng lão sống xa hoa (thụ hưởng) và lơi 
lỏng, những người lãnh đạo (thượng tọa) thì tụt lùi (không tu tiễn), dẹp bỏ 
bồn phận sống sống tách-ly lánh trần; họ không phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) 
để đạt tới những điều chưa đạt được, để thành tựu những điều chưa thành tựu 
được, để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ được. Những người kế tục 
sau đó noi gương làm theo họ.“ Rồi tới phiên những người sau cũng trở nên 
sống xa hoa và lơi lỏng; những người lãnh đạo cũng tụt lùi, đẹp bỏ bốn phận 
sông tách-ly lánh trần; những người sau cũng không phát khởi sự nỗ-lực để 
đạt tới những điều chưa đạt được, để thành tựu những điều chưa thành tựu 
được, để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ được. Đây được gọi là cộng 


đồng những người thấp kém. 


(2) “Và cái gì là cộng đồng những người ưu việt? Ở đây, trong loại cộng 
đồng này, những Tỳ kheo trưởng lão không sống xa hoa và lơi lỏng, nhưng 
dẹp bỏ sự tụt lùi, và dẫn đầu về sự sống tách-ly lánh trần; họ phát khởi sự nỗ- 
lực (tinh tấn) để đạt tới những điều chưa đạt được, để thành tựu những điều 
chưa thành tựu được, để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ được. 
[Những người] thế hệ kế tiếp noi gương làm theo họ. Họ cũng không sông xa 
hoa và lơi lỏng, nhưng đẹp bỏ sự tụt lùi, và cũng dẫn đầu về sự sống tách-ly 
lánh trần; họ cũng phát khởi sự nỗ-lực để đạt tới những điều chưa đạt được, 
để thành tựu những điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ những điều 
chưa chứng ngộ được. Đây được gọi là cộng đồng những ưu viỆt. 


Chương VII— Cộng Đông Định Hướng * 119 


“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại cộng đồng. Trong hai loại đó, cộng 


đồng những người ưu việt là tốt nhất.” 


(AN 2:44) 


(4) Cộng Đông Thánh Thiện & Cộng Đông Không Thánh Thiện 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này. Hai đó là gì? Hội chúng 
những người không thánh thiện và hội chúng những người thánh thiện. 

(1) “Và cái gì là hội chúng những người không thánh thiện? Hội chúng 
trong đó các Tỳ kheo không hiểu được (bốn Diệu Đề) đúng như chúng thực 
là: 'Đây là khổ; đây là nguồn-gốc khổ; đây là sự chấm-dứt khô; đây là con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ”: đây được gọi là hội chúng những người 
không thánh thiện. 


(2) “Và cái gì là hội chúng những người thánh thiện? Hội chúng trong 
đó các Tỳ kheo hiểu được (bốn Diệu Đế) đúng như chúng thực là: “Đây là 
khổ; đây là nguồn-gốc khổ; đây là sự chấm-dứt khổ; đây là con-đường dẫn 
tới sự chấm-dứt khổ”: đây được gọi là hội chúng những người thánh thiện. 

“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại hội chúng 
này, hội chúng những người thánh thiện là tốt nhất.” 


(AN 2:45) 


(5) Cộng Đông Bắt Chánh & Cộng Đông Chân Chánh 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại hội chúng này. Hai đó là gì? Hội chúng 
bất chánh và hội chúng chân chánh. 


(1) “Và cái gì là hội chúng bất chánh? Ở đây, trong hội chúng này, 
những điều-luật trái với Giáo Pháp thì được ban hành và những điều-luật 
đúng theo Giáo Pháp thì không được ban hành. Những điều-luật trái với Giới 
Luật thì được ban hành và những điều-luật đúng theo Giới Luật thì không 
được ban hành. Những điều-luật trái với Giáo Pháp được giảng giải và những 


120 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


điều-luật đúng theo Giáo Pháp thì không được giảng giải. Những điều-luật 
trái với Giới Luật được giảng giải và những điều-luật đúng theo Giới Luật thì 
không được giảng giải. Đây là hội chúng bắt chánh. Bởi vì nó là không chân 
chánh cho nên trong hội chúng đó những điều-luật trái với Giáo Pháp thì 
được ban hành ... và những điều-luật đúng theo Giới Luật thì không được 
giảng giải. 

(2) “Và cái gì là hội chúng chân chánh? Ở đây, trong hội chúng này, 
những điều-luật trái với Giáo Pháp thì không được ban hành và những điều- 
luật đúng theo Giáo Pháp thì được ban hành. Những điều-luật trái với Giới 
Luật thì không được ban hành và những điều-luật đúng theo Giới Luật thì 
được ban hành. Những điều-luật trái với Giáo Pháp không được giảng giải và 
những điều-luật đúng theo Giáo Pháp thì được giảng giải. Những điều-luật 
trái với Giới Luật không được giảng giải và những điều-luật đúng theo Giới 
Luật thì được giảng giải. Đây là hội chúng chân chánh. Bởi vì nó là chân 
chánh cho nên trong hội chúng đó những điều-luật trái với Giáo Pháp thì 
không được ban hành ... và những điều-luật đúng theo Giới Luật thì được 
giảng giải. 

“Này các Tỳ kheo, đây là hai loại hội chúng. Trong hai loại hội chúng 


này, hội chúng chân chánh là tốt nhất.” 


(AN 2:49) 


2. Sự Thành Lập Cộng Đồng 
(1) Cách Nào Chúng Sinh Sống Kết Đoàn 

Ở Sãvatthi.4 

“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tô (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) mà các chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau: những 
người có tính khí thấp hèn thì đến với nhau và kết hội với những người có 
tính khí thấp hèn. Trong quá khứ họ làm như vậy; trong tương lai họ sẽ làm 


như vậy; và giờ trong hiện tại họ cũng làm như vậy. 


Chương VII— Cộng Đông Định Hướng * 121 


“Giống như phân thì đến với phân và kết hợp với phân; nước tiểu với 
nước tiểu; nước miếng VỚI nước miếng: mủ đờm với mủ đờm; và máu với 
máu; chính do những yếu-tỗ mà các chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau: những người có tính khí thấp hèn thì đến với nhau và kết hội với 
những người có tính khí thấp hèn. Trong quá khứ, họ làm như vậy, trong 
tương lai họ sẽ làm như vậy, và giờ trong hiện tại họ cũng làm như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) mà các chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau: những 
người có tính khí tốt lành thì đến với nhau và kết hội với những người có tính 
khí tốt. Trong quá khứ họ làm như vậy; trong tương lai họ sẽ làm như vậy; và 
g1ờ trong hiện tại họ cũng làm như vậy. 

“Giống như sữa thì đến với sữa và kết hợp với sữa; dầu với dầu; bơ với 
bơ; mật ong với mật ong; mật đường với mật đường; tương tự như vậy, chính 
do những yếu-tố mà các chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau: những 
người có tính khí tốt lành thì đến với nhau và kết hội với những người có tính 
khí tốt lành. Trong quá khứ họ làm như vậy; trong tương lai họ sẽ làm như 


vậy; và giờ trong hiện tại họ cũng làm như vậy.”. 


(SN 14:16) 


(2) Áo Đen Đi Với Áo Đen; Áo Trắng Đi Với Áo Trắng 


() “Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau. 
Những người thiếu niềm-tin thì đến với nhau và kết hội với những người 
thiếu niềm-tin, những người không biết xâu-hỗ (về mặt đạo đức) với những 
người không biết xâu-hỗ, những người không biết sợ-hãi việc làm sai trái với 
những người không biết sợ-hãi việc làm sai trái, những người không học- 
hiểu với những người không học-hiểu, những người lười-biếng với những 
người lười-biếng, những người có tâm lăng-xăng (thiếu chánh niệm, thất 
niệm) với những người có tâm lăng-xăng, những người vô-trí với những 


người vô-trí. Trong quá khứ là như vậy; trong tương lai sẽ như vậy; và giờ 


122 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


trong hiện tại cũng như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau. 
Những người có niềm-tin đến với nhau và kết hội với những người có niềm- 
tin, những người biết xấu-hồ (về mặt đạo đức) với những người biết xấu-hồ, 
những người biết sợ-hãi việc làm sai trái với những người biết sợ-hãi việc 
làm sai trái, những người có học-hiêu với những người có học-hiểu, những 
người siêng-năng với những người siêng-năng, những người có tâm chánh- 
niệm với những người có tâm chánh-niệm, những người có-trí với những 
người có-trí. Trong quá khứ là như vậy; trong tương lai sẽ như vậy; và giờ 


trong hiện tại cũng như vậy. 


(I) “Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau. 
Những người sát-sinh đến với nhau và kết hội với những người sát-sinh; 
những người gian-cắp ... những người có tà-dâm tà dục ... những người nói- 
dối nói láo ... những người uống rượu nhẹ, rượu nặng hay dùng những chất 
độc hại, là căn nguyên của sự sống lơ tâm phóng dật ... đến với nhau và kết 
hội với nhau. 

“Những người kiêng cữ sát-sinh đến với nhau và kết hội với những 
người kiêng cữ sát-sinh; những người kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ tà-dâm 
tà dục... kiêng cữ sự nói-dối nói áo... kiêng cữ sự uống rượu nhẹ, rượu 
nặng và dùng những chất độc hại, là căn nguyên của sự sống lơ tâm phóng 


dật ... đên với nhau và kêt hội với những người cũng kiêng cữ như vậy.” 


(ID “Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau. 
Những người có cách-nhìn sai lạc (tà kiến) đến với nhau và kết hội với 
những người có cách-nhìn sai lạc; những người có ý-định sai lạc (tà tư duy) 
... lờI-nóI sai trái (tà ngữ) ... hành-động sai trái (tà nghiệp) ... sự mưu-sinh 
sai trái (tà mạng) ... nỗ-lực sai lạc (tà tỉnh tấn) ... tâm-niệm sai lạc (tà niệm) 


... định-tâm sai lạc (tà định) đến với nhau và kết hội với nhau. 


Chương VII— Cộng Đông Định Hướng * 123 


“Những người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) đến với nhau và kết 
hội với những người có cách-nhìn đúng đắn; những người có ý-định đúng 
đăn (chánh tư duy) ... lời-nói đúng đắn (chánh ngữ) ... hành-động đúng đắn 
(chánh nghiệp) ... sự mưu-sinh đúng đắn (chánh hạnh) ... nỗ-lực đúng đắn 
(chánh tinh tấn) ... tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) ... định-tâm đúng đắn 


(chánh định) đến với nhau và kết hội với nhau.” 


(SN 14:17, 14:25, 14:28) 


(3) Bắn Phương Tiện Để Được Lòng Người Khác 


“Có bốn phương tiện để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp (hảo hữu). Bốn 
đó là gì? Quà tặng, lời nói thân ái, hành vi thiện ích (từ thiện), và sự vô tư 
(không thiên vị). Đây là bốn phương tiện để duy trì một mối quan hệ.” 

Sự bồ thí tặng quà, lời nói thân ái, 

Hành vi thiện ích, và sự không thiên vị 

Trong thế sự đa đoan, 

Là thích hợp để điều chỉnh mọi trường hợp: 

Là những phương tiện để duy trì mối quan hệ tốt lành, 


Giống như chốt trục bánh xe của chiếc xe đang chạy. 


Nếu không có những phương tiện như vậy, 
Đề duy trì mối quan hệ tốt lành, 

Thì không cha mẹ nào, 

Có thể có được sự tôn trọng, 


Và sự kính trọng từ những con cháu. 


Nhưng do đã có những phương tiện này, 
Đề duy trì mỗi quan hệ tốt lành, 
Nên những bậc hiền trí tôn trọng những cha mẹ; 
Nhờ vậy họ đạt được sự lớn-lao, 
Và họ được ngợi khen. 
(AN 4:32) 


124 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


3. Duy Trì Cộng Đồng 
(1) Giáo Pháp Là Thẩm Quyên 


[Bà-la-môn Vassakãra, quan tế tướng của nước Ma-kiệt-đà (Magadha) 
đã hỏi Ngài Ananda:] 

7. (1) “Thầy Änanda, có Tỳ kheo nào đã được bổ nhiệm bởi Thầy Cồ- 
Đàm như vây: “Người đó sẽ là nơi nương-tựa của các thầy sau khi ta mất đi' 


và g1ờ các thây có sự trông cậy vào người đó?” 


“Này bà-la-môn, không có một Tỳ kheo nảo được bổ nhiệm bởi đức Thế 
Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, như vầy: “Người đó sẽ 
là nơi nương-tựa của các thầy sau khi ta mắt đi” và giờ chúng tôi có sự trông 
cậy vào người đó.” 

8. (2) “Nhưng, Thầy Änanda, có Tỳ kheo nào đã được chọn bởi Tăng 
Đoàn và được bồ nhiệm bởi một số Tỳ kheo trưởng lão như vầy: “Người đó 
sẽ là nơi nương-tựa của các thầy sau khi đức Thế Tôn mất đi” và giờ các thầy 


có sự trông cậy vào người đó? 


“Này bà-la-môn, không có một Tỳ kheo nào được chọn bởi Tăng Đoàn 
và được bô nhiệm bởi một sô Tỳ kheo trưởng lão như vây: “Người đó sẽ là 
nơi nương-tựa của các thây sau khi đức Thê Tôn mât đi” và giờ chúng tôi có 


sự trông cậy vào người đó.” 


9. (3) “Thầy Änanda, nhưng nếu các thầy không có nơi nương-tựa, cái gì 
là nguyên nhân tạo ra sự hòa-hợp của các thầy?” 


“Này bà-la-môn, chúng tôi không phải không có nơi nương-tựa. Chúng 
tôi có nơi-nương tựa; chúng tôi có Giáo Pháp là nơi nương-tựa của chúng 
tôi.” 

10. “Nhưng, Thây Änanda, khi thầy được hỏi ... (ø (7) ... (2)... (3) kế 
írên)... thầy trả lời: “Này bà-la-môn, chúng tôi không phải không có nơi 


nương-tựa. Chúng tôi có nơi-nương tựa; chúng tôi có Giáo Pháp là nơi 


Chương VII— Cộng Đông Định Hướng * 125 


nương-tựa của chúng tôi.” Giờ ý nghĩa của những câu trả lời này nên được 


hiểu ra sao, này Thầy Änanda?” 


“Này bà-la-môn, đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác đã chỉ định giáo trình tu-tập cho các Tỳ kheo và bậc ấy đã đặt ra 
Pãtimokkha [Giới Bốn Tỳ Kheo]. Vào ngày Bồ-tát [Uposarha] hầu hết (mỗi 
nhóm người) chúng tôi đang sống nương nhờ trong mỗi khu làng sẽ họp gặp 
cùng nhau, và sau khi họp mặt, chúng tôi yêu cầu những ai biết về 
Patimokkha thì tụng đọc (cho tất cả cùng nghe). Nếu một Tỳ kheo nào nhớ ra 
một tội lỗi hay một sự phạm tội trong khi Pãtimokkha đang được tụng đọc, 
thì chúng tôi sẽ xử lý người đó người đó đúng theo Giáo Pháp theo cách 
chúng tôi đã được chỉ dạy (bởi Phật). Không phải những vị đáng kính nào xử 
lý chúng tôi; chính Giáo Pháp xử lý chúng tôi.” 

(zrích MN 108) 


(2) Những Lý Do Của Giới Luật 

Lúc đó có Ngài Upäli đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, dựa trên bao nhiêu nền-tảng (cơ sở, lý do, mục đích) mà 
Như Lai đã quy định những điều giới-luật tu hành“? cho những đệ tử của 
mình và đã tụng giảng Pãtimokkha (Giới Bồn Tỳ Kheo)?” 


“Này Upäli, đó là mười nền-tảng dựa trên đó Như Lai đã quy định 
những điều giới-luật tu hành cho những đệ tử của mình và đã tụng giảng 
Patimokkha. Mười đó là gì? 

(1) Để có sự an-sinh (an ồn) của Tăng Đoàn; (2) để có sự an-cư (thoải 
mái) của Tăng Đoàn; (3) để có sự kiếm-soát đối với những người ngang 
ngạnh; (4) để những Tỳ kheo thiện hành có thể sống an ôn; (5) để có sự 
kiềm-chế những ô-nhiễm (lậu hoặc) thuộc kiếp này; (6) để xua tan những ô- 
nhiễm thuộc kiếp sau; (7) để những ai không có niềm-tin có thể có được 


niềm-tin; và (8) để gia tăng [niỀm-tin] của những người đã có niềm-tin; (9) 


126 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


và đề có sự liên-tục của Giáo Pháp; và (10) để khuếch trương (phát tiên) giới 


luật. 


“Chính dựa trên mười nền-tảng này nên Như Lai đã quy định những điều 
giới-luật tu hành cho những đệ tử của mình và tụng giảng Pãtimokkha.” 


(AN 10:31) 


(3).Sáu Nguyên Tắc Để Sống Hòa Hợp 


“Này các Tỳ kheo, có sáu nguyên-tăc đê hòa-hợp tạo ra sự thân mên và 
tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn 
kêt. Sáu đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình luôn giữ 
hành-động từ ái đối với với những đồng đạo của mình. Đây là một nguyên- 
tắc để hòa-hợp đỀ tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự sẵn bó, sự 


bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn kết. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình luôn giữ 
lời-nói từ ái đối với với những đồng đạo của mình. Đây cũng là một nguyên- 
tắc đề hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng... 

(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình đều luôn 
giữ /âm-ý từ ái đối với với những đồng đạo của mình. Đây cũng là nguyên- 
tắc đề hòa-hợp đỀ tạo ra sự thân mến và tôn trọng... 

(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo chia sẻ chứ không giữ lại những lợi lộc chân 
chính đã có được một cách chân chính, ngay cả chỗ thức ăn có được trong 
bình bát, và dùng những thứ đó chung với những đồng đạo của mình. Đây 


cũng là một nguyên-tắc đề hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng ... 


(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình cùng có 
chung với với những đồng đạo của mình loại giới-hạnh (có tính chất) lành 
mạnh, không sứt mẻ, không ô nhiễm, không vết nhơ, hướng tới giải thoát, 
được khen ngợi bởi bậc hiền trí, không bị dính-chấp, dẫn đến sự định-tâm. 


Chương VII— Cộng Đồng Định Hướng * 127 


Đây cũng là một nguyên-tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng ... 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo dù ở chung hay ở riêng một mình cùng có 
chung với với những đồng đạo của mình loại cách-nhìn (chánh kiến) thuộc 
tính thiện và giúp giải thoát, và dẫn dắt người khác tu tập theo cách-nhìn đó 
đạt đến sự diệt khô. Đây cũng là một nguyên-tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân 


mên và tôn trọng ... 


“Này các Tỳ kheo, đây là sáu nguyên-tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân mến 
và tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn 
kết.” 


(AN 6:12; coi thêm MN 48) 


(4) Mười Nguyên Tắc Để Hòa Hợp 


(Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó, sau khi đã đi 
khất thực trong thành Sãävatthi, sau khi trở về sau một vòng khát thực, sau khi 
ăn trưa), một sỐ Tỳ kheo đã tụ tập trong hội trường và ngồi với nhau khi đó 
họ dẫn đến cuộc tranh luận và tranh cãi và rớt vào sự tranh chấp, dùng những 


lời lẽ đâm chọt nhau. 


Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ ân cư và đi đến chỗ 
hội trường, ở đó đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn. Đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, sự thảo luận các thầy đã tham gia khi các thầy mới 
ngồi với nhau ở đây là gì? Sự thảo luận đang dở dang (chưa được kết thúc) là 
gì?” 

Lề đây, thưa Thế Tôn, sau khi đã đi khất thực trong thành SãvatthT, sau 
khi trở về sau một vòng khát thực, sau khi ăn trưa, chúng con đã tụ tập trong 
hội trường và ngồi với nhau khi đó chúng con dẫn đến cuộc tranh luận và 


tranh cãi và rớt vào sự tranh chấp, dùng những lời lẽ đâm chọt nhau.” 


128 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Này các Tỳ kheo, thật không phù hợp đối với các thầy là những người 
họ tộc vì niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành mà các thầy lại dẫn tới cuộc tranh luận và tranh cãi và rớt vào sự tranh 


chấp, dùng những lời lẽ đâm chọt nhau. 


“Này các Tỳ kheo, có mười nguyên-tắc (để) hòa-hợp tạo ra sự thân mến 
và tôn trọng, và dẫn tới sự sẵn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn 
kết."" Mười đó là gì? 

(1 “Ở đây, một Tỳ kheo có giới-hạnh: người đó sông được kiềm chế 
trong Pãtimokkha (Giới Bốn Tỳ kheo), có được đức-hạnh và nơi nương-tựa 
tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những 
giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những điều luật đó. Vì một Tỳ kheo 
là có giới-hạnh ... đây là một nguyên-tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân mến và 
tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn 
kết. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo là đã học-hiểu nhiễu, ghi nhớ những điều 
mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt 
lành ở, tốt lành ở giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, 
(chúng) tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tinh khiết— 
những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc 
bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng 
cách-nhìn (chánh kiến). Vì một Tỳ kheo là đã học-hiểu nhiều ... đây là một 
nguyên-tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, 


sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn kết. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo có nZng đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng 
đạo tốt. Vì một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt ... đây là một nguyên-tắc để 
hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, sự bất tranh 
chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn kết. 

(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo là dễ tu sửa và có những phẩm chất giúp 
người ấy dễ tu sửa; người đó nhẫn nhịn và nhận lấy sự chỉ-dẫn một cách tôn 


trọng. Vì một Tỳ kheo là dễ tu sửa ... đây là một nguyên-tắc để hòa-hợp tạo 


Chương VII— Cộng Đông Định Hướng * 129 


ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự găn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa 


đông, và sự đoàn kết. 


(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo là khéo giỏi và siêng năng trong những việc 
(ở chỗ tu, trong chùa, Phật sự) cần phải làm cho những Tỳ kheo đồng đạo; 
người đó có được sự xét đoán giỏi về những công việc đó đề thực hiện và sắp 
xếp chúng một cách phù hợp. Vì một Tỳ kheo là khéo giỏi và siêng năng 
trong những việc ... đây là một nguyên-tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân mến và 
tôn trọng, và dẫn tới sự sẵn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn 
kêt. 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo mến mộ Giáo Pháp và vui lòng nói về những 
điều đó (tức những giáo lý; tức vui lòng nói chuyện hay chỉ dạy Giáo Pháp 
cho những người khác), tràn đầy niềm-vui cao độ về Giáo Pháp và giới luật. 
Vì một Tỳ kheo mến mộ Giáo Pháp ... đây là một nguyên-tắc đề hòa-hợp tạo 
ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự sẵn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa 


đông, và sự đoàn kết. 


(7) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã pñái khởi sự nô-iực (tỉnh tấn) để dẹp bỏ 
những phẩm chất bất thiện và tích tạo những phẩm chất thiện; người đó là 
mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố-gắng, không lơ là bổn-phận tu dưỡng 
những phẩm chất thiện lành. Vì một Tỳ kheo đã phát khởi nỗ-lực ... đây là 
một nguyên-tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự gắn 


bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn kết. 


(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo biết hài-lòng (tri túc) với mọi thứ y-phục, 
thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh. Vì một Tỳ kheo 
biết hài-lòng với mọi thứ y-phục ... đây là một nguyên-tắc để hòa-hợp tạo ra 
sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa 


đông, và sự đoàn kết. 


(9) “Lại nữa, một Tỳ kheo là có chánh-niệm, có được sự chánh-niệm và 
sự cảnh-giác cao nhât, là người (có khả năng) nhớ và nhớ lại điêu đã làm và 
nói từ lâu. Vì một Tỳ kheo là có chánh-niệm ... đây là một nguyên-tắc đê 


hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự gắn bó, sự bât tranh 


130 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


châp., sự hòa đông, và sự đoàn kết. 


(10) “Lại nữa, một Tỳ kheo là có /rí; người đó có được trí-tuệ (để) nhìn 
thấy sự sinh và sự diệt, (loại trí-tuệ đó) là thánh thiện và thâm nhập và dẫn 
tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Vì một Tỳ kheo là có trí ... đây là một nguyên-tắc 
để hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn tới sự sẵn bó, sự bất tranh 
chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn kết. 


“Này các Tỳ kheo, đây là mười nguyên-tắc đê hòa-hợp tạo ra sự thân 
mên và tôn trọng, và dẫn tới sự găn bó, sự bât tranh châp, sự hòa đông, và sự 


đoàn kêt.” 


(AN 10:50) 


(5) Báy Điều Kiện Đề Có Sự Hòa Hợp Trong Xã Hội 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở VesälT (Tỳ- 
xá-l¡) trong Ngôi Đền Mái Nhọn (Sãrandada). Rồi một số người Licchavi đã 
đến gặp, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này với họ: 

“Này những người Licchavi, ta sẽ dạy cho các người “bảy nguyên-tắc để 


không bị suy-yếu”. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” °† 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, những người Licchavi đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này: “Và này những người Licchavi, cái gì là “bảy nguyên-tắc để không 
bị suy-yêu”? 

(1) “Này những người Licchavi, chừng nào những người Vajji còn tổ 
chức đại hội đồng thường xuyên và định kỳ, thì họ chỉ đang cường thịnh, chứ 
không suy yếu. 


(2) “Chừng nảo người VaJjJi còn gặp nhau hội họp trong sự hòa-hợp, chia 
tay nhau trong sự hòa-hợp, và làm ăn với nhau trong sự hòa-họợp, thì họ chỉ 
đang cường thịnh, chứ không suy yếu. 


(3) “Chừng nào người Vajji không ban hành những điều không được ban 


Chương VII— Cộng Đông Định Hướng * 131 


hành trước đó, và họ không hủy bỏ những điều đã được ban hành trước đó, 
mà họ chỉ làm theo những điều đã được ban hành theo truyền thống Vajji cổ 
kính của họ, thì họ chỉ đang cường thịnh, chứ không suy yếu. 


(4) “Chừng nào người dân Vajji tôn vinh, tôn trọng, tôn kính, và lễ chào 
những bậc trưởng lão, và nghĩ những vị bô lão đó nên được chú trọng, thì họ 
chỉ đang cường thịnh, chứ không suy yếu. 


(5) “Chừng nào người dân Vajji không bắt cóc cưỡng đoạt vợ và con gái 
của người khác để đem về sống với mình, thì họ chỉ đang cường thịnh, chứ 
không suy yếu. 


(6) “Chừng nào người dân Vajji còn tôn vinh, tôn trọng, tôn kính, và lễ 
lạy các bàn thờ miếu thờ của người Vajji ở trong [thành] hay ở bên ngoài, họ 
không lơ là những việc chăm sóc và lễ cúng đã có từ trước, thì họ chỉ đang 
cường thịnh, chứ không suy yếu. 


(7) “Chừng nào người dân Vajji còn còn chu cấp sự bảo-hộ đúng đắn, 
chỗ-ở, và sự bảo-vệ cho những vị A-la-hán để những vị A-la-hán đến sống ở 
đó, nhờ đó sau này những bậc A-la-hán khác có thể đến sống ở đó, và những 
bậc A-la-hán đang ở đó thì đang sống an lạc, thì họ chỉ đang cường thịnh, 
chứ không suy yếu. 

“Này những người Licchavi, chừng nào “bảy nguyên-tắc để không bị 
suy-yếu” này còn tiếp nói trong những người Vajji, và còn thấy những người 
Vajji [được thiết lập] trong những nguyên-tắc đó, thì họ chỉ đang cường 
thịnh, chứ không suy-yếu.” 


(AN7:21) 


(6) Bảy Điều Kiện Để Có Sự Hòa Hợp Trong Tăng Đoàn 
[Đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo:] 


“Này các Tỳ kheo ta sẽ dạy cho các thầy “bảy nguyên-tắc để không bị 


sa-sút”. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”*2 


132 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 
“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là “bảy nguyên-tắc để không bị sa-sút'? 


(1) “Chừng nào các Tỳ kheo còn tổ chức họp mặt thường xuyên và định 
kỳ, thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng (cường thịnh) chứ không sa sút 
(suy yêu). 

(2) “Chừng nào các Tỳ kheo còn gặp nhau trong sự hòa-hợp, chia tay 
nhau trong sự hòa-hợp, và làm việc với nhau trong sự hòa-họợp, thì chỉ có thể 


coi họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. 


(3) “Chừng nào các Tỳ kheo vẫn không ban hành những điều đã không 
được ban hành, và không hủy bỏ những điều đã được ban hành, mà họ chỉ 
làm theo những điều đã được ban hành bởi những giới-luật tu hành, thì chỉ có 
thể coi họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. 


(4) “Chừng nào các Tỳ kheo còn tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và lễ 
chảo các bậc trưởng lão đã thụ giới xuất gia lâu năm, là những người cha (sư 
phụ) và những người dẫn dắt của Tăng đoàn, thì chỉ có thể coi họ đang tăng 


trưởng chứ không sa sút. 


(5) “Chừng nào các Tỳ kheo không bị điều khiến bởi dục-vọng đã khởi 
sinh bên trong họ dẫn tới sự tái hiện-hữu, thì chỉ có thể coi họ đang tăng 


trưởng chứ không sa sút. 


(6) “Chừng nào các Tỳ kheo còn ý-định tới những chỗ trú-ở trong rừng 
(sống tu trong rừng), thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. 


(7) Chừng nào các Tỳ kheo mỗi người còn thiết lập sự chánh-niệm [với 
ý-định]: 'Làm cách nào đề những Tỳ kheo thiện hành chưa đến sẽ đến ở tu và 
những Tỳ kheo thiện hành đã ở đây thì an trú an ôn thư thái?”, thì chỉ có thể 
coi họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. 

“Này các Tỳ kheo, chừng nào “bảy nguyên-tắc để không bị sa-sút” còn 
tiếp nối trong số những Tỳ kheo và những Tỳ kheo còn được thấy [được thiết 
lập] trong những điều đó, thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng chứ không sa 


Chương VII— Cộng Đồng Định Hướng * 133 


sút. 


(AN 7:23) 


(7) Chăm Sóc Người Bệnh Tật 


(D “Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một người chăm sóc là 
đủ phẩm chất để chăm sóc bệnh nhân. Năm đó là gì? (1) Người đó có khả 
năng chuẩn bị thuốc thang. (2) Người đó biết cái gì là lợi hay hại, nên người 
đó đưa ra những ích lợi và thu lại những thứ có hại. (3) Người đó chăm sóc 
bệnh không vì tiền bạc vật chất, mà với một cái tâm từ-ái. (4) Người đó 
không thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiêu, đồ ói mửa, hay nước dãi 
nước miếng (của người bệnh). (5) Người đó có khả năng thỉnh thoảng hướng 
dẫn, khích lệ, truyền cảm hứng, và làm hoan hỷ bệnh nhân bằng sự nói 


chuyện về Giáo Pháp. 


“Có được năm phẩm chất này, một người chăm sóc là đủ phẩm chất đề 


chăm sóc người bệnh.” 


(ID “Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất, một người bệnh là dễ 
chăm sóc. Năm đó là gì? (1) Người đó làm những điều ích lợi. (2) Người đó 
giữ sự tiết độ trong những thứ ích lợi. (3) Người đó dùng thuốc thang. (4) 
Người đó nói đúng nói rõ những triệu chứng của mình cho người chăm sóc 
tận tâm; người đó báo rõ tình trạng của mình là đang tệ hơn, hay đang tốt 
hơn, hay vẫn không biến chuyền. (5) Người đó kiên nhẫn chịu đựng những 
cảm-giác đau đón, đau buốt, nhức nhối, đau thương, khó chịu nôi, làm Suy 
kiệt sức sống đã khởi sinh trong thân. Có được năm phẩm chất này, một 


người bệnh là dễ chăm sóc.” 


(AN 5:124-5:123 kế: họp) 


4. Giai Cấp Là Chẳng Liên Quan Gì 


(1) Nhập Chung Như Các Sông Nhập Vào Biển 


134 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Giống như khi những sông lớn chảy ra đại dương, chúng từ bỏ hết 
những tên chính danh và tục danh của mình, và được gọi thành biến lớn: khi 
những người thuộc những giai cấp xã hội khác nhau—như giai cấp chiến-sĩ, 
bà-la-môn, nông-thương, hay bằn-lao hạ tiện [khaứfiya, brahmin, vessa, và 
sudda]—*° từ bỏ đời sông tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong 
Giáo Pháp và giới luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai, thì họ đã từ bỏ 
tên gọi và họ tộc của mình, và được gọi thành những sa-môn (tu sĩ) tu theo 
người con của dân tộc Thích-Ca (tức Phật). ” 


(rích AN 8:19: Ud 5.5) 


(2) 4i Cũng Có Thể Chứng Đắc Mục Tiêu Tột Cùng 


“Ví dụ có một cái hồ có nước trong sạch, mát, dễ chịu, trong suốt, có bờ 
phẳng phiu, đáng thích thú. Nếu một người, bị thiêu đốt và kiệt sức bởi trời 
nóng bức, mệt đuối, khô nứt, và khát nước, đi đến từ phía đông hay phía tây 
hay phía bắc hay phí nam hoặc từ đâu đến, sau khi đến được hồ nước người 
đó sẽ giải được cơn khát và cơn sốt do trời nóng bức. Cũng giống như vậy, 
này các Tỳ kheo, nếu có ai từ một họ tộc giai cấp chiến-sĩ [quý tộc, vua chúa] 
... Nếu có ai từ một họ tộc gia cấp bà-la-môn ... Nếu có ai từ một họ tộc giai 
cấp thương-nông ... Nếu có ai từ một họ tộc giaI cấp bằn-lao hạ tiện ... Nếu 
có ai từ bất kỳ họ tộc nào đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành, và sau khi gặp được Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết 
bởi Như Lai, tu tập tâm-từ, tâm-bi, tâm-hỷ, tâm xả, và nhờ đó đạt được sự 
bình-an, thì người đó đã thực hành cách phù hợp đối với sa-môn, bởi nhờ có 


sự bình-an bên trong đó, ta nói vậy. 


“Và nếu có ai từ một họ tộc gia cấp bà-la-môn đã từ bỏ đời sống tại gia 
để đi vào đời sống xuất gia tu hành ... Nếu có ai từ một họ tộc giai cấp 
thương-nông ... Nếu có ai từ một họ tộc giai cấp bằn-lao hạ tiện ... Nếu có ai 
từ bất kỳ họ tộc nào đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành, và sau khi gặp được Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi Như 
Lai, tu tập tâm-từ, tâm-bi, tâm-hỷ, tâm xả, và nhờ đó đạt được sự bình-an, thì 


Chương VII— Cộng Đông Định Hướng * 135 


người đó đã thực hành cách phù hợp đối với sa-môn, bởi nhờ có sự bình-an 


bên trong đó, ta nói vậy. 


“Này các Tỳ kheo, nếu có ai từ một họ tộc giai cấp chiến-sĩ [quý tộc, vua 
chúa]|........ Nếu có ai từ một họ tộc gia cấp bà-la-môn ... Nếu có ai từ một 
họ tộc giai cấp thương-nông ... Nếu có ai từ một họ tộc giai cấp bằn-lao hạ 
tiện ... Nếu có ai từ bất kỳ họ tộc nào đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sông xuất gia tu hành, và bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực 
tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm 
sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, thì người đó đã thành một sa-môn vì 
nhờ có sự (đã) tiêu diệt hết ô-nhiễm. 

“Và nếu có ai từ một họ tộc gia cấp bả-la-môn đã từ bỏ đời sống tại gia 
để đi vào đời sống xuất gia tu hành ... Nếu có ai từ một họ tộc gia1 cấp 
thương-nông ... Nếu có ai từ một họ tộc giai cấp bằn-lao hạ tiện ... Nếu có ai 
từ bất kỳ họ tộc nào đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành, và bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp 
này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ, đó là sự không còn những dòng chảy-vào [những ô-nhiễm, 
lậu hoặc] thông qua sự (đã) tiêu diệt những dòng chảy-vào đó, thì người đó là 
một sa-môn nhờ có sự (đã) tiêu diệt những dòng chảy-vào.” (ức ai cũng có 


thể tu thành, bắt kề từ giai-cấp nào) 


(zrích MN 40) 


(3) Những Tiêu Chuẩn Nào Để Tuyển Chọn? 
[Đức Phật đang hỏi Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc): | 


“Đại vương nghĩ sao? Ví dụ ngài đang ở nơi chiến trận và cuộc chiến 
sắp xảy ra. Rồi có một thanh niên giai cấp chiến-sĩ đến, đó là người không 
được huấn luyện, không có kỹ năng, không tập luyện, không kinh nghiệm, 
nhút nhát, đứng đơ ra, sợ hãi, dễ dàng bỏ trốn. Liệu ngài có dùng người đó 
hay không?” — “Chắc chắc không, thưa Thế Tôn.” 


136 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Rồi có một thanh niên giai cấp bà-la-môn ... giai cấp nông-thương ... 
giai cấp bằn-lao đến, đó là người không được huấn luyện ... dễ dàng bỏ trốn. 
Liệu ngài có dùng người đó hay không?” — “Chắc chắc không, thưa Thế 


Tô. ”::: 


“Đại vương nghĩ sao? Ví dụ ngài đang ở nơi chiến trận và chiến sắp xảy 
ra. Rồi có một thanh niên giai cấp chiến-sĩ đến, đó là người đã được huấn 
luyện, có kỹ năng, có tập luyện, có kinh nghiệm, dũng cảm, gan dạ, sẵn sảng 
chiến đấu đến cùng. Liệu ngài có dùng người đó không?” — “Con sẽ dùng, 
thưa Thế Tôn.” 


“Rôi có một thanh niên giai câp bà-la-môn ... giai câp nông-thương ... 
giai câp bân-lao hạ tiện đên, đó là người đã được huân luyện, có kỹ năng, có 
tập luyện, có kinh nghiệm, dũng cảm, gan dạ, sẵn sàng chiến đâu đến cùng. 


Liệu ngài có dùng người đó không?” — “Con sẽ dùng, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này đại vương, khi một người đã rời bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, thì chắng có gì liên quan tới họ 
tộc giai cấp nào cả; nếu người đó đã dẹp-bỏ được năm yếu tố và có được năm 
yếu tố, thì người đó sẽ đạt được đạo quả lớn lao. Cái gì là năm yếu tố người 
đó đã dẹp-bỏ? Đó là tham-dục, sự ác-ý, sự buôn-ngủ và đờ-đẫn, sự bất-an và 
hối-tiếc, và sự nghi-ngờ (năm chướng ngại, ngũ cái). Cái gì là năm yếu tố 
người đó có được? Người đó có được mớ [đống, uấn] giới-hạnh (giới) của 
bậc vô-học nhân (người không còn tu học, bậc giác ngộ, A-la-hán), mớ thiền- 
định (định) của bậc vô-học nhân, mớ trí-tuệ (tuệ) của bậc vô-học nhân, mớ 
trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát của bậc vô-học nhân (minh và kiến). 
Vậy đó, người đã dẹp-bỏ được năm yếu tố đầu và có được năm yếu tố sau sẽ 


đạt được đạo quả lớn lao. 


“Như một nhà vua dự định chiến tranh 

Sẽ dùng thanh niên thạo việc bắn cung, 

Là người có được sức mạnh và kiên cường, 

Chứ không chọn người có giai-cấp mà yếu hèn— 


Người có đức hạnh thánh thiện thì chúng ta nên quý trọng 


Chương VII— Cộng Đông Định Hướng * 137 


Cho dù người đó từ giai-cấp thấp hèn, 
Một người đáng kính bởi vì trong tâm đã được thiết lập 


Bằng những đức-hạnh của sự nhẫn-nhịn và hiền-từ.” 


(rrích SN 3:24. Quyền 1) 


5. Một Gương Mẫu của Tăng Đoàn Hòa-Hợp 


Trong một lần khi các ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha), Nandiya, và 
Kimbila đang sống trong Khu Rừng Cây Sãla ở Gosinga, đức Thế Tôn đã 


đến thăm họ... 


5. Rồi cả ba người đã ra gặp đức Thế Tôn. Một người nhận lấy bình bát 
Và cà sa, một người chuẩn bị chỗ ngồi, một người đặt chậu nước để (đức Thế 
Tôn) rửa chân. Đức Thế Tôn ngồi xuỗng chỗ ngồi đã được chuẩn bị và rửa 
chân. Rồi ba quý thầy đó kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau 
khi họ đã ngồi, đức Thế Tôn đã nói với họ: “Ta hy vọng các thầy đều duy trì 
tốt mọi sự, này A-nậu-lâu-đà, ta hy vọng các thầy đều thoải mái, ta hy vọng 


các thầy không gặp khó khăn trong việc khất thực thức ăn.” 


“Chúng con đều duy trì tốt mọi sự, thưa Thế Tôn, chúng con ta đều thoải 


mái, chúng con không gặp khó khăn trong việc khất thực thức ăn.” 


6. “Này A-nậu-lâu-đà, ta hy vọng các thầy đang sống trong sự hòa hợp, 
không có sự tranh cãi, hòa hiền với nhau như sữa với nước, nhìn nhau bằng 
những ánh mắt thân từ.” 

“Chắc chăn là vậy, thưa Thế Tôn, chúng con đang sống trong sự hòa 
hợp, không có sự tranh cãi, hòa hiền với nhau như sữa với nước, nhìn nhau 
bằng những ánh mắt thân từ.” 

“Nhưng, này A-nậu-lâu-đà, theo cách nào các thầy sống được như vậy?” 

7. “Thưa Thế Tôn, về điều đó, con nghĩ như vây: “Đó là lợi ích cho ta, 
đó là lợi ích lớn cho ta, rằng ta đang sống với những người đồng-tu như vậy 


trong đời sống tâm linh.” Con giữ (duy trì) hành vi thân từ-ái đối với các quý 


138 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


thầy cả khi đang ở chung và khi đang ở riêng; con giữ hành vi lời-nói từ-ái 
đối với các quý thầy cả khi đang ở chung và khi đang ở riêng; con giữ hành 
vi tâm từ-ái đối với các quý thầy cả khi đang ở chung và khi đang ở riêng." 
Con suy xét: “Tại sao ta không đẹp qua điều ta muốn làm và làm những điều 
các quý thầy muốn làm? Rồi con dẹp qua điều mình muốn làm và làm 
những điều các quý thầy muốn làm. Thưa Thế Tôn, chúng con khác nhau về 


thân thể, nhưng giống nhau về tâm ý.”... 


“Tốt, tốt! Ta hy vọng các thầy đều sống [an trú, tu hành] chuyên cần, 
nhiệt thành, và kiên định.” 


“Chắc chắn vậy, thưa Thế Tôn, chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định.” 
“Nhưng, này A-nậu-lâu-đà, làm cách nào các thầy sống được như vậy?” 


9. “Thưa Thế Tôn, khi nói về điều này, bất cứ ai trong chúng con sau khi 
đi khất thực ngoài làng trở về trước tiên thì sẽ lo chuẩn bị các chỗ ngôi, 
chuẩn bị nước để uống và rửa (chân), và chuẩn bị chỗ bỏ rác (giỏ, chậu, 
thùng, ống nhố... để chứa rác đồ ăn, đồ bỏ đi sau khi ăn). Bất cứ ai về sau 
nếu muốn ăn sẽ ăn phần thức ăn còn lại; nêu không ăn thì người đó sẽ vứt bỏ 
chỗ thức ăn đó ở chỗ nào không có cỏ cây đang sống hoặc chỉ bỏ xuống nước 
nếu không có sinh vật sống (trong nước). Rồi người đó lo dọn dẹp các chỗ 
ngồi và dọn dẹp chỗ nước đề uống và để rửa chân. Người đó chùi rửa và dọn 
dẹp chỗ bỏ rác, và quét sạch chỗ ngồi ăn (giống như khu ngồi ăn hoặc phòng 
ăn trong tu viện hay chùa... thời nay). Ai thấy nước uống hoặc nước để tắm 
rửa hoặc nước trong nhà vệ sinh còn ít hay bị hết thì sẽ tự giác đồ cho đầy 
lại. Nếu chúng (đồ chứa nước) quá nặng đối với người đó, người đó sẽ ra 
hiệu bằng tay gọi người khác đến góp tay cùng khiêng chuyền; nhưng chỉ vì 
mấy việc đó chúng con không cần nói thành lời (tức hiểu nhau ngay, không 
cần kêu ới hay giải thích cho bị ồn ào). Rồi năm ngày một lần, chúng con 
ngồi lại với nhau suốt đêm để thảo luận (đàm đạo) về Giáo Pháp. Đó là cách 


chúng con sông chuyên cân, nhiệt thành, và kiên định.” 


(rích MN 31) 


Chương VII— Cộng Đông Định Hướng * 139 


6. Người Xuất Gia & Người Tại Gia 
(1) Hỗ Trợ Lẫn Nhau 

“() Này các Tỳ kheo, những người tại gia là rất hữu ích đối với các thầy. 
Họ cung cấp (cúng dường) cho các thầy những thứ cần thiết như y-phục, 
thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang trong lúc đau bệnh. Và, (1) này các Tỳ kheo, 
các thầy là rất hữu ích đối với những người tại gia, vì các thầy chỉ dạy cho họ 
Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và 
câu chữ đúng đắn, và các thầy tuyên thuyết [cho thấy, chứng tỏ] đời sống 
tâm linh được thành tựu hoàn mãn và tinh khiết. Như vậy, này các Tỳ kheo, 
đời sống tâm linh này được sống với sự giúp-đỡ lẫn nhau, vì mục-đích vượt 


qua cơn lũ và làm nên sự hoàn toàn diệt-khô.” 


(It 107) 


(2) Người Ghé Thăm Các Gia Đình 


(D) “Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, thì một Tỳ kheo ghé thăm các 
gia đình làm họ khó chịu và khó ưa, và không được họ tôn trọng hay kính 
trọng. Năm đó là gì? 


(1) Tỳ kheo đó thân mật với những người mình không thân, (tức là, ra vẻ 
thân mật với những người thực sự không thân với mình); 


(2) Ban phát những điều mình không có; (tức, chỉ phát thứ này thứ nọ, ra 
bộ mình là bậc thây, bậc thánh; là thái độ không đứng đẫn); 


(3) Giao lưu với những người bị chia rẽ (bất hòa);Š5 
(4) Nói lén trong tai; và 
(Š) Đòi hỏi quá mực; (tức: xin xỏ, yêu cầu quá đáng). 


“Có năm phẩm chất này, thì một Tỳ kheo ghé thăm các gia đình làm họ 
khó chịu và khó ưa, và không được họ tôn trọng hay kính trọng.” 


(H) “Này các Tỳ kheo, có được năm phẩm chất [khác], thì một Tỳ kheo 


140 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


ghé thăm các gia đình làm họ dễ chịu và ưa mến, và được họ tôn trọng và 


kính trọng. Năm đó là gì? 
(1) Tỳ kheo đó không thân mật với những người mình không thân; 
(2) Không ban phát những điều mình không có; 
(3) Không giao lưu với những người bị chia rẽ; 
(4) Không nói lén trong ta1; và 
(Š) Không đòi hỏi quá mực. 


“Có được năm phẩm chất này, thì một Tỳ kheo ghé thăm các gia đình 


làm họ dễ chịu và ưa mến, và được họ tôn trọng và kính trọng.” 


(AN 5:111) 


(3) Tỏ Lòng Bì Mẫn Đối Với Những Người Tại Gia 

“Này các Tỳ kheo, có năm phẩm chất, một Tỳ kheo đang lưu trú (cư 
tăng) thể hiện lòng bi-mẫn đối với những người tại gia. Năm đó là gì? 

(1) Người đó khuyến khích họ về (tu dưỡng) giới-hạnh. 

(2) Người đó ổn định họ trong cách-nhìn của Giáo Pháp." 


(3) Khi họ bị bệnh, người đó đến gặp họ và phát khởi sự chánh-niệm 
trong họ, nói rằng: “Các vị đáng kính nên thiết lập sự chánh-niệm vào thứ gì 


xứng đáng (như vào Tam Bảo).'°Š 


(4) Khi một Tăng đoàn lớn gồm nhiều Tỳ kheo từ nhiều xứ khác nhau 
vừa mới đến, người đó đến gặp những người tại gia và thông báo cho họ: 
“Này các đạo hữu, có một Tăng đoàn lớn gồm nhiều Tỳ kheo từ nhiều xứ 
khác nhau vừa mới đến. Hãy làm công-đức. Đây là dịp đề tạo công-đức. 

(5) Người đó ăn mọi thức-ăn họ cúng dường, dù là dở hay ngon; người 
đó không bỏ phí những thứ họ đã cúng dường vì niềm-tin. Có được năm 
phẩm chất này, một Tỳ kheo đang lưu trú thể hiện lòng bi-mẫn đối với những 


Chương VII— Cộng Đông Định Hướng * 141 


người tại gia.” 


(AN 5:235) 


(4) Những Gia Đình Đáng Đến Gặp 


“Này các Tỳ kheo, có bảy yếu tố, một gia đình chưa đến gặp thì không 
đáng đề đến gặp, hoặc nếu đã đến gặp thì không đáng để ngồi lại với họ. 
Chín đó là gì? (1) Họ không vui vẻ đứng dậy. (2) Họ không vui vẻ kính lễ 
(lễ chào, lễ lạy). (3) Họ không vui vẻ mời chỗ ngồi. (4) Họ che giấu những 
thứ mình có. (5) Ngay cả họ có nhiều họ cũng bồ thí ít ỏi. (6) Ngay cả họ 
có những thứ tốt ngon họ cũng bố thí những thứ thô dở. (7) Họ bố thí 
không có sự kính trọng, một cách bắt kính. (8) Họ không ngồi gần đề lắng 
nghe Giáo Pháp. (9) Họ không thưởng thức mùi vị của lời nói ra (từ những 
vị Tỳ kheo). Có chín yếu tố này, một gia đình chưa đến gặp thì không đáng 
để đến gặp, hoặc nếu đã đến gặp thì không đáng đề ngồi lại với họ. 


“Này các Tỳ kheo, có được chín yếu tố, một gia đình chưa đến gặp thì 
đáng để đến gặp, hoặc nếu đã đến gặp thì đáng để ngòi lại với họ. Bảy đó 
là gì? (1) Họ không vui vẻ đứng dậy. (2) Họ vui vẻ kính lễ (lễ chào, lễ lạy). 
(3) Họ vui vẻ mời chỗ ngồi. (4) Họ không che giấu những thứ mình có. (5) 
Nếu họ có nhiều họ bố thí nhiều. (6) Nếu họ có những thứ tốt ngon họ bố 
thí những thứ tốt ngon đó. (7) Họ bồ thí với sự kính trọng, một cách kính 
trọng. (8) Họ ngôi gần để lắng nghe Giáo Pháp. (9) Họ thưởng thức mùi vị 
của lời nói ra (từ những vị Tỳ kheo). Có được chín yếu tố này, một gia 
đình chưa đến gặp thì đáng để đến gặp, hoặc nếu đã đến gặp thì đáng để 


ngôi lại với họ.” 


(AN9:17) 


142 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


CHƯƠNG VHI - NHỮNG SỰ TRANH CHÁP 


144 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Chương VII— Những Sự Tranh Chấp * 145 


1. Tại Sao Chúng Sinh Sống Trong Thù Ghét? 
2.1. Vua trời Đế-thích (Sakka), vua của những thiên thần, đã hỏi đức Thế 


Tôn: 

“Những chúng sinh mong muốn sống không có sự thù ghét, hãm hại, tàn 
bạo, hay thù địch; họ mong muốn sống trong hòa bình. Nhưng họ lại sống 
trong sự thù ghét, hãm hại lẫn nhau, tàn bạo và như những kẻ thù. Thưa Thế 
Tôn, vì những gông-cùm nảo trói chặt mà họ sống theo cách như vậy?—— 

[Đức Thế Tôn nói:] 

“Này vua của những thiên thần, gông-cùm đó chính là lòng ghen-ty và 
tính keo-kiệt trói buộc những chúng sinh, cho nên mặc dù họ mong muốn 
sông không có sự thù ghét, tàn bạo, hay thù địch, và sống trong hòa bình 
nhưng họ lại sống trong sự thù ghét, hãm hại lẫn nhau, tàn bạo và như những 
kẽthủ.” 

Đó là câu trả lời của đức Thế Tôn, và vua trời Đế-thích hài lòng, và nói 
ra rằng: “Thật đúng vậy, thưa Thế Tôn! Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc Lành. 
Nhờ câu trả lời của Thế Tôn mà con đã vượt qua sự nghi-ngờ và không còn 
phân-vân (vẻ câu hỏi đó).” 

2.2. Rồi sau khi thể hiện sự cảm kích, vua trời Sakka hỏi thêm câu hỏi 
khác: 

“Nhưng thưa Thế Tôn, điều gì làm khởi sinh lòng ghen-ty và tính keo- 
kiệt, nguyên nhân của chúng là gì, làm sao chúng phát sinh, làm sao chúng 
khởi sinh? Khi cái gì có mặt thì làm chúng khởi sinh, và khi cái gì không có 
mặt thì chúng không khởi sinh?”—— 

“Này vua của những thiên thần, lòng ghen-ty và tính keo-kiệt khởi sinh 
từ sự-thích và sự-ghét; đây là nguyên nhân của chúng, đây là cách chúng 
phát sinh, cách chúng khởi sinh. Khi sự-thích và sự-ghét có mặt thì chúng 
khởi sinh, và khi sự-thích và sự-ghét không có mặt thì chúng không khởi 


sinh.” 


146 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì làm khởi sinh sự-thích và sự-ghét ...?”—— 


“Này vua của những thiên thần, sự-thích và sự-ghét khởi sinh từ tham- 


” 


dục ... 
“Và cái gì làm khởi sinh tham-dục ...?”—— 


“Này vua của những thiên thần, tham-dục khởi sinh từ sự-nghĩ. Khi tâm 
nghĩ về thứ gì thì tham-dục khởi sinh; khi tâm không nghĩ về thứ gì thì tham- 
dục không khởi sinh.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì làm khởi sinh suy nghĩ ...?”— 


“Này vua của những thiên thần, sự sự-nghĩ khởi sinh từ những nhận-thức 
(tưởng, vọng tưởng) và những quan-niệm phức tạp. Khi những nhận-thức và 
những quan-niệm phức tạp”? có mặt thì sự-nghĩ khởi sinh. Khi những nhận- 
thức và những quan-niệm phức tạp không có mặt thì sự-nghĩ không khởi 


sinh.” 


(zrích DN 21) 
(Sakkapañha Sutta: kinh “Vấn Đáp với Đế-Thích”) 


2. Những Tranh Chấp Giữa Những Người Tại Gia; Những Tranh Chấp 
Giữa Những Người Xuất Gia 


Lúc đó bà-la-môn tên Ärãmadanda đã đến gặp thầy Đại Ca-chiên-diên 
và chào hỏi qua lại. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi 
xuống một bên, và nói với thầy ấy: 

(1) “Thầy Ca-chiên-diên [Kaccãna], tại sao những người giai cấp chiến- 
sĩ (khattiya) tranh đấu với những người giai cấp chiến-sĩ, những bả-la-môn 
tranh đấu với những bà-la-môn, và những gia chủ tranh đâu với những gia 
chủ?” 

“Này bà-la-môn, đó là do sự cố chấp theo tham-muốn những khoái-lạc 
giác quan (tham dục), do sự trói buộc [theo chúng] ... cho nên những người 


giai câp chiên-sĩ tranh đầu với những người giai câp chiên-sĩ, những bả-la- 


Chương VIII— Những Sự Tranh Chấp * 141 


môn tranh đấu với những bà-la-môn, và những gia chủ tranh đâu với những 


gia chủ.” 
(2) “Thầy Ca-chiên-diên, tại sao những tu sĩ tranh đấu với những tu sĩ?” 


“Này bà-la-môn, những tu sĩ (sa-môn) thì do sự cố chấp theo tham- 
muốn những quan-điểm này nọ (kiến dục), do sự trói buộc [theo chúng]|... 


cho nên những tu sĩ tranh đấu với những tu sĩ.” 


(3) “Thầy Ca-chiên-diên, vậy có ai trong thế gian đã vượt qua sự cố 
chấp theo tham-dục khoái-lạc giác quan (dục chấp) ... VỀ SỰ CÔ chấp theo 
tham-dục những quan-điểm này nọ (kiến chấp) ... đó hay không?” 

“Có.” 

“Và đó là a1?” 

“Này bà-la-môn, có một vùng thành thị ở phía đông được gọi là thành 
SãvatthT (Xá-vệ). Ở đó có một bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toản Giác 
đang sống ở đó. Bậc Thế Tôn đó đã vượt qua (1l) sự cô chấp theo tham-dục 
khoái-lạc giác quan (dục chấp) ... Và (2) sự cô chấp theo tham-dục những 


quan-điêm này nọ (kiên châp) ...” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 
xếp lại y áo trên một vai, chân phải quỳ gối xuống đất, chấp tay kính lễ về 
hướng (đông) nơi có đức Thế Tôn, và thốt ra lời cảm hứng này ba lần: “Xin 
kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! (5z /ần). Thực vậy, đức 
Thế Tôn đã vượt qua (1) sự cô chấp theo tham-dục khoái-lạc giác quan (dục 
chấp) ... Và (2) sự cô chấp theo tham-dục những quan-điểm này nọ (kiến 


chấp)...” 
(AN 2:37 tóm lược) 


3. Những Tranh Chấp Là Do Tham Muốn Dục Lạc 


11. (d) “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 


nhân, những khoái-lạc giác-quan là nguôn gôc, những khoái-lạc giác-quan là 


148 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


cơ sở, nguyên nhân chỉ đơn giản là những khoái-lạc giác quan, cho nên 
những vua chúa tranh chấp nhau, những người giai cấp chiến-sĩ tranh chấp 
nhau, những bả-la-môn tranh chấp nhau, những gia-chủ tranh chấp nhau; mẹ 
tranh chấp con, con tranh chấp mẹ, cha tranh chấp con, con tranh chấp cha; 
anh em tranh chấp nhau, chị em tranh chấp nhau; bạn bè tranh chấp nhau. Và 
trong những cuộc tranh chấp, tranh cãi, và tranh giành, họ đánh nhau bằng 
tay, bằng đá cục, gậy gộc, hay bằng dao, từ đó họ chuốc lẫy sự chết chóc và 
khổ đau như chết. —Vậy đó, đây cũng là một dạng nguy-hại trong [trường 
hợp] những khoái-lạc giác-quan, là một đống khổ nhìn thấy được ngay trong 
kiếp sống này; có những khoái-lạc giác-quan là nguyên nhân, nguồn sốc và 


cơ sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ đơn giản là những khoái-lạc giác-quan. 


12. (e) “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 
nhân, những khoái-lạc giác-quan là nguồn gốc, những khoái-lạc giác-quan là 
cơ sở, nguyên nhân chỉ đơn giản là những khoái-lạc giác quan, cho nên 
người ta mang kiếm, khiên, cung, tên, và họ giàn trận hai bên; với cung tên 
và giáo mác phóng như bay, kiếm vung chém lóe chớp; và rồi họ bị thương 
bởi cung tên và giáo mác, bị chặt đầu bởi gươm đao; từ đó họ chuốc lẫy sự 
chết chóc và khổ đau như chết. —Vậy đó, đây cũng là một dạng nguy-hại 
trong [trường hợp] những khoái-lạc giác-quan, là một đống khổ nhìn thấy 
được ngay trong kiếp sống này; có những khoái-lạc giác-quan là nguyên 
nhân, nguồn gốc và cơ sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ đơn giản là những 


khoái-lạc giác-quan.” 


(rích MN 13) 


4. Bắt Nguồn Từ Dục Vọng 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy chín điều bắt rễ từ dục-vọng 


(ái).”° Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
y lãng ng 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và cái gì là chín điều bắt rễ từ dục-vọng? (1) Do có [tùy thuộc vào] 


Chương VII— Những Sự Tranh Chấp * 149 


dục-vọng nên có sự tìm-kiếm. (2) Do có sự tìm-kiếm nên có sự đạt-được này 
nọ. (3) Do có sự đạt-được nên có sự phán-xét (khen chê) này nọ. (4) Do có 
sự phán-xét nên có tham-muốn và nhục-dục. (5) Do có tham-muốn và nhục- 
dục nên có sự dính-buộc. (6) Do có sự ràng-buộc nên có sự tư-hữu. (7) Do có 
sự tư-hữu nên có sự keo-kiệt. (8) Do có tính keo-kiệt nên có sự phòng-thủ. 
(9) Với sự phòng-thủ là nền móng nên phát sinh chuyện cầm gậy gộc và vũ 
khí (đánh nhau), tranh cãi, tranh giành, và tranh chấp, những sự kết tội này 
nọ, những lời nói gây chia-rẽ, và những lời nói-đối nói láo, và nhiều điều xấu 


ác bất thiện khác. Đây là chín điều bắt rễ từ dục-vọng.” ®! 


(AN 9:23) 


5. Những Người Mù Sờ Voi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sävatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ có một số tu sĩ và bả-la- 
môn, những du sĩ thuộc giáo phái khác cũng đang sống xung quanh thành 
Sãvatthï. Họ nắm giữ nhiều quan-điểm, niềm-tin và ý-kiến khác nhau, và 
truyền tuyên những quan-điểm khác nhau. Và họ luôn tranh cãi, tranh chấp, 
làm tôn thương nhau bằng những mũi tên lời-nói, họ cứ luôn nói: “Giáo Pháp 
là như vầy, Giáo Pháp không phải như vậy! Giáo Pháp không phải như vây, 


Ị 


Giáo Pháp là như vậy 


Rồi một số Tỳ kheo đi vô thành Sãvatthi đề khất thực. Sau khi quay về, 
sau khi ăn trưa, họ đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống 
bên cạnh, và thưa với đức Thế Tôn những gì họ đã nhìn thấy bên ngoài. [Đức 
Thế Tôn đã nói:] 

“Này các Tỳ kheo, những du sĩ giáo phái khác giống như mù và không 
thấy gì. Họ không biết được điều ích lợi và điều nguy hại. Họ không biết cái 
øì là Giáo Pháp và cái gì không phải là Giáo Pháp, và do vậy nên họ luôn cãi 
lộn, tranh cãi và tranh chấp, làm tôn thương nhau bằng những mũi tên lời-nói 


như vậy. 


150 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


“Này các Tỳ kheo, trước kia có một ông vua ở thành Sãvatthr này đã 
kêu một cận thần cho tụ tập tất cả những người mù bắm sinh trong thành. 
Sau khi đã tập hợp được họ, nhà vua bảo người cận thần đưa một con voi ra 
chỗ những người mù đề họ sờ. Ông ta đưa đầu voi cho một số người sờ; một 
số khác thì đưa tai, rồi đưa ngà vol, vòi, thân, một bàn chân, hai chân sau, 
đuôi, hoặc chùm lông nằm cuối đuôi. Và mỗi lần đưa cho mỗi nhóm sờ, ông 


ta nói: “Đây là một con voI.` 


“Sau khi ông ta báo cho vua mình đã làm xong như vậy, nhà vua bước 
tới chỗ những người mù và hỏi họ: “Hãy nói cho ta nghe, hỡi những người 


mù, con voi giông gì?” 


“Những người sờ đầu voi trả lời: “Thưa bệ hạ, một con voi thì giống như 
cái lu đựng nước." Những người sờ tai thì trả lời: “Con voi giống một cái nia 
sàng (gạo, đậu ...).` Những người sờ ngà voi trả lời: “Con voi giống như một 
lưỡi cày." Những người sờ vòi voi thì trả lời: 'Con voi giống như cán lưỡi 
cày.” Những người sờ thân voi trả lời: “Con voi giống như cái bồ kho (chứa 
lúa).` Và những người trong mỗi nhóm khác cũng miêu tả con voi khác nhau 


theo những bộ phận mà họ đã sờ. 


“Do vậy họ luôn nói: “Con voi là như vầy, con voi không phải như vậy! 
Con voi không phải như vầy, con voi là như vậy!” Họ cãi cho tới khi họ đánh 
đấm lẫn nhau. Và nhà vua thích nhìn cảnh đó. Cũng giống như vậy, này các 
Tỳ kheo, những du sĩ giáo phái khác giống như mù và không thấy gì. Họ 
không biết được điều ích lợi và điều nguy hại. Họ không biết cái gì là Giáo 
Pháp và cái gì không phải là Giáo Pháp, và do vậy nên họ luôn cãi lộn, tranh 


cãi và tranh chấp, làm tôn thương nhau bằng những mũi tên lời-nói như vậy.” 


(Ud 6:04) 


6. Tranh Cãi Giữa các Tỳ Kheo 


(D “Này các Tỳ kheo, mỗi khi các Tỳ kheo tranh luận và cãi vã, và rơi 


vào những cuộc tranh chấp, đâm chọt lẫn nhau bằng những lời lẽ xiên xỏ, ta 


Chương VIII— Những Sự Tranh Chấp * 151 


thấy khó chịu đến mức không muốn nghĩ [hướng sự chú tâm] tới đó, lấy chỉ 
còn muốn đi đến đó. Ta kết luận về họ: “Chắc chăn, những vị đó đã dẹp bỏ 


ba điều và dung dưỡng ba điều.” 


“Cái gì là ba điều họ đã dẹp bỏ? Đó là những ý nghĩ từ-bỏ (xuất ly, 
buông bỏ), những ý nghĩ thiện-ý, và những ý nghĩ vô-hại: đó là ba điều họ 
đã dẹp bỏ. Cái gì là ba điều họ đã dung dưỡng? Đó là những ý nghĩ tham- 
dục, những ý nghĩ ác-ý, và những ý nghĩ gây-hại: đó là ba điều họ đã dung 
dưỡng. Mỗi khi các Tỳ kheo tranh luận và cãi vã và rơi vào những cuộc tranh 
chấp, đâm chọt lẫn nhau bằng những lời lẽ xiên xỏ, ta kết luận về họ: “Chắc 


chắn, những vị đó đã dẹp bỏ ba điều và dung dưỡng ba điều khác.) 


(ID “Này các Tỳ kheo, mỗi khi các Tỳ kheo sống trong sự hòa đồng, 
một cách hòa hợp, không có những tranh chấp, hòa hiền với nhau như sữa 
với nước, nhìn nhau bằng những ánh mắt thân từ, ta thấy đễ chịu như muốn 
đi đến đó, chứ không chỉ thích nghĩ [hướng sự chú tâm] tới đó. Ta kết luận 


về họ: “Chắc chắn, những vị ấy đã dẹp bỏ ba điều và dung dưỡng ba điều.) 


“Cái gì là ba điều họ đã dẹp bỏ? Đó là những ý nghĩ tham-dục, những ý 
nghĩ ác-ý, và những ý nghĩ gây-hại: đó là ba điều họ đã đẹp bỏ. Cái gì là ba 
điều họ đã dung dưỡng? Đó là những ý nghĩ từ-bỏ, những ý nghĩ thiện-ý, và 
những ý nghĩ vô-hại: đó là ba điều họ đã dung dưỡng. Mỗi khi các Tỳ kheo 
sống trong sự hòa đồng, một cách hòa hợp, không có những tranh chấp, hòa 
hiền với nhau như sữa với nước, nhìn nhau bằng những ánh mắt thân từ, ta 
kết luận về họ: “Chắc chăn, những vị đó đã đẹp bỏ ba điều và dung dưỡng ba 


điêu.” 


(AN 3:124) 


7. Cuộc Tranh Cãi ở Kosambi 
2. Bấy giờ, vào lúc đó có những Tỳ kheo ở Kosambï đã đang tranh luận 
và cãi vã và rớt vào những cuộc tranh chấp, đâm chọt lẫn nhau bằng 


những “mũi dao" lời-nói.°ˆ 


152 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


3. Rồi một Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, sau khi kính lễ, thầy ấy 
đứng qua một bên, và thưa: “Thưa Thế Tôn, ở đây những Tỳ kheo ở 
Kosambiï đã đang tranh luận và cãi vã và rớt vào những cuộc tranh chấp, 
đâm chọt lẫn nhau bằng những mũi dao “lời-nói'. Sẽ tốt lành nếu đức Thế 
Tôn đến chỗ những Tỳ kheo đó sự bi-mẫn.” Đức Thế Tôn đồng ý trong im 
lặng. 


4. Rồi đức Thế Tôn đã đến chỗ những Tỳ kheo đó, và nói với họ: “Đủ 
rồi, này các Tỳ kheo, không tranh luận, cãi vã, hiềm khích, hay tranh chấp 
nữa.” Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, hãy khoan! Mong đức Thế Tôn, Chúa Tế của Giáo Pháp, 
sống an ổn dành thời gian cho sự lạc trú tại đây và bây giờ. Chúng con là 
những người chịu trách nhiệm cho sự tranh luận, sự cãi vã, sự hiềm khích, và 
sự tranh chấp này.” 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba đức Thế Tôn lặp lại: “Đủ rồi, này các Tỳ kheo 
...” Lần thứ hai ... Lần thứ ba Tỳ kheo đó lặp lại: “Thưa Thế Tôn, hãy khoan 


kÈ 2 


5. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành Kosambiđể khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong thành 
Kosambi, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, đức Thế 
Tôn thu xếp chỗ ở của mình, mang theo cà sa và bình bát, và trong khi đang 


đứng đã thốt ra những dòng kệ như vầy: 


6. “Khi ai cũng đang la cãi 
Không ai thấy mình là kẻ ngu; 
Dù Tăng Đoàn đang bị chia rẽ 
Không ai thấy mình có lỗi gây ra. 
“A1 cũng quên nói lời có suy nghĩ, 
Toản nói chữ, không nói gì có nghĩa. 
Miệng lưỡi múa máy, biu môi găng giọng: 


Không ai biệt điêu gì khiên mình làm như vậy. 


Chương VIII— Những Sự Tranh Chấp * 153 


“*Nó chửi tôi, nó đánh tôi,'Š 

Nó hạ tôi, nó cướp tôi—— 

AI mang những ý nghĩ thù hận như vậy 

Hận thù sẽ không bao giờ nguôi. 

“Bởi trong thế gian này 

Hận thù không thể làm nguôi hận thù. 

Chỉ tình thương mến (vô sân) mới làm nguôi hận thù: 


Đó là quy luật ngàn thu. 


“Mọi người không nhận ra điều này 

Để kiểm chế bản thân mình. 

Nhưng người có trí khi ngộ được điều này 
Liền chấm dứt mọi tâm tư thù hận. 
“Những kẻ đánh đập và giết người, 
Những kẻ trộm cắp của cải, trâu, bò, ngựa, 
Những kẻ cướp phá khắp vùng lãnh thổ— 
Chúng thậm chí cùng hùa đi với nhau 


Tại sao các thầy không hùa đi theo chúng? 


“Nếu ai tìm được bạn xứng đáng, 
Một người đồng hành đức hạnh và kiên định, 
Thì có thể vượt qua mọi hiểm nguy, 


Cùng bước đi an vui và chánh niệm. 


“Nếu không tìm được bạn xứng đáng, 

Không có người đồng hành đức hạnh và kiên định, 
Thì chắng khác một ông vua rời kinh thành thất thủ, 
Lầm lũi bước đi như tê giác độc sừng 

Đi một mình giữa rừng. 

“Nhưng, thà bước đi một mình như vậy; 

Còn hơn đi cùng với kẻ ngu, bạn xấu 


Đi một mình và không làm điêu xâu ác 


154 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Lâm lũi bước đi như tê giác độc sừng 
39 


Đi một mình giữa rừng. 
(rích MN 128) 


8. Những Gốc Rễ Gây Ra Tranh Chấp 


6. (A) “Này Änanda, có sáu gốc rễ tạo những tranh chấp. Sáu đó là gì? 
Này Ananda, một Tỳ kheo là (?) hay sân-giận và hung-hăng. Tỳ kheo đó 
sống không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo Pháp và 
Tăng Đoàn, và người đó không hoàn thành sự tu-tập. Một Tỳ kheo sống 
không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo Pháp và Tăng 
Đoàn, và người đó là người không hoàn thành sự tu-tập, thì tạo ra tranh 
chấp trong Tăng đoàn, dẫn tới sự nguy hại và bất hạnh cho số đông, dẫn tới 
sự mất mát, sự nguy-hại và sự khổ đau cho những thiên thần và loài nĐƯỜI. 
Giờ nếu các thầy nhìn thấy bất kỳ gốc rễ nào, bên trong mình hoặc ở bên 
ngoài, gây ra tranh chấp, thì các thầy phải chuyên-cần tu đề trừ bỏ cái gốc rễ 
xâu gây ra tranh chấp đó. Và nêu các thầy không nhìn thấy gốc rễ nào, bên 
trong mình hay ở bên ngoài, gây ra tranh chấp, thì các thầy cũng phải tu tập 
theo cách để cho gốc rễ tranh chấp không phát sinh lại trong tương lai. (a) 
Như vậy là có sự trừ bỏ sốc rễ xấu gây ra tranh chấp: (b) như vậy là có sự 
không phát sinh lại gốc rễ xấu gây tranh chấp trong tương lai. 


7—11. “Lại nữa, một Tỳ kheo là (#) kinh-thường và xắc-xược ... () 
ghen-ty và keo-kiệt ... (w) lừa-dối và gian-lận ... (y) có những ý-định xấu 
và cách-nhìn sai lạc (tà kiến)... (y) cô-chấp theo những cách-nhìn sai lạc 
của mình, bám chặt vào chúng một cách ngoan cố, khó mà từ bỏ chúng. Tỳ 
kheo đó sống không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo 
Pháp và Tăng Đoàn, và người đó không hoàn thành sự tu-tập. Một Tỳ kheo 
sống không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo Pháp và 
Tăng Đoàn, và người đó là người không hoàn thành sự tu-tập, thì tạo ra 
tranh chấp trong Tăng đoản, dẫn tới sự nguy hại và bất hạnh cho số đông, 


dẫn tới sự mất mát, sự nguy-hại và sự khô đau cho những thiên thân và loài 


Chương VII— Những Sự Tranh Chấp * 155 


người. Giờ nếu các thầy nhìn thấy bất kỳ gốc rễ nào, bên trong mình hoặc ở 
bên ngoài, gây ra tranh chấp, thì các thầy phải chuyên-cần tu để trừ bỏ cái 
gốc rễ xấu gây ra tranh chấp đó. Và nếu các thầy không nhìn thấy gốc rễ 
nào, bên trong mình hay ở bên ngoải, gây ra tranh chấp, thì các thầy cũng 
phải tu tập theo cách để cho gốc rễ tranh chấp không phát sinh lại trong 
tương lai. (a) Như vậy là có sự trừ bỏ gốc rễ xấu gây ra tranh chấp; (b) như 


vậy là có sự không phát sinh lại gốc rễ xấu gây tranh chấp trong tương lai. 
“Đây là sáu gốc rễ tạo ra những tranh chấp.” 


(zrích MN 104, kinh “Làng Sama”) 
(coi thêm AN 6:36) 


9. Sự Chia Rẽế Trong Tăng Đoàn 
(D [Lúc đó có Ngài Upäli đến gặp đức Thể Tôn, kính lễ Thế Tôn, ngồi 


xuống một bên, và thưa với Thê Tôn: | 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn, sự chia- 
rẽ trong Tăng Đoàn". Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có sự chia-rẽ trong 
Tăng Đoàn?” 

“Ở đây, này Upäli, (do bởi) (1) những Tỳ kheo giảng giải điều phi Giáo 
Pháp là Giáo Pháp, và (2) điều Giáo Pháp là điều phi Giáo Pháp. (3) Họ 
giảng giải điều phi giới luật là giới luật, và (4) điều giới luật là phi giới luật. 
(5) Họ giảng giải điều không được tuyên bố và nói ra bởi Như Lai là điều đã 
được tuyên bố và nói ra bởi Như Lai, và (6) điều đã được tuyên bồ và nói ra 
bởi Như Lai là điều không được tuyên bố và nói ra bởi Như Lai. (7) Họ 
giảng giải điều không được thực hành bởi Như Lai là điều đã được thực hành 
bởi Như Lai, và (8) điều đã được thực hành bởi Như Lai là điều không được 
thực hành bởi Như Lai. (9) Họ giảng giải điều không được quy định bởi Như 
Lai là điều đã được quy định bởi Như Lai, và (10) điều đã được quy định bởi 
Như Lai là điều không được quy định bởi Như Lai. Dựa vào mười nên tảng 
này, họ rút khỏi (tăng đoàn) và bỏ đi (ly khai). Họ tự thực hiện những điều 


156 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


pháp lý riêng ở chỗ họ và tự tụng đọc Pãtimokkha [Giới Bốn Tỳ Kheo] ở chỗ 
riêng của họ. Này Upali, chính theo cách này là có sự chia-rẽ trong Tăng 


Đoàn.” 


(II) “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn, sự 
hòa-hợp trong Tăng Đoàn'. Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có sự hòa-hợp 
trong Tăng Đoàn?” 

“Ở đây, này Upäli, (bởi nhờ) (1) những Tỳ kheo giảng giải điều Giáo 
Pháp là Giáo Pháp, và (2) điều phi Giáo Pháp là điều phi Giáo Pháp. (3) Họ 
giảng giải điều giới luật là giới luật, và (4) điều phi giới luật là phi giới luật. 
(5) Họ giảng giải điều không được tuyên bố và nói ra bởi Như Lai là điều 
đã không được tuyên bố và nói ra bởi Như Lai, và (6) điều đã được tuyên 
bố và nói ra bởi Như Lai là điều đã được tuyên bố và nói ra bởi Như Lai. 
(7) Họ giảng giải điều không được thực hành bởi Như Lai là điều đã không 
được thực hành bởi Như Lai, và (8) điều đã được thực hành bởi Như Lai là 
điều đã được thực hành bởi Như Lai. (9) Họ giảng giải điều không được 
quy định bởi Như Lai là điều đã không được quy định bởi Như Lai, và (10) 
điều đã được quy định bởi Như Lai là điều đã được quy định bởi Như Lai. 
Dựa vào mười nên tảng này, họ không rút khỏi (tăng đoàn) hay bỏ đi (ly 
khai). Họ không tự thực hiện những điều pháp lý riêng và không tự tụng 
đọc Pãtimokkha [Giới Bốn Tỳ Kheo] ở chỗ riêng của họ. Này Upäli, chính 
theo cách này là có sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn.” 

(HD [Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thể Tôn, 
ngôi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn, sự chia- 
rẽ trong Tăng Đoàn". Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có sự chia-rẽ trong 


Tăng Đoàn?” 


“Ở đây, này Änanda ... [Tiếp tục từ (1)-(10) như phần (I) kế trên] ... Này 
AÄnanda, chính theo cách này là có sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn.” 


“Nhưng thưa Thế Tôn, khi một người gây sự chia-rẽ trong một Tăng 


Chương VIII— Những Sự Tranh Chấp * 157 


Đoàn đang hòa hợp, là người đó tạo ra gì? 

“Người đó tạo ra sự ác-dữ (cho mình) suốt cả một đại kiếp, này 
AÄnanda.” ® 

“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là sự ác-dữ suốt cả một đại kiếp?” 

“Người đó bị hành hạ trong địa ngục suốt cả một đại kiếp, này Ananda.” 
Người gây ra sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn hướng tới sự thống-khô 
Hướng tới địa ngục, ở đó suốt một đại-kiếp. 

Ưa thích sự bắt-hòa, thiết lập trong phi Giáo Pháp, 
Người đó rớt khỏi “sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc'. 


Sau khi đã gây ra sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn, 





Người đó bị hành hạ trong địa ngục cả một đại kiếp. 
(IV) [Rồi Thầy nanda hỏi tiếp: ] 
“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn, sự hòa- 


hợp trong Tăng Đoàn”. Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có sự hòa-hợp trong 
Tăng Đoàn?” 
“Ở đây, này Änanda ... [7ïép tục từ (1)-(10) như phần (II) kế trên] ... Này 
AÄnanda, chính theo cách này là có sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn.” 
“Nhưng thưa Thế Tôn, khi một người tạo sự hòa-hợp một Tăng Đoàn 
đang bị chia rẽ, là người đó tạo ra gì? 
“Người đó tạo ra phước-đức thiên thánh (thuộc cõi trời), này Änanda.” 
“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là phước đức thiên thánh?” 
“Người đó sống an vui trong cõi trời suốt một đại kiếp, này Änanda.” 
Sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn là an lạc, 
Và sự tương-trợ lẫn nhau của những người sống trong hòa-hợp 
Vui thích sự hòa-hợp, được thiết lập trong Giáo Pháp, 
Người đó không rót khỏi “sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc'. 
Sau khi đã mang lại sự hòa-hợp trong Tăng Đoàn, 


158 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Người đó sẽ sông an vui trong cõi trời suôt một đại kiếp. 


(AN 10:37, 10:38, 10:39, và 10: 40) 


CHƯƠNG IX - GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP 


160 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Chương IX— Giải Quyết Tranh Chấp * 161 


1. Sự Thú Tội & Sự Tha Thứ 


Trong một lần, có hai Tỳ kheo đã cãi lộn và một Tỳ kheo đã phạm lỗi 
với người kia. Rồi vị Tỳ kheo đầu đã thú nhận sự phạm lỗi của mình đối với 
Tỳ kheo thứ hai, nhưng vị Tỳ kheo thứ hai không chịu tha thứ cho người đó. 
Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn và kể lại chuyện đã xảy ra. 
[Đức Thế Tôn đã nói:] 

“Này các Tỳ kheo, có hai loại người ngu: (2) người không nhìn thấy một 
sự phạm lỗi là sự phạm lỗi; và () loại thứ hai là người, khi được người khác 
thú tội xin lỗi, lại không chịu tha thứ cho người khác. Đây là hai loại người 
ngu. Còn có hai loại người trí: (2) người nhìn thấy một sự phạm lỗi là sự 
phạm lỗi; và (0) loại thứ hai là người, khi được người khác thú tội xin lỗi, 
biết tha thứ cho người khác. Đây là hai loại người trí.” 


(SN 11:24, Quyên 1) 


2. Giải Quyết Sự Khác Biệt về Ý Kiến 

4. (ID) “Trong khi các thầy đang tu tập (những phần tu nói trên) một cách 
hòa thuận, với sự tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi nhau, nhưng có thể có 
hai Tỳ kheo nói ra những điều khắng định khác nhau về Giáo Pháp bậc cao 
(diệu pháp)." 


5. (1) “Giờ, nếu các thầy nghĩ như vây: “Các vị Tỳ kheo này (nói) khác 


”_— nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nảo là biế¡- 


nhau về cả ý nghĩa và câu chữ 
điễu hơn (có lý hơn, biết lý lẽ hơn) thì nên đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như 
vầy: “Các vị khác nhau về cả ý nghĩa và câu chữ. Các vị nên biết rằng lý do 
là có sự khác nhau về ý nghĩa và khác nhau về câu chữ. Đừng để rơi vào một 


cuộc tranh cãi vì những điểu đó.` 


“Rồi nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là biết-điều nhất bên phía những 
người nghịch ý thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vây: “Các vị khác nhau 
về cả ý nghĩa và câu chữ. Các vị nên biết rằng lý do là có sự khác nhau cả về 


ý nghĩa và vê câu chữ; các vị đừng đê rơi vào một cuộc tranh cãi vì những 


162 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


điệu đó.” 

“Nhờ vậy, những điều nào bị nắm bắt sai nên ghi nhớ trong tâm là điều 
đã bị năm bắt sai. Ghi nhớ trong tâm điều đã bị năm bắt sai là điều bị năm 
bắt sai, điều gì (đúng) là Giáo Pháp và điều gì (đúng) là giới luật thì nên 
được giảng giải ra. 

6. (2) “Giờ, nếu các thầy nghĩ như vây: “Các vị Tỳ kheo này khác nhau 
về ý nghĩa, nhưng giống nhau về câu chữ"— nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào 
biết-điều hơn thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vây: “Các vị khác nhau về 
ý nghĩa, nhưng giống nhau về câu chữ. Các vị nên biết rằng lý do là có sự 
khác nhau về ý nghĩa, nhưng giống nhau về câu chữ. Đừng để rơi vào một 


cuộc tranh cãi vì điệu đó. ` 


“Rồi nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nảo là biết-điều nhất bên phía những 
người nghịch ý thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vây: “Các vị khác nhau 
về ý nghĩa, nhưng giống nhau về câu chữ. Các vị nên biết rằng lý do là có sự 
khác nhau về ý nghĩa, nhưng giống nhau về câu chữ; các vị đừng để rơi vào 


một cuộc tranh cãi vì điêu đó.” 


“Nhờ vậy, những điều nào bị nắm bắt sai nên ghi nhớ trong tâm là điều 
đã bị năm bắt sai. Ghi nhớ trong tâm điều đã bị năm bắt sai là điều bị năm 
bắt sai, điều gì (đúng) là Giáo Pháp và điều gì (đúng) là Giới Luật thì nên 
được giảng giải ra. 

7. (3) “Giờ, nếu các thầy nghĩ như vây: “Các vị Tỳ kheo này giống nhau 
về ý nghĩa, nhưng khác nhau về câu chữ—nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào 
biết-điều hơn thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vầy: “Các vị giống nhau 
về ý nghĩa, nhưng khác nhau về câu chữ. Các vị nên biết răng lý do là có sự 
giống nhau về ý nghĩa, nhưng khác nhau về câu chữ. Nhưng câu chữ chỉ là 
chuyện nhỏ nhặt. Đừng để rơi vào một cuộc tranh cãi vì chuyện nhỏ nhặt 


10a 





“Rồi nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nảo là biết-điều nhất bên phía những 
người nghịch ý thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vây: “Các vị giống nhau 


Chương IX-~ Giải Quyết Tranh Chấp * 163 


vê ý nghĩa, nhưng khác nhau câu chữ. Các vị nên biệt răng lý do là có sự 
giông nhau về ý nghĩa, nhưng khác nhau vê câu chữ; các vị đừng đê rơi vào 


một cuộc tranh cãi vì chuyện nhỏ nhặt đó.) 


“Nhờ vậy, những điều nào bị nắm bắt sai nên ghi nhớ trong tâm là điều 
đã bị năm bắt sai. Ghi nhớ trong tâm điều đã bị năm bắt sai là điều bị năm 
bắt sai, điều gì (đúng) là Giáo Pháp và điều gì (đúng) là giới luật thì nên 
được giảng giải ra. 

8. (4) “Giờ, nếu các thầy nghĩ như vây: “Các vị Tỳ kheo này giống nhau 
về cả ý nghĩa và câu chữ—nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là biết-điều hơn 
thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vậy: “Các vị giống nhau về cả ý nghĩa 
và cấu chữ. Các vị nên biết rằng lý do là có sự giống nhau về cả ý nghĩa và 


câu chữ. Đừng đề rơi vào một cuộc tranh cãi. 


“Rồi nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là biết-điều nhất bên phía những 
người nghịch ý thì nên gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vây: “Các vị giống nhau 
về cả ý nghĩa và câu chữ. Các vị nên biết rằng lý do là có sự giống nhau về 


cả ý nghĩa và câu chữ; các vị đừng đề các vị rơi vào một cuộc tranh cãi.` 


“Nhờ vậy, những điều nào bị nắm bắt sai nên ghi nhớ trong tâm là điều 
đã bị năm bắt sai. Ghi nhớ trong tâm điều đã bị năm bắt sai là điều bị năm 
bắt sai, điều gì (đúng) là Giáo Pháp và điều gì (đúng) là Giới Luật thì nên 
được giảng giải ra. 

9. (ID “Trong khi các thầy đang sống tu tập một cách hòa thuận, với sự 
tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi nhau, nhưng có thể có Tỳ kheo phạm giới 


hay phạm luật.”? 


10. Bấy giờ, này các Tỳ kheo, các thầy không nên vội khiển trách người 
đó; thay vì vậy, người đó nên được (chúng ta) xem xét như vây: (1) “Ta sẽ 
không bị rắc rỗi và người đó sẽ không bị tốn thương; vì người đó không bị 
làm nổi giận hay oán ghét, người đó không dính nặng theo kiến-chấp của 





mình và đễ dàng từ bỏ nó, và ta sẽ làm cho người đó thoát khỏi điều bất thiện 


và thiết lập người đó trong điều thiện lành.” Nếu các thầy có ý nghĩ như vậy, 


164 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


này các Tỳ kheo, thì điều đó là thích đáng (phù hợp, đúng đắn) để nói ra. 

11. “Rồi, này các Tỳ kheo, nếu các thầy có ý nghĩ khác như vây: (2) “Ta 
sẽ không bị rắc rối, nhưng người đó sẽ bị tốn thương, vì người đó sẽ bị làm 
nổi giận và oán ghét. Tuy nhiên, người đó không dính nặng theo kiến-chấp 





của mình và người đó dễ dàng từ bỏ nó, và ta vẫn có thê làm cho người đó 
thoát khỏi điều bắt thiện và thiết lập người đó trong điều thiện lành. Người 
đó sẽ bị tôn thương cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn hơn là ta có 
thể làm cho người đó thoát khỏi điều bất thiện và thiết lập người đó trong 
điều thiện lành.” Nếu các thầy có ý nghĩ như vậy, này các Tỳ kheo, thì điều 
đó là thích đáng để nói ra. 

12. “Rồi, này các Tỳ kheo, nếu các thầy có ý nghĩ khác như vây: (3) “Ta 
sẽ bị rc rối, nhưng người đó sẽ không bị tôn thương, vì người đó sẽ không bị 
làm nổi giận và oán ghét, mặc dù người đó bị dính nặng theo các kiến chấp 
này nọ của mình và người đó khó từ bỏ nó; nhưng ta vẫn có thể làm cho 
người đó thoát khỏi điều bất thiện và thiết lập người đó trong điều thiện lành. 
Ta có bị rắc rỗi cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn hơn là ta có thể 
làm cho người đó thoát khỏi điều bất thiện và thiết lập người đó trong điều 
thiện.” Nếu các thầy có ý nghĩ này, này các Tỳ kheo, thì điều đó cũng thích 
đáng để nói ra. 

13. “Rồi, này các Tỳ kheo, nếu các thầy có ý nghĩ khác như vây: (4) “Ta 
sẽ bị rắc rối, và người đó sẽ bị tốn thương; vì người đó sẽ bị làm nổi giận và 
oán ghét; và người đó cũng bị dính nặng theo kiến-chấp của mình và người 
đó khó từ bỏ nó; nhưng ta vẫn có thể làm cho người đó thoát khỏi điều bất 
thiện và thiết lập người đó trong điều thiện lành. Ta có bị rắc rỗi và người đó 


có bị tôn thương cũng chỉ là chuyện nhỏ; nhưng chuyện lớn hơn là ta có thể 





làm cho người đó thoát khỏi điều bất thiện và thiết lập người đó trong điều 
thiện.” Nếu các thầy có ý nghĩ này, này các Tỳ kheo, thì điều đó cũng thích 
đáng để nói ra. 

14. “Rồi, này các Tỳ kheo, nếu các thầy có ý nghĩ khác như vây: (5) “Ta 


sẽ bị rắc rôi, và người đó sẽ bị tôn thương; vì người đó sẽ bị làm nôi giận và 


Chương IX~ Giải Quyết Tranh Chấp * 165 


oán ghét; và người đó cũng bị dính nặng theo kiến-chấp của mình và người 
đó khó từ bỏ nó; và ta không thể làm người đó thoát khỏi điều bắt thiện và 
thiết lập người đó trong điều thiện.” (Trong trường hợp này) các thầy cũng 
không nên giảm bớt sự buông-xả đối với người đó (nghĩa là, hãy hết mực 
buông-xả đối với người như vậy). 

15. II “Trong khi các thầy đang sống tu tập một cách hòa thuận, với sự 
tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi nhau, nhưng có thể phát sinh sự đụng 
chạm về lời nói, sự phiền phức trong tâm ý, sự ngược ngạo về quan-điểm này 


nọ, sự cay đăng, và sự chán nản. 


(1) Lúc đó, nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là biết-điều nhất bên phía 
những người nghịch ý thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vây: “Khi các 
thầy đang sống tu tập một cách hòa thuận, với sự tôn trọng lẫn nhau, không 
tranh cãi nhau, nhưng có thể sẽ phát sinh sự đụng chạm về lời nói, sự phiền 
phức trong tâm ý, sự ngược ngạo về quan-điểm này nọ, sự cay đắng, và sự 
chán nản. Nếu Sư Thầy (như Đức Phật, sư phụ) biết, liệu Sư Thầy có cắm 
điều đó không??? Nếu trả lời cho đúng, vị Tỳ kheo đó sẽ trả lời rằng: “Nếu 
Sư Thây biết được, Sư Thầy sẽ cấm điều đó.) 

“Nhưng, này đạo hữu, nếu không dẹp bỏ được điều đó, một người tu có 
thê chứng ngộ tới Niết-bàn hay không? Nếu trả lời cho đúng, vị Tỳ kheo đó 
sẽ trả lời rằng: “Này đạo hữu, nếu không đẹp bỏ được điều đó, người tu 
không thê chứng ngộ tới Niết-bàn.7! 


“(2) Lúc đó, nếu các thầy nghĩ Tỳ kheo nào là biết-điều nhất trong nhóm 
những người nghịch ý thì đến gặp vị Tỳ kheo đó và nói như vây: “Khử các 
thây đã sống tu tập một cách hòa thuận, với sự tôn trọng lẫn nhau, không 
tranh cãi nhau, nhưng đã phát sinh sự đụng chạm về lời nói, sự phiên phức 
trong tâm ý, sự ngược ngạo về quan-điểm này nọ, sự cay đăng, và sự chán 
nản. Nếu Sư Thầy (như Đức Phật, sư phụ) biết, liệu Sư Thấy có cấm điêu đó 
không? Nếu trả lời cho đúng, vị Tỳ kheo đó sẽ trả lời rằng: “Nếu Sư Thầy 


biết được, Sư Tháy sẽ cảm điêu đó.) 


“*Nhưng, này đạo hữu, nếu không đẹp bỏ được điều đó, một người tu có 


166 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


thê chứng ngộ tới Niết-bàn hay không?” Nếu trả lời cho đúng, vị Tỳ kheo đó 
sẽ trả lời rằng: “Này đạo hữu, nếu không đẹp bỏ được điều đó, người tu 
không thê chứng ngộ tới Niết-bàn. 


16. (3) “Nếu những người khác hỏi vị Tỳ kheo đó như vây: “Có phải do 
chính thầy (là người) đã làm cho những Tỳ kheo đó thoát khỏi điều bất thiện 
và thiết lập họ trong điều thiện lành, hay không?? Nếu trả lời cho đúng, vị Tỳ 
kheo đó sẽ trả lời rằng: “Này đạo hữu, tôi đã đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn đã dạy tôi Giáo Pháp. Sau khi nghe được Giáo Pháp, tôi đã nói lại cho 
các Tỳ kheo. Các Tỳ kheo đã nghe được Giáo Pháp, và tự họ đã thoát ra khỏi 
điều bất thiện và thiết lập họ trong sự thiện lành.” Khi trả lời như vậy, vị Tỳ 
kheo đó không đề cao mình hay chê bai người khác; thầy đó trả lời đúng theo 
Giáo Pháp theo một cách không tạo cơ sở gì để (người khác) có thể dẫn ra 
(chỉ ra) để chỉ trích câu trả lời của thầy ấy.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hải lòng và vui mừng với 
những lời dạy của đức Thế Tôn. 


(rích MN 103) 


3. Giải Quyết Những Tranh Chấp trong Tăng Đoàn 
4. Rồi thầy Änanda và sa-di Cunda đã đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi 
kính lễ, họ ngồi xuống một bên, và thầy Änanda đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sa-di Cunda này nói như vầy: “Thưa thầy, Ni-kiền-tử 


t7? Sau khi ông ấy chết, những Ni-kiền-tử đã chia rễ, 


Nãtaputta vừa mới chế 
chia thành hai phe, không còn gì là nơi nương tựa ... Thưa Thế Tôn, con 
thiết nghĩ: 'Mong sao không có tranh chấp khởi sinh trong Tăng Đoàn sau 
khi đức Thế Tôn đi xa. Bởi vì sự tranh chấp như vậy sẽ là sự nguy hại và bất 
hạnh cho nhiều người, là sự mất mát, sự nguy hại, và khổ đau cho những 
thiên thần và loài người.” 

5. “Này Änanda, thầy nghĩ sao? Những điều này ta đã chỉ dạy cho các 
thầy sau khi đã tự mình trực-tiếp biết chúng—đó là: bốn nền tảng chánh- 


Chương IX~ Giải Quyết Tranh Chấp * 167 


niệm (tứ niệm xứ), bốn loại sự chuyên-cần tu đúng đắn (tứ chánh cần), bốn 
cơ-sở (tạo nên) năng-lực tâm linh (thần thông) (tứ thần túc), năm căn (ngũ 
căn), năm năng-lực (ngũ lực), bảy chi giác-ngộ (thất giác chỉ), Con đường 
Tám phần Thánh thiện (bát thánh đạo)—trong những (pháp tu) này, các thầy 
nên tu tập một cách hòa hợp, với sự tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi 
nhau—này Änanda, thầy có thấy ngay cả có hai Tỳ kheo cũng có thể nói 
những điều khăng định khác nhau về những (giáo pháp) đó, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn, con không thấy ngay cả có hai Tỳ kheo cũng 
nói ra những điều khăng định khác nhau về những (giáo pháp) đó. Nhưng, 
thưa Thế Tôn, có những người sống cung kính đối với đức Thế Tôn, sau khi 
đức Thế Tôn mất đi, họ gây ra sự tranh chấp trong Tăng Đoàn về cách sống 


).”3 Sự tranh chấp như vậy sẽ 


và về giới bổn Pãtimokkha (Giới Luật Tỳ Kheo 
là sự nguy hại và bất hạnh cho nhiều người, là sự mất mát, sự nguy hại, và 


khổ đau cho những thiên thần và loài người. 


“Này Änanda, sự tranh chấp về cách sống hay về giới bổn Pãtimokkha 
còn là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng sẽ có sự tranh chấp khởi sinh trong Tăng 
Đoàn về đạo hay cách-tu,"* sự tranh chấp đó mới là sự nguy hại và bất hạnh 
cho nhiều người, là sự mất mát, sự nguy hại, và sự khổ đau cho những thiên 
thần và loài người. 

6. (A) “Này Änanda, có sáu gốc rễ tạo những tranh chấp. Sáu đó là gì? 
Này Ananda, một Tỳ kheo là () hay sân-giận và hung-hăng. Một Tỳ kheo 
như vậy sống không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo 
Pháp và Tăng Đoàn, và người đó không hoàn thành sự tu-tập ... [/ốp đục 
giống đoạn kinh VIH,§ ở chương ké trên]... là (i) kinh-thường và xắc-xược 
... (1) phen-ty và keo-kiệt ... (w) lừa-dối và gian-lận ... (y) có những ý-định 
xấu và cách-nhìn sai lạc (tà kiến)... (yỉ) cô-chấp theo những cách-nhìn sai 
lạc của mình, bám chặt vào chúng một cách ngoan cố, khó mà từ bỏ chúng. 
Một Tỳ kheo như vậy sống không có sự tôn trọng và kính trọng đối với Vị 
Thầy, Giáo Pháp và Tăng Đoàn, và người đó là người không hoàn thành sự 
tu-tập, thì tạo ra tranh chấp trong Tăng Đoàn, dẫn tới sự nguy hại và bất hạnh 


168 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


cho số đông, dẫn tới sự mất mát, sự nguy-hại và sự khô đau cho những thiên 
thần và loài người. Giờ nếu các thầy nhìn thấy bất kỳ gốc rễ nào, bên trong 
mình hoặc ở bên ngoài, gây ra tranh chấp, thì các thầy phải chuyên-cần tu để 
trừ bỏ cái gốc rễ xấu gây ra tranh chấp đó. Và nếu các thầy không nhìn thấy 
gốc rễ nảo, bên trong mình hay ở bên ngoài, gây ra tranh chấp, thì các thầy 
cũng phải tu tập theo cách để cho gốc rễ tranh chấp không phát sinh lại trong 
tương lai. (a) Như vậy là có sự trừ bỏ gốc rễ xấu gây ra tranh chấp; (b) như 
vậy là có sự không phát sinh lại gốc rễ xấu gây tranh chấp trong tương lai. 


Đây là sáu gốc rễ gây ra tranh chấp.”Š 


14. (¡) “Và theo cách nào là sự loại bỏ một vắn-đề về giới luật (vụ xét 
xử) bằng sự hiện-diện của các bên?”° Ở đây, khi các Tỳ kheo đang tranh cãi: 
“Điều đó là Giáo Pháp hoặc “Điều đó không phải Giáo Pháp? hoặc “Điều đó 
là Giới Luật" hoặc “Điều đó không phải Giới Luật”. Những Tỳ kheo nên họp 
mặt cùng nhau trong sự hòa hợp. Rồi, sau khi đã họp mặt, những nguyên lý 
hướng dẫn của Giáo Pháp cần phải được rút ra.” Một khi những nguyên lý 
hướng dẫn của Giáo Pháp đã được rút ra, thì vấn-đề về giới luật đó nên được 
giải quyết theo cách đúng theo những nguyên lý đó. Như vậy là sự loại bỏ 
một vắn-đề về giới luật bằng sự hiện-diện của các bên. Và như vậy ở đây sẽ 


có sự giải-quyêt những vân-đê vê giới luật băng sự hiện-diện của các bên. 


15. () “Và theo cách nào là sự loại bỏ một vấn đề về giới luật (vụ xét 
xử) bằng ý-kiến của đa số? Nếu những Tỳ kheo đó không thể giải quyết vẫn- 
đề về giới luật đó ở nơi tăng trú (chùa, tu viện, tịnh xá) của họ, thì họ nên đi 
đến một nơi tăng trú khác có số lượng Tỳ kheo nhiều hơn. Ở đó họ nên họp 
mặt cùng nhau trong sự hòa hợp. Rồi, sau khi đã họp mặt, những nguyên lý 
hướng dẫn của Giáo Pháp cần phải được rút ra. Một khi những nguyên lý 
hướng dẫn của Giáo Pháp đã được rút ra, thì vấn-đề về giới luật đó nên được 
giải quyết theo cách đúng theo những nguyên lý đó. Như vậy là có ý kiến của 
đa số. Và như vậy ở đây sẽ có sự giải-quyết những vắn-đề về giới luật bằng 


ý-kiên của đa sô. 


20. (vii) “Và theo cách nào là có “sự bao phủ bằng cỏ'#'% Ö đây, khi 


Chương IX~ Giải Quyết Tranh Chấp * 169 


những Tỳ kheo đã nhảy vào tranh cãi và cự cãi và lún sâu vào những sự tranh 
chấp, họ có thê đã nói và làm những điều không phù hợp đối với tư cách của 
một tu sĩ (sa-môn). Những Tỳ kheo đó nên họp mặt cùng nhau trong sự hòa 
hợp. (a) Sau khi họ đã họp mặt cùng nhau, một Tỳ kheo có trí trong số (đại 
diện) những Tỳ kheo thuộc một bên (tranh chấp) nên đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi, và sau khi chỉnh xếp phần y áo trên một vai, vị đó chấp hai bàn tay đưa 
lên, và thỉnh cầu một sự biểu quyết chấp thuận của Tăng Đoàn, như vầy: 
“Xin quý Tăng Đoàn hãy nghe tôi. Sau khi chúng tôi đã nhảy vào tranh cãi và 
cự cãi và lún sâu vào những sự tranh chấp, chúng tôi đã nói và làm những 
điều không phù hợp đối với tư cách của một tu sĩ (sa-môn). Nếu được chấp 
thuận bởi Tăng Đoàn, thì vì sự tốt lành của các vị này và vÌ sự tốt lành cho 
bản thân thôi, ngay giữa Tăng Đoàn, bằng phương pháp “bao phủ bằng cỏ”, 
tôi xin thú nhận mọi tội lỗi của các vị này và của bản thân tôi, ngoại trừ 
những tội cần phải bị sự chỉ trích nghiêm trọng và những tội dính líu với 
những người tại gia.””? 


“Rồi sau đó, (b) một Tỳ kheo có trí trong số (đại điện) những Tỳ kheo 
thuộc bên kia cũng nên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi chỉnh xếp phần y 
áo trên một val, vị đó chấp hai bàn tay đưa lên, và thỉnh cầu một sự biểu 
quyết chấp thuận của Tăng Đoàn, như vây: “Xin quý Tăng Đoàn hãy nghe 
tôi. Sau khi chúng tôi đã nhảy vào tranh cãi và cự cãi và lún sâu vào những 
sự tranh chấp, chúng tôi đã nói và làm những điều không phủ hợp đối với tư 
cách của một tu sĩ (sa-môn). Nếu được chấp thuận bởi Tăng Đoàn, thì vì sự 
tốt lành của các vị này và vì sự tốt lành cho bản thân thôi, ngay giữa Tăng 
Đoàn, bằng phương pháp “bao phủ bằng cỏ”, tôi xin thú nhận mọi tội lỗi của 
các vị này và của bản thân tôi, ngoại trừ những tội cần phải bị chỉ trích 
nghiêm trọng và những tội dính líu với những người tại gia.` Như vậy là có 
“sự bao phủ bằng cỏ”. Và như vậy ở đây sẽ có sự giải-quyết những vắn-đề về 
giới luật bằng “sự bao phủ bằng cỏ'. 


(lược trích MN 104) 


170 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


4. Những Tranh Chấp về Giới Luật 
(1) Cần Phải Tự Suy Xét Về Mình (phản quan tự kỷ) 

“Này các Tỳ kheo, đối với một “vấn đề thuộc về giới luật” nào đó,®° nếu 
một Tỳ kheo phạm lỗi và một Tỳ kheo khiến trách vị ấy cả hai đều không tự 
suy xét bản thân mình một cách thấu đáo, thì có thê coi rằng “vấn đề thuộc về 
giới luật” này sẽ dẫn tới mâu thuẫn và thù ghét trong một thời gian lâu, và 
các Tỳ kheo đó sẽ không thấy thoải mái. Nhưng nếu Tỳ kheo phạm lỗi và Tỳ 
kheo khiến trách vị ấy cả hai đều biết suy xét bản thân mình một cách thấu 
đáo, thì có thể coi răng “vấn đề thuộc về giới luật” đó sẽ không dẫn tới mâu 
thuẫn và thù ghét trong một thời gian lâu, và các Tỳ kheo đó sẽ thấy thoải 
mái. 

(1) “Và làm cách nào vị Tỳ kheo đã phạm lỗi biết suy xét bản thân mình 
một cách thấu đáo? Ở đây, vị Tỳ kheo phạm lỗi biết suy xét như vây: “Tôi (1) 
đã làm một điều sai trái bất thiện bằng hành-động [thân].?! Tỳ kheo kia đã 
nhìn thấy tôi làm vậy. Nếu tôi không làm điều sai trái bất thiện đó thì thầy đó 
đã không nhìn thấy tôi làm vậy. Nhưng vì tôi đã làm điều sai trái bất thiện 
đó, nên thầy đó đã nhìn thấy tôi làm vậy. Khi thầy đó nhìn thấy tôi làm điều 
sai trái bất thiện đó, thầy đó thấy khó chịu (bất đồng). Do khó chịu, thầy đó 
đã thể hiện sự khó chịu đó với tôi. Do thầy đó thê hiện sự khó chịu đó với tôi, 
nên (1) tôi thấy khó chịu. Do khó chịu, tôi đã (11) thông báo cho những 
người khác. Do vậy trong trường hợp này, tôi đã là người gây ra sự phạm tội, 
giống như một người lữ hành phạm tội trốn thuế nhập cảnh hàng hóa của 
mình vậy.'#? Theo cách như vậy là Tỳ kheo phạm lỗi biết suy xét thâu đáo về 
bản thân mình. 


(2) “Và làm cách nào vị Tỳ kheo khiến trách biết suy xét bản thân mình 
một cách thấu đáo? Ở đây, vị Tỳ kheo khiến trách suy xét như vầy: “Tỳ kheo 
này đã làm một điều sai trái bất thiện. Tôi đã nhìn thấy thầy ấy làm vậy. Nếu 
vị Tỳ kheo này không làm điều sai trái bất thiện đó, thì tôi đã không nhìn 
thấy thầy ấy làm vậy. Khi tôi nhìn thấy thầy ấy làm điều sai trái bất thiện đó, 
tôi (1) thấy khó chịu. Do khó chịu, tôi (ii) đã thể hiện sự khó chịu đối với vị 


Chương IX— Giải Quyết Tranh Chấp * 171 


ấy.°3 Do tôi thê hiện sự khó chịu đối với thầy ấy, nên thầy ấy thấy khó chịu. 
Do khó chịu, thầy ấy đã thông báo cho những người khác. Như vậy trong 
trường hợp này tôi là người gây ra sự phạm tội, giống như một người lữ hành 
phạm tội trốn thuế nhập cảnh hàng hóa của mình.” Theo cách như vậy là Tỳ 
kheo khiến trách biết suy xét thấu đáo về bản thân mình. 

(3) “Này các Tỳ kheo, đối với một “vấn đề thuộc về giới luật” nào đó, 
một Tỳ kheo phạm lỗi và một Tỳ kheo khiến trách vị ấy, (¡) nêu cả hai đều 
không tự suy xét bản thân mình một cách thấu đáo, thì có thể coi răng “vấn 
đề thuộc về giới luật” này sẽ dẫn tới mâu thuẫn và thù ghét trong một thời 
gian lâu, và các Tỳ kheo đó sẽ không thấy thoải mái. Nhưng, một Tỳ kheo 
phạm lỗi và Tỳ kheo khiển trách vị ấy, (ii) nếu cả hai đều biết suy xét bản 
thân mình một cách thấu đáo, thì có thể coi rằng “vấn đề thuộc về giới luật” 
đó sẽ không dẫn tới mâu thuẫn và thù ghét trong một thời gian lâu, và các Tỳ 
kheo đó sẽ thấy thoải mái.” 


(AN 2:15) 


(2) Tránh Né Sự Gay Gắt 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi nào, đối với một “vấn đề thuộc về giới luật”, 
có sự lời qua tiếng lại giữa hai bên, mà sự xóc nhau về các quan-điểm này 
nọ, và sự bực tức, sự cay đắng, và sự giận đữ nếu không được giải quyết ở 
bên trong,3 thì trước sau gì “vấn đề thuộc về giới luật đó cũng dẫn tới sự 
gay gắt và sự thù oán trong một thời gian lâu, và các Tỳ kheo sẽ không sống 


an ôn. 


(2) “Này các Tỳ kheo, về một “vấn đề thuộc về giới luật nào đó, khi hai 
bên nói qua nói lại, mà xóc nhau về các quan-điểm này nọ, và sự bực tức, sự 
cay đắng và sự giận dữ nếu được giải quyết với nhau ở bên trong, thì “vấn đề 
thuộc về giới luật” đó sẽ không dẫn tới sự gay gắt và sự thù oán trong một 


thời gian lâu, và các Tỳ kheo sẽ sông an ôn.” 


(AN 2:63) 


172 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


5. Tu Sửa Lẫn Nhau 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự ở-chung (sống chung, trú 
chung chỗ, tu chung chùa ...) với người xấu và sự ở-chung với người tốt. 


Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(1) “Và theo cách nào là có sự ở-chung với người xâu và theo cách nào 


là người xâu sông-chung với nhau? 


“Ở đây, ý nghĩ này xảy đến với một Tỳ kheo trưởng lão: “Mội írưởng 
lão—hay một Tỳ kheo hàng trung niên, hay hàng thiếu niên— thì không nên 
chỉnh sửa ta. Ta (cũng) không nên chỉnh sửa một trưởng lão, hay một Tỳ 
kheo hàng trung niên, hay hàng thiếu niên. (a) Nếu một trưởng lão chỉnh sửa 
ta, có thể ông ta làm không có sự bi-mân, không vì sự bi-mẫn. Thì ta sẽ nói 
“Không!” với ông ta và sẽ gây sự với ông ta.Š5 và ngay cả ta có nhìn thấy tội 
lỗi của mình] thì ta cũng không thèm sửa chữa gì nó cả. (b) Nếu một Tỳ kheo 
hàng trung niên chỉnh sửa ta... (c) Nếu một Tỳ kheo hàng thiếu niên chỉnh 
sửa ta, có lẽ anh ta làm không có sự bi-mẫn, không vì sự bi-mẫn. Ta sẽ nói 
“Không!” với anh ta và sẽ gây sự với anh ta, và ngay cả ta có nhìn thấy lội 


lỗi của mình] thì ta cũng không chỉnh sửa gì nó cả. 


“Rồi, ý nghĩ này cũng xảy đến với một Tỳ kheo hàng trung niên ... cũng 
xảy đến với một Tỳ kheo hàng thiếu niên: “Mộ¿ rưởng lão—hay một Tỳ kheo 
hàng trung niên, hay hàng thiếu niên— thì không nên chỉnh sửa ta. Ta (cũng) 
không nên chỉnh sửa một trưởng lão ... một Tỳ kheo hàng trung niên ... một 
Tỳ kheo hàng thiếu niên ... và ngay cả nhìn thấy [tội lỗi của mình] thì ta 


cũng không chỉnh sửa gì nó cả.. 


“Theo cách như vậy là có sự ởỏ-chung với người xâu, và đó là cách 


những người xâu sông-chung với nhau. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự ở-chung với người tôt, và 


Chương IX— Giải Quyết Tranh Chấp * 113 


theo cách nào những người tốt sông-chung với nhau? 


“Ở đây, ý nghĩ này đã xảy đến với một Tỳ kheo trưởng lão: “Mội írưởng 
lão—và một Tỳ kheo hàng trung niên, hay hàng thiểu niên đêu nên chỉnh 
sửa ta. Ta (cũng) nên chỉnh sửa một trưởng lão, một Tỳ kheo hàng trung 
niên, hay hàng thiểu niên. (a) Nếu một trưởng lão chỉnh sửa ta, có lẽ thầy ấy 
làm với sự bi-mân, không phải không có sự bi-mẫn. Ta sẽ nói với thầy ấy 
rằng “Thật tốt lành", và sẽ không gây sự với thầy ấy, và khi nhìn thấy lội 
lỗi của mình] thì ta sẽ lo tu sửa nó. (b) Nếu một Tỳ kheo hàng trung niên 
chỉnh sửa ta ... (c) Nếu một Tỳ kheo hàng thiếu niên chỉnh sửa ta, có lẽ thầy 
ấy làm vì sự bi-mân, không phải không có sự bi-mẫn. Ta sẽ nói với thầy ấy 
rằng “Thật tốt lành!", và sẽ không gây sự với thây ấy, và khi nhìn thấy lội 


lôi của mình] thì ta sẽ lo fw Sửa HÓ.` 


“Rồi, ý nghĩ này cũng xảy đến với một Tỳ kheo hàng trung niên ... cũng 
xảy đến với một Tỳ kheo hàng thiếu niên: “Mộ trưởng lão—và một Tỳ kheo 
hàng trung niên, hay hàng thiếu niên—đêu nên chỉnh sửa ta. Ta (cũng) nên 
chính sửa một trưởng lão ... một Tỳ kheo hàng trung niên, hay hàng thiếu 


niên ... và khi nhìn thấy [tội lỗi của mình] thì ta sẽ lo tu sửa nó.` 


'“Theo cách như vậy là có ở-chung với những người tôt, và đó là cách 


những người tôt sông-chung với nhau.” 


(AN 2:62) 


6. Chấp Nhận Người Khác Chỉnh Sửa Cho Mình 
[Ngài Đại Mục-kiền-liên (M4ahãmoggallãna) đang nói với các Tỳ kheo:] 


2. () “Này các đạo hữu, cho dù một Tỳ kheo có yêu cầu như vầy: “Mong 
Thầy hãy khuyên-bảo (chỉ giáo, giáo giới, chỉ thị, khiến trách) tôi, tôi cần 
được khuyên-bảo bởi các quý thầy!” mà nếu người đó là khó được khuyên- 
bảo và người đó có những phẩm-chất làm cho mình khó được khuyên-bảo, 
nếu người đó không kiên nhẫn (không nhẫn nhục) và không nhận lấy sự chỉ 


dạy (chỉ dẫn, chỉ thị) một cách đúng đắn, thì những đồng đạo trong đời sống 


174 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


tâm linh (đời sống tu hành, phạm hạnh) của người đó sẽ nghĩ rằng người đó 
không nên được khuyên-bảo hay nên được chỉ-dạy, họ nghĩ người đó là một 
người không nên được tin tưởng. 


3. “Những phẩm-chất nào làm cho người đó khó được khuyên-bảo? 


() Ở một Tỳ kheo có những mong-muốn xấu ác và bị chi phối bởi 
những mong-muốn xấu ác;®3 đây là một phẩm chất làm cho người đó khó 


được khuyên bảo. 


(2) Lại nữa, một Tỳ kheo tự khen-mình và chê-bai người khác; đây là 
một phẩm chất làm cho người đó khó được khuyên bảo. 


@) Lại nữa, một Tỳ kheo là tức-giận và bị chi phối bởi sự tức-giận; đây 
là một phẩm chất ... 

(4 Lại nữa, một Tỳ kheo là tức-giận và thù-hận vì sự tức-giận ... 

@) Lại nữa, một Tỳ kheo là tức-giận và ngang-ngạnh vì sự tức-giận ... 


) Lại nữa, một Tỳ kheo là tức-giận và thốt ra những lời dựa trên sự tức- 


giận... 


() Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó phản kháng người 
khiển-trách ... 


() Lại nữa, một Tỳ kheo, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó phỉ 
báng (nhục mạ) người khiển-trách ... 


(0) Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiến-trách và người đó khiến trách lại 


người khiên-trách ... 


(I0 Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó tránh né quanh co, 


nói lái qua chuyện khác, và thê hiện sự tức-giận, thù-ghét, và cay-cú ... 


(II) Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển trách, và người đó không chịu giải 
trình hành v1 của mình ... 


(12 Lại nữa, một Tỳ kheo là khinh-thường và xắc-xược ... 


(13) Lại nữa, một Tỳ kheo là ghen-ty và hám-lợi ... 


Chương IX— Giải Quyết Tranh Chấp * 115 


(149 Lại nữa, một Tỳ kheo là lừa-dối và xảo-trá ... 
(5) Lại nữa, một Tỳ kheo là ngang-ngạnh và kiêu-ngạo ... 


(69 _ Lại nữa, một Tỳ kheo cố chấp những quan-điểm của mình, là người 
khăng khăng nắm giữ chúng, và khó từ bỏ chúng; đây là một phẩm chất làm 
cho người đó khó được khuyên-bảo.®? 


“Này các bạn, đây được gọi là những phẩm chất làm người đó khó được 
khuyên-bảo. 


4. (ID “Này các đạo hữu, dù một Tỳ kheo không yêu cầu như vầy: 
“Mong Thầy hãy khuyên-bảo tôi, tôi cần được khuyên-bảo bởi các quý thầy!? 
mà nếu người đó là đễ được khuyên-bảo và người đó có những phẩm-chất 
làm cho mình dễ được khuyên-bảo, nếu người đó là kiên nhẫn (nhẫn nhục) 
và nhận lấy sự chỉ dạy (chỉ dẫn, chỉ thị) một cách đúng đắn, thì những đồng 
đạo trong đời sống tâm linh của người đó sẽ nghĩ rằng người đó nên được 
khuyên-bảo hay nên được chỉ-dạy, họ nghĩ người đó là một người nên được 
tin tưởng. 

5. “Những phẩm-chất nào làm cho người đó dễ được khuyên-bảo? 


() Ở một Tỳ kheo không có những mong-muốn xấu ác và không bị chỉ 
phối bởi những mong-muốn xấu ác; đây là một phẩm chất làm cho người đó 
dễ được khuyên bảo. 


(2) Lại nữa, một Tỳ kheo không tự khen-mình và chê-bai người khác; 
đây là một phẩm chất làm cho người đó dễ được khuyên bảo. 

@) Lại nữa, một Tỳ kheo không tức-giận và không bị chi phối bởi sự 
tức-giận; đây là một phẩm chất ... 

(4 Lại nữa, một Tỳ kheo không tức-giận và không thù-hận vì sự tức- 
giận... 

@) Lại nữa, một Tỳ kheo không tức-giận và không ngang-ngạnh vì sự 
tức-giận ... 


176 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


() Lại nữa, một Tỳ kheo là tức-giận và thốt ra những lời dựa trên sự tức- 
giận... 

(7) Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó không phản kháng 
người khiển-trách ... 

(8) Lại nữa, một Tỳ kheo, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó không 
phi báng người khiến-trách ... 

() Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiến-trách và người đó không khiến trách 
lại người khiển-trách ... 


(I0) Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó không tránh né 
quanh co, nói lái qua chuyện khác, và không thể hiện sự tức-giận, thù-ghét, 


Và cay-cú ... 


(1) Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiên trách, và người đó giải trình hành vi 


của mình ... 

(12) Lại nữa, một Tỳ kheo không khinh-thường và xắc-xược... 

(13) Lại nữa, một Tỳ kheo không ghen-ty và hám-lợi ... 

(149 Lại nữa, một Tỳ kheo không lừa-dối và xảo-trá.... 

(I5 Lại nữa, một Tỳ kheo không ngang-ngạnh và kiêu-ngạo ... 

(I6 Lại nữa, một Tỳ kheo không cố chấp những quan-điểm của mình, là 
người không khăng khăng năm giữ chúng, và dễ dàng từ bỏ chúng: đây là 
một phẩm chất làm cho người đó dễ được khuyên-bảo. 

“Này các bạn, đây được gọi là những phẩm chất làm người đó dễ được 
khuyên-bảo. 

6. (HI) “Bây giờ, này các đạo hữu, một Tỳ kheo phải suy luận về mình 
theo cách sau đây:?? 

(1) 'Một người “có những mong muốn xấu ác và bị chi phối bởi những 
mong-muốn xấu ác” là khó ưa và khó chịu đối với ta. Nếu ta “có những 


mong-muôn xâu ác và bị chi phôi bởi những mong-muôn xâu ác” thì ta sẽ là 


Chương IX~ Giải Quyết Tranh Chấp * 171 


khó ưa và khó chịu đối với những người khác.” Một Tỳ kheo biết được điều 
này thì nên phát tâm mình như vây: “Ta sẽ không có những mong-muốn xấu 
ác và bị chỉ phối bởi những mong-muốn xấu ác.” 

(2-16) “Một người “tự khen-mình và chê-bai người khác”... ... “Một 
người “cô chấp những quan-điểm của mình, là người khăng khăng nắm giữ 
chúng, và khó từ bỏ chúng” là khó ưa và khó chịu đối với ta. Nếu ta “có chấp 
những quan-điểm của mình, là người khăng khăng nắm giữ chúng, và khó từ 
bỏ chúng' thì ta sẽ là khó ưa và khó chịu đối với những người khác.” Một Tỳ 
kheo biết được điều này thì nên phát tâm mình như vây: “Ta sẽ không cố 
chấp những quan-điểm của mình, không khăng khăng nắm giữ chúng, và ta 
dễ dàng từ bỏ chúng.” 

7. “Bây giờ, này các đạo hữu, một Tỳ kheo nên xem xét về mình về 
mình như vầy: 

(1) “Liệu ta “có những mong-muốn xấu ác” và ta “bị chỉ phối bởi những 
mong-muốn xấu ác hay không?? Nếu, khi xem xét về mình người đó biết: 
“Ta có những mong-muốn xấu ác và ta bị chi phối bởi những mong-muốn 
xâu ác, thì người đó phải cố-gắng để dẹp bỏ những trạng thái bất thiện xấu 
ác đó. Nhưng nếu, khi xem xét về mình người đó biết: “Ta không có những 
mong-muốn xấu ác và ta không bị chi phối bởi những mong-muốn xấu ác”, 
thì người đó có thể an trú hạnh phúc và vui lòng, tu tập ngày đêm trong 
những trạng thái thiện lành. 


(2-16) Lại nữa, một Tỳ kheo nên xem xét về mình như vầy: “Liệu ta có 
“tự khen-mình và chê-bai người khác'?........ “Liệu ta có “cỗ chấp những 
quan-điểm của mình, là người khăng khăng nắm giữ chúng, và khó từ bỏ 
chúng? hay không?” Nếu, khi xem xét về mình người đó biết: “Ta có “cô chấp 
những quan-điểm của mình, là người khăng khăng nắm giữ chúng, và khó từ 
bỏ chúng”, thì người đó phải cố-gắng để dẹp bỏ những trạng thái bất thiện 
xấu ác đó. Nhưng nếu, khi xem xét về mình người đó biết: “Ta không “cố 
chấp những quan-điểm của mình, không khăng khăng nắm giữ chúng, và ta 


dễ dàng từ bỏ chúng”, thì người đó an trú hạnh phúc và vui lòng, tu tập ngày 


178 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


đêm trong những trạng thái thiện lành. 


8. “Này các đạo hữu, khi một Tỳ kheo xem xét về mình như vậy, nếu 
người đó nhìn thấy những trạng thái bất thiện xấu ác này chưa được trừ bỏ 
hết bên trong mình, thì người đó nên cố-gắng trừ bỏ hết tất cả chúng. Nhưng, 
khi xem xét về mình như vậy, nếu người đó nhìn thấy tất cả chúng đã được 
trừ bỏ bên trong mình, thì người đó sống hạnh phúc và vui lòng, tu tập ngày 


đêm trong những trạng thái thiện lành.”! 


- “Giống như khi một phụ nữ [hay đàn ông] còn trẻ, thích những đồ 
trang sức, khi nhìn khuôn mặt mình trong gương sáng hay trong chậu nước 
trong, nhìn thấy một vết nhơ hay một khuyết điểm trên mặt, thì người đó cố- 
gắng loại bỏ nó; nhưng nếu người đó nhìn thấy không có vết nhơ hay khuyết 
điểm nảo trên mặt, thì người đó hạnh phúc và vui lòng như vầy: “Thật lợi lạc 
cho ta có khuôn mặt sạch sẽ". Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo xem xét 
về mình như vậy ... thì người đó sống hạnh phúc và vui lòng, tu tập ngày 


đêm trong những trạng thái thiện lành.”.” 


(MN 15) 


7. Giải Quyết Tranh Chấp của Người Tại Gia với Tăng Đoàn 
(1) ỨÚp Bình Bát 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử tại gia có tám phâm-chất, thì Tăng 
Đoàn, nếu muốn, có thê lật úp bình bát đối với người đó.”? Tám đó là gì? (1) 
Người đó cố cản trở một Tỳ kheo có được lợi lộc (đồ cúng dường); (2) người 
đó cố gây sự nguy hại cho các Tỳ kheo; (3) người đó cố cản trở các Tỳ kheo 
ở [một nơi trú ở nào đó, ví dụ gần chỗ người đó]; (4) người đó sỉ nhục và 
mắng chửi các Tỳ kheo; (5) người đó chia rẽ các Tỳ kheo; (6) người đó nói 
lời chê bai Phật; (7) người đó nói lời chê bai Giáo Pháp; (8) người đó nói lời 
chê bai Tăng Đoàn. Khi một người tại gia có tám phẩm-chất này, thì Tăng 
Đoàn, nếu muốn, có thể lật úp bình bát đối với người đó. 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử tại gia có được tám phẩm-chất, thì 


Chương IX~ Giải Quyết Tranh Chấp * 179 


Tăng Đoàn, nếu muốn, có thể để ngửa bình bát đối với người đó. Tám đó là 
øì? (I) Người đó không cản trở một Tỳ kheo có được lợi lộc (đồ cúng 
dường); (2) người đó không gây sự nguy hại cho các Tỳ kheo; (3) người đó 
không cản trở các Tỳ kheo ở [một nơi trú ở nào đó, ví dụ gần chỗ người đó]; 
(4) người đó không sỉ nhục và mắng chửi các Tỳ kheo; (5) người đó không 
chia rẽ các Tỳ kheo; (6) người đó nói lời đề cao Phật; (7) người đó nói lời đề 
cao Giáo Pháp; (8) người đó nói lời đề cao Tăng Đoàn. Khi một người tại gia 
có được tám phẩm-chất này, thì Tăng Đoàn, nếu muốn, có thê để ngửa bình 
bát đối với người đó.” 


(AN §:87) 


(2) Thiếu Niằm-tin 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có tám phẩm-chất, thì những đệ tử 
tại gia, nếu họ muốn, có thể tuyên bố thiếu niềm-tin vào thầy đó.” Tám đó là 
øì? (1) Thầy đó cố cản trở những người tại gia có được lợi ích; (2) thầy đó 
gây sự nguy hại cho những người tại gia; (3) thầy đó xúc phạm và chê chửi 
những người tại gia; (4) thầy đó gây chia rẽ những người tại gia; (5) thầy đó 
nói lời chê bai Phật; (6) thầy đó nói lời chê bai Giáo Pháp; (7) thầy đó nói lời 
chê bai Tăng Đoàn; (8) họ nhìn thấy thầy đó ở chỗ nơi không đúng đắn 
[không hợp pháp đối với một tăng sĩ]. Khi một Tỳ kheo có tám phẩm-chất 
đó, thì những người đệ tử tại gia, nếu họ muốn, có thể tuyên bố thiếu niềm- 


tin vào thầy đó. 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có được tám phẩm-chất, thì những 
người đệ tử tại gia, nếu họ muốn, có thể tuyên bố niềm-tin vào thầy đó. Tám 
đó là gì? (1) Thầy đó không cản trở những người tại gia có được lợi ích; (2) 
thầy đó không gây sự nguy hại cho những người tại gia; (3) thầy đó không 
xúc phạm và chê chửi những người tại gia; (4) thầy đó không gây chia rẽ 
giữa những người tại gia; (5) thầy đó nói lời đề cao Phật; (6) thầy đó nói lời 
đề cao Giáo Pháp; (7) thầy đó nói lời đề cao Tăng Đoàn; (8) họ nhìn thấy 
thầy đó ở chỗ nơi đúng đắn [phù hợp với một tăng sĩ]. Khi một Tỳ kheo có 


180 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


được tám phâm-chất đó, thì những người đệ tử tại gia, nếu họ muốn, có thể 


tuyên bố niềm-tin vào thầy đó.. 


(AN 8:88) 


(3) Hòa Giải 

“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có tám phâm-chất, thì Tăng Đoàn, 
nếu muốn, có thể chỉ định thực hiện sự hòa-giải về thầy đó [về tội làm sai đối 
với người tại gia]."Š Tám đó là gì? (1) Thầy đó cố cản trở những người tại gia 
có được lợi ích; (2) thầy đó gây sự nguy hại cho những người tại gia; (3) thầy 
đó xúc phạm và chê chửi những người tại gia; (4) thầy đó gây chia rẽ những 
người tại gia; (5) thầy đó nói lời chê bai Phật; (6) thầy đó nói lời chê bai Giáo 
Pháp; (7) thầy đó nói lời chê bai Tăng Đoàn; (8) thầy đó không thực thi một 
lời hứa chính đáng đối với những người tại gia. Khi một Tỳ kheo có tám 
phâm-chắt này, thì Tăng Đoản, nếu muốn, có thể áp dụng điều luật xử lý (về 


tội xúc phạm người tại ø1a của) thầy đó. 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có được tám phẩm-chất, thì tăng 
Đoàn, nếu muốn, có thể hủy bỏ thực hiện sự hòa-giải về thầy đó [đã được chỉ 
định trước đó] [về tội xúc phạm đối với người tại gia]. Tám đó là gì? (1) 
Thầy đó không cản trở những người tại gia có được lợi ích; (2) thầy đó 
không gây sự nguy hại cho những người tại gia; (3) thầy đó không xúc phạm 
và chê chửi những người tại gia; (4) thầy đó không gây chia rẽ giữa những 
người tại gia; (5) thầy đó nói lời đề cao Phật; (6) thầy đó nói lời đề cao Giáo 
Pháp; (7) thầy đó nói lời đề cao Tăng Đoàn; (8) thầy đó thực thi một lời hứa 
chính đáng đối với những người tại gia. Khi một Tỳ kheo có được tám phẩm- 
chất này, thì Tăng Đoàn, nếu muốn, có thê hủy bỏ thực hiện sự hòa-giải về 


thầy đó [đã được chỉ định trước đó] [về tội xúc phạm đối với người tại gia].” 


(AN §:89) 


8. Loại Bỏ Người Phạm Tội, Phạm Giới 


Chương IX— Giải Quyết Tranh Chấp * 181 


(1) Loại Bỏ Trấu Cặn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Campä bên bờ Hồ Sen 
Gaggarä. Lúc đó là dịp có các Tỳ kheo đang khiến trách một Tỳ kheo về một 
tội phạm giới. Khi đang bị khiên trách, Tỳ kheo đó trả lời quanh co, chuyển 
hướng câu chuyện, và tỏ ra tức giận, thù ghét, và cay đắng. Rồi đức Thế Tôn 
đã nói với các Tỳ kheo như vây: 

“Này các Tỳ kheo, hãy tống khứ người này! Này các Tỳ kheo, hãy tống 
khứ người này! Người này nên bị trục xuất. Tại sao con trai của người khác 


lại quấy rầy các thầy? ? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, chừng nào các Tỳ kheo không nhìn thấy tội 
của một người, thì người đó (coi như) có cùng phẩm-cách ... giống như 
những Tỳ kheo tốt. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy tội của người đó, họ biết 
người đó là một người hư bại trong số những tu sĩ, chỉ là phần trâu cặn và rác 
rưởi trong số những tu sĩ, thì họ trục xuất người đó. Vì lý do gì? Đề người đó 
không làm hư đổi những Tỳ kheo tốt. 


“Ví dụ có một đồng lúa đang lên xanh, một SỐ cây lúa có lá sâu lá cháy 
xuất hiện thì giống như phần trấu cặn và rác rưởi giữa những cây lúa tốt. 
Chừng nảo những ngọn lá sâu lá cháy chưa xuất hiện, thì rễ của nó (coi như) 
cũng như giống rễ những cây lúa tốt, thân của nó cũng giống như thân những 
cây lúa tốt, lá của nó cũng giống như lá những cấy lúa tốt. Tuy nhiên, khi lá 
sâu lá cháy xuất hiện, họ biết ngay đó là cây lúa sâu lúa hư, chỉ là phần trấu 
cặn và rác rưởi giữa những cây lúa tốt, thì họ nhồ gốc chúng và quăng ra 


khỏi đồng lúa. Vì lý do gì? Đề chúng không làm lây hại những cây lúa tốt. 


“Cũng giống như vậy, chừng nào các Tỳ kheo không nhìn thấy tội của 
một người, thì người đó (coi như) có cùng phâẩm-cách ... giống như những 
Tỳ kheo tốt. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy tội của người đó, họ biết người đó 
là một người hư bại trong số những tu sĩ, chỉ là phần trấu cặn và rác rưởi 
trong số những tu sĩ. Thì họ trục xuất người đó. Vì lý do gì? Để người đó 
không làm hư đôi những Tỳ kheo tốt.” 


182 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Bằng cách sống cùng người đó, biết được người đó 

Là một người tức giận với nhiều tham-muốn xấu ác (tà dục); 
Là người chê bai, ngang ngạnh, và xắc xược, 

Ghen ty, keo kiệt, và lừa dối. 

Người đó nói với mọi người như một bậc sa-môn, 

[Nói với họ] bằng giọng nói điềm tĩnh; 

Nhưng lại bí mật làm những điều xấu ác (tà nghiệp), 


Nắm giữ những quan-điêm độc hại, và thiêu sự tôn trọng. 





Mặc dù nd là mưu mẹo, là người nói những điều dối trá, 
Các thầy nên biết người đó đích thực là vậy: 

Thì các thầy nên họp mặt trong sự hòa hợp, 

Và chắc chắn tống khứ người đó. 

Loại bỏ rác rưởi! 

Loại bỏ những bạn tu suy đôi! 

Quét bỏ phần trấu cặn, những người không phải sa-môn 


Mà nghĩ mình là những sa-môn! 


Sau khi trục xuất những người đầy tà dục 
Có hạnh-kiểm xấu và nơi nương-dựa xấu, 
Các thầy được sống trong đạo đoàn, luôn có chánh-niệm, 
Người trong-sạch sống với người trong-sạch; 
Rồi, trong sự hòa-hợp, tỉnh-giác, 
Thì các thầy sẽ làm nên sự diệt-khô. 
(rích AN 8:10) 


(2) Trục Xuất Bắt Buộc 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Lâu Đài của 
Migãramata [mẹ của Migãra], trong Khu Vườn Phía Đông. Bấy giờ, vào lúc 
đó, nhằm ngày lễ bố-tát (uposatha), đức Thế Tôn đang ngồi giữa Tăng đoàn 
các Tỳ kheo ngồi xung quanh. Rồi, khi đêm đã khuya, khi canh một đã qua, 
Ngài Ananda đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xếp lại y áo trên một vai, kính lễ đức 


Chương IX— Giải Quyết Tranh Chấp * 183 


Thế Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, đêm đã khuya, canh một đã qua; Tăng 
đoàn các Tỳ kheo đã ngồi từ lâu. Kính mong Thế Tôn tụng giảng Pãtimokkha 
(Giới Bốn Tỳ Kheo) cho các Tỳ kheo.” Khi điều này được nói ra, đức Thế 


Tôn 1m lặng. 


Khi đêm đã càng khuya [thêm nữa], khi canh giữa đã qua, thầy Änanda 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi lần thứ hai, xếp lại y áo trên một vai, kính lễ đức Thế 
Tôn và thưa: “Thưa Thế Tôn, đêm đã khuya, canh một đã qua; Tăng đoàn 
các Tỳ kheo đã ngồi từ lâu. Kính mong Thế Tôn tụng giảng Pãtimokkha cho 


các Tỳ kheo.” Lần thứ hai đức Thế Tôn vẫn im lặng. 


Khi đêm đã càng khuya [thêm nữa], khi canh cuối đã qua, khi rạng động 
đã tới và một ráng hồng đã hiện ở chân trời, thầy Änanda đứng dậy khỏi chỗ 
ngôi lần thứ ba, xếp lại y áo trên một vai, kính lễ đức Thế Tôn và thưa: 
“Thưa Thế Tôn, đêm đã khuya, canh một đã qua; Tăng đoàn các Tỳ kheo đã 
ngồi từ lâu. Kính mong Thế Tôn tụng giảng Pãtimokkha cho các Tỳ kheo.” 


“Này Ananda, hội chúng này là không trong-sạch (không thanh tịnh).” 


Rồi Ngài Đại Mục-kiển-liên (Mahamogøalläna) có ý nghĩ: “Đức Thế 
Tôn nói “Hội chúng ở đây là không trong-sạch" là đang hàm chỉ người nào?” 
Rồi thầy Mục-kiền-liên có định sự chú-tâm của mình vào toàn thê Tăng đoàn 
các Tỳ kheo, bằng tâm mình bao trùm tâm của họ. Rồi thầy đã nhìn ra người 
đó đang ngồi giữa Tăng đoàn: đó là một người thất-đức, thuộc tính-cách xấu 
ác, không trong-sạch và có hành-vi đáng ngờ, hành-động bí mật lén lút, 
không phải bậc sa-môn (tu sĩ) mà tự xưng là sa-môn, không phải người sống 
độc-thân mà tự xưng là người độc-thân, bên trong bị suy đôi, hư hỏng, thối 
nát. Sau khi nhìn thấy người đó, thầy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ 
người đó, và nói với người đó: “Này đạo hữu, hãy đứng lên. Đức Thế Tôn đã 
nhìn thấy thầy. Thầy không thể ở chung với các Tỳ kheo ở đây.” Sau khi lời 
này được nói ra, người đó vẫn im lặng. 

Lần thứ hai ... Lần thứ ba thầy Mục-kiền-liên nói với người đó: “Này 
đạo hữu, hãy đứng lên. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy thầy. Thầy không thể ở 


chung với các Tỳ kheo ở đây.” Lần thứ ba người đó vẫn im lặng. 


184 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Rồi thầy Mục-kiền-liên đã dùng tay năm người đó, kéo người đó ra khỏi 
công ngoài, và đóng chốt công lại. Rồi thầy quay lại chỗ đức Thế Tôn và 
thưa: “Thưa Thế Tôn, con đã trục xuất thầy đó rồi. Giờ hội chúng là trong- 
sạch. Mong Thế Tôn tụng giảng Pãtimokkha cho các Tỳ kheo.” 


“Thật ngạc nhiên và lạ kỳ, này Mục-kiền-liên, làm sao con người rỗng 
tuếch đó cứ ngồi lì đó đợi cho đến khi mình bị nắm kéo đi bằng tay như 
vậy.” Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy nên tự mình tiến hành lễ bố-tát 
(uposatha) và đọc tụng Pãtimokkha. Kể từ ngày hôm nay, ta sẽ không làm 
việc đó nữa. Không thể có chuyện và không thể hình dung rằng Như Lai có 
thể cử hành lễ bố-tát và tụng giảng Pãtimokkha trong một hội tăng chúng 
không trong-sạch.” 


(rích AN §:20; Ud 5.5) 


CHƯƠNG X - THIẾT LẬP MỘT 
XÃ HỘI CÔNG BẰNG 


186 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 187 


I. Trách Nhiệm Tương Hỗ (trong gia đình & xã hội) 
[Phật đang nói với một gia chủ trẻ tên S1galaka (Thi-ca-la-viỆt): ] 


27. “Và bây giờ, này con trai của gia chủ, làm cách nào một đệ tử thánh 
thiện bảo vệ sáu phương? Sáu thứ này được coi là sáu phương. Phương Đông 
biểu thị cho cha mẹ. Phương Nam biểu thị cho thầy cô. Phương tây là vợ 
con. Phương Bắc là bạn bè. Phương Dưới (thiên đề) là những người ở, người 
làm và người giúp việc. Phương Trên (thiên đỉnh) là những tu sĩ và bả-la- 


^ 


TmmØn. 


28. “Có năm cách một người con nên chăm sóc phương Đông là cha mẹ. 


[Người con nên biết nghĩ:] 


“() Sau khi đã được nuôi nắng bởi cha mẹ, tôi sẽ nuôi nắng cha mẹ. 

(1) Tôi sẽ giúp làm thay những nghĩa vụ công việc của cha mẹ. 

(ii) Tôi sẽ giữ gìn nói tiếp gia phong của gia đình. 

(iv) Tôi sẽ sống xứng đáng với tài sản tôi được thừa kế. 

(v) Sau khi cha mẹ qua đời, tôi sẽ thay mặt họ cúng dường quà biếu. 

Và có năm cách tương ứng mà cha mẹ nên chăm sóc cho phương Đông 
là con cái: 

(1) Ngăn cản con làm điều xấu ác, 

(i¡) Khuyến khích con làm điều tốt thiện, 

(ii) Dạy con các kỹ năng nghề nghiệp, 

(iv) Chọn vợ gã chồng thích hợp cho con, và 

(v) Khi đến lúc thích hợp, chuyền giao tài sản kế thừa cho các con. 

Theo cách như vậy là phương Đông đã được che chở, là làm cho phương 
Đông được bình an và không còn sợ hãi. 

29. “Có năm cách những học trò nên chăm sóc cho phương Nam là thầy 
cô giáo: 

(¡) Khi gặp thì đứng dậy kính lễ, 

(ii) Đứng hầu hạ thầy cô, 


188 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


(iii) Chú tâm lắng nghe lời thầy cô, 
(iv) Chăm lo giúp đỡ thầy cô, 


(v) Nắm vững các kỹ năng mà thầy cô đã dạy. 


Và có năm cách tương ứng thây cô nên chăm sóc cho phương Nam là 


các học trò: 


(1) Chỉ dạy đầy đủ cho học trò, 

(1) Bảo đảm học trò nắm được những điều cần nắm vững, 

(ii) Dạy học trò đầy đủ về căn bản kỹ năng nghề nghiệp, 

(1v) Giới thiệu học trò tới những bạn bè vả đồng nghiệp của mình, và 


(v) Mang lại sự an toản cho học trò vê mọi mặt. 


Theo cách như vậy là phương Nam được che chở, là làm cho phương 


Nam được bình an và không còn sợ hãi. 
30. “Có năm cách người chông nên chăm sóc cho phương Tây là vợ: 


(1) Tôn trọng người vợ, 

(ii) Hòa nhã, không nói chê nói xấu người vợ, 
(11) Chung thủy với người vợ, 

(iv) Trao quyền hạn cho vợ, 


(v) Mua tặng những đồ trang sức cho vợ. 


Và có năm cách tương ứng một người vợ nên chăm sóc phương Tây là 
chông: 


() Quán xuyên đảm đang việc nhà, 

(¡) Đối xử tốt với người ở, 

(ii) Chung thủy với chồng, 

(1v) Bảo vệ tài sản của cải, và 

(v) Khéo léo và giỏi giang trong những việc khác. 

Theo cách như vậy là phương Tây được che chở, là làm cho phương Tây 
được bình an và không còn sợ hãi. 


31. “Có năm cách một người nên chăm sóc phương Băc là bạn bẻ: 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 189 


(¡) Rộng lòng, tặng biếu quà cho bạn, 

() Nói lời hòa nhã, tử té, 

(11) Chăm lo các phúc lợi của họ, 

(iv) CoI bạn như bản thân mình, 

(v) GIữ lời hứa. 

Và có năm cách tương ứng những người bạn và đồng nghiệp nên chăm 


sóc phương Bắc là bạn của mình: 


(¡) Chăm sóc bạn khi bạn không thể tự chăm sóc, 

(1) Coi ngó giùm tài sản của bạn khi bạn không thể tự coi ngó, 
(ii) Làm chỗ nương dựa khi bạn bị sợ hãi, 

(iv) Không bỏ rơi bạn trong lúc bạn gặp khó khăn, hoạn nạn, 


(v) Thê hiện sự quan tâm tới con cái của bạn. 


Theo cách như vậy là phương Bắc được che chở, là làm cho phương Bắc 


được bình an và không còn sợ hãi. 


32. “Có năm cách người chủ nên chăm sóc cho phương Dưới (thiên để) 
là những người ở và người làm: 

(1) Giao việc làm đúng với khả năng, sức lực của họ, 

(1) Chu cấp thức ăn và trả lương cho họ, 

(11) Chăm sóc họ khi họ bị đau bệnh, 

(1v) Chia sẻ những món ngon món quý cho họ, và 

(v) Cho họ nghĩ ngơi, nghỉ phép đúng lúc. 

Và có năm cách tương ứng những người ở người làm nên chăm sóc 
phương Dưới là chủ của mình: 

(1) Thức dậy trước chủ, 

(1) Đi ngủ sau chủ, 

(iii) Chỉ lấy những thứ được cho, không ăn cắp, 

(iv) Làm đúng làm tốt các công việc, 


(v) Nói tốt, giữ tiếng giữ danh cho chủ của mình. 


Theo cách như vậy là phương Dưới được che chở, là làm cho phương 


190 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Dưới được bình an và không còn sợ hãi. 


33. “Có năm cách một người nên chăm sóc phương Trên (thiên đỉnh) là 
các tu sĩ và bảà-la-môn: 

() Có lời-nói thân mến đối với họ, 

(ii) Có hành-động thân mến đối với họ, 

(iii) Có ý-nghĩ thân mến đối với họ, 

(1v) Mở rộng cửa nhà chào đón họ, 

(v) Chu cấp cúng dường những thứ cần thiết giúp họ nuôi thân (để tu 
hành). 


Và đáp lại, những tu sĩ và bà-la-môn cũng nên chăm sóc phương Trên là 


những người đó (người dân, người mến đạo) theo sáu cách tương ứng: 


() Khuyên họ tránh bỏ điều xấu ác, 

(ii) Khuyên dạy họ làm điều tốt thiện, 

(ii) Bi-mẫn thương mến đối với họ, 

(v) Truyền dạy người đó những điều họ chưa nghe chưa biết (bố ¿hí 
pháp). 

(v) Đính chính, làm rõ những gì họ đã học được, và 

(v1) Chỉ cho họ con-đường (fu tập) đề được lên cõi trời. 


Theo cách như vậy là phương Trên được che chở, là làm cho phương 
Trên được bình an và không còn sợ hãi.” 


(ørích DN 31: Sigalaka Sutfa) 
(Kinh “Lời Khuyên Dạy Sieala”) 


2. Cha Mẹ và Con Cái 
(1) Cha Mẹ: Nguồn Giúp Đỡ Lớn Lao 


“Này các Tỳ kheo, (1) những gia đình sống có vị Trời [Brahma, Phạm 
Thiên] khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. (2) Những gia đình sống có 


những vị thầy đầu tiên (bậc tổ sư) khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. 


Chương X — Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 191 


(3) Những gia đình sống có những vị thiên thần đầu tiên (bậc tô thiên thần) 
khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. (4) Những gia đình sống có những 


bậc đáng cúng dường khi ở nhà cha mẹ được con cái tôn kính. 


“Này các Tỳ kheo, “vị Trời” ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. “Các vị tổ sư" 
ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. “Những bậc tô thiên thần? ở đây là chữ chỉ bậc 
cha mẹ. “Những bậc đáng cúng dường” ở đây là chữ chỉ bậc cha mẹ. Vì lý do 
gì? Bởi cha mẹ là nguồn giúp đỡ to lớn đối với con cái; cha mẹ nuôi lớn, 


nuôi ăn, và giúp cho con cái nhìn thây thê gian.” 


(AN 4:63) 


(2) Trả Hiễu Cha Mẹ 


“Này các Tỳ kheo, ta tuyên bố có hai người không ai có thể trả hết ơn 
nghĩa cho họ được. Hai đó là gì? Là cha và mẹ. 


“Cho dù một người có cõng mẹ trên vai này và cõng cha trên vai kia, và 
cứ cõng như vậy suốt một trăm năm, họ sống tới một trăm tuôi; và thậm chí 
một người có chăm sóc cha mẹ bằng cách sức dầu nóng, xoa bóp, tắm rửa, và 
kỳ cọ chân tay của họ, và thậm chí họ có đại tiện tiểu tiện ngay lúc đó—cho 
dù như vậy cũng chưa đủ gì đối với cha mẹ mình, vẫn không trả hết ơn nghĩa 
đối với cha mẹ. Cho dù một người có lập cha mẹ thành chúa tế cai trị trái đất 
này, giàu có bảy báu, thì cũng chưa đủ gì đối với cha mẹ, vẫn không trả hết 
ơn nghĩa cho cha mẹ. Bởi vì sao? Vì cha mẹ là sự giúp đỡ to lớn đối với con 


cái; cha mẹ nuôi con lớn, cho con ăn, và chỉ cho con nhìn thây thê gian. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, nếu cha mẹ của ai thiếu niềm-tin (vào Tam 
Bảo), người đó khuyến khích, ồn định, và thiết lập họ trong niềm-tin; nếu cha 
mẹ của ai thiếu đức-hạnh, người đó khuyến khích, ổn định, và thiết lập họ 
trong giới-hạnh; nếu cha mẹ của ai là keo-kiệt, người đó khuyến khích, ổn 
định, và thiết lập họ trong sự rộng lòng bố-thí; nếu cha mẹ của ai là vô-trí, 
người đó khuyến khích, ôn định, và thiết lập họ trong trí-tuệ—theo cách như 


vậy là người đó đã làm đủ đôi với cha mẹ, đã trả hêt ơn nghĩa đôi với cha mẹ, 


192 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


và đã trả nhiêu hơn đủ đôi với họ.” 


(AN 2:33) 


3. Vợ Chồng 


Trong một lần khi đức Thế Tôn đang đi trên đường lộ từ Madhurä tới 
Verañjã, và có một số người gồm các gia chủ và các bà vợ cũng đang đi trên 
tuyến đường đó. Rồi đức Thế Tôn bước ra khỏi đường lộ và đến ngồi dưới 
một gốc cây. Các gia chủ và các bà vợ của họ nhìn thấy Đức Thế Tôn đang 
ngồi đó, họ đến gặp, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi đức 
Thế Tôn đã nói với họ: 

“Này các gia chủ, có bốn sự sống chung [04 loại hôn nhân]. Bốn là gì? 
Một kẻ bất hạnh sống với một kẻ bất hạnh; một kẻ bất hạnh sống với một nữ 
thiên thần; một thiên thần sống với một kẻ bất hạnh; một thiên thần sống VỚI 


một nữ thiên thân. 


(1) “Và theo cách nào là một kẻ bất hạnh sống với một kẻ bất hạnh? Ở 
đây, này các gia chủ, người chồng thì sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm ngoại tình, 
nói-đối nói láo, và rượu chè hút chích, là căn nguyên của sự sống lơ tâm 
phóng dật: người chồng thiếu đạo đức, thuộc tính cách xấu ác; người chồng 
sống ở nhà với một cái tâm bị dính nhiễm tính keo kiệt; người chồng chê bai 
và chửi mắng những tu sĩ và bà-la-môn. Và người vợ thì cũng có đầy những 
tính xấu y như vậy. Theo cách như vậy là một kẻ bất hạnh đang sống với một 
kẻ bất hạnh. 


(2) “Và theo cách nào là một kẻ bất hạnh sống với một nữ thiên thần? Ở 
đây, này các gia chủ, người chồng thì sát-sinh ... chê bai và chửi mắng 
những tu sĩ và bà-la-môn. Nhưng người vợ thì sống không sát-sinh ... không 
rượu chè hút chích; người vợ thì đức hạnh, thuộc tính cách thiện; người vợ 
sông ở nhà với cái tâm không bị dính nhiễm tính keo kiệt; người vợ không 
chê bai hay chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Theo cách như vậy là một kẻ 


bất hạnh đang sống với một nữ thiên thần. 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 193 


(3) “Và theo cách nào là một thiên thần sống với một kẻ bất hạnh? Ở 
đây, này các gia chủ, người chồng sống không sát-sinh ... không chê bai hay 
chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Nhưng người vợ thì sát-sinh ... chê bai và 
chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Theo cách như vậy là một thiên thần đang 


sông với một kẻ bất hạnh. 


(4) “Và theo cách nào là một thiên thần sống với một nữ thiên thần? Ở 
đây, này các gia chủ, người chồng sống không sát-sinh ... không rượu chè, 
hút chích; người chồng thì đức hạnh, thuộc tính cách thiện; người chồng sống 
ở nhà với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo kiệt; người chồng không 
chê bai hay chửi mắng các tu sĩ và bà-la-môn. Và người vợ cũng có đầy 
những tính tốt y như vậy. Theo cách như vậy là một thiên thần đang sống với 


một thiên thân. 
“Này các gia chủ, đó là bôn sự sông chung.” 


(AN 4:53) 


4. Người Tại Gia 
(1) Mì Phúc Lợi Của Nhiều Người 


“Này các Tỳ kheo, khi một người tốt được sinh ra trong một gia đình, 
điều này là sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều người. Điều này là sự 
tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc (1) của cha mẹ người đó, (2) của vợ và con cái 
của người đó, (3) của những nô bộc, người làm, và người hầu cận của người 
đó, (4) của bạn bè và đồng nghiệp của người đó, và (5) của những tu sĩ và bà- 


la-môn. 


“Giống như đám mây (làm) mưa lớn sẽ tưới tốt những mùa màng, nó 
xuất hiện vì sự tốt lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều người. Cũng giống 
như vậy, khi một người tốt được sinh ra trong một gia đình, điều này là sự tốt 
lành, ích lợi, và hạnh phúc của nhiều người. Điều này là sự tốt lành, ích lợi, 
và hạnh phúc (1) của cha mẹ người đó ... (5) của những tu sĩ và bả-la-môn.” 


(AN 5:42) 


194 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


(2) Như Núi Hy-mã-lạp-sơn (Hymalaya) 


“Này các Tỳ kheo, dựa trên dãy núi Himalaya (Hy mã lạp sơn), vua của 
những ngọn núi, những cây sa-la to lớn lớn lên theo năm cách. Năm đó là gì? 
(1) Chúng lớn lên về cành, lá và tán lá; (2) chúng lớn lên vỀ vỏ cây; (3) 
chúng lớn lên về chồi; (4) chúng lớn lên về gỗ mềm; (5) chúng lớn lên về gỗ 
lõi. Dựa trên núi Himalaya, vua của những ngọn núi, những cây sala to lớn 


lớn lên theo năm cách như vậy. 


“Cũng giống như vậy, khi người đứng đầu một gia đình được phú cho 
niềm-tin, những người trong gia đình dựa vào người đó để trưởng thành 
(chín chắn) theo năm cách. Năm đó là gì? (1) Họ trưởng thành về niềm-tin; 
(2) họ trưởng thành về giới-hạnh; (3) họ trưởng thành về sự học-hiều: (4) họ 
trưởng thành về sự (tâm) bố-thí; và (5) họ trưởng thành về trí-tuệ. Khi người 
đứng đầu một gia đình được phú cho niềm-tin, những người trong gia đình 


dựa vào người đó đề trưởng thành theo năm cách như vậy.” 


(AN 5:40) 


(3) Những Cách Mưu Cầu Sự Giàu Có 


(10) “Người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm của-cải (a) theo cách hợp pháp, 
không bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) có 
chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức, và (d) người này sử dụng tài sản 
mà không bị trói buộc vào nó, không mê đắm với nó, không bị cuốn hút một 
cách mù quáng trong nó; nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, hiểu được sự thoát- 
khỏi nó, thì có thể được khen dựa trên 04 căn cứ. Dựa trên 04 căn cứ nào 
người đó có thể được khen?: (a), (b), (e), (d). Đây là người thụ hưởng dục-lạc 
có thê được khen dựa trên 04 căn cứ này. 

Giống như từ con bò cái có sữa, từ sữa có sữa đông, từ sữa đông có bơ 
đục, từ bơ đục có bơ trong, và từ bơ trong có váng kem được coi là tốt nhất 


trong tất cả. Cũng giống như vậy, trong mười loại người này, bậc nhất, tốt 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 195 


nhất, ưu việt nhất, tối thượng, và tỉnh anh nhất là loại (10) người thụ hưởng 
dục-lạc (a) theo cách chân chính, không bạo lực, và (b) sau khi có được của- 
cải, người đó làm bản thân mình hạnh phúc; và (c) chia sẻ của-cải và làm 
những việc công-đức; và (đ) biết sử dụng tài sản mà không bị trói buộc vào 
nó, không mê đắm với nó, không bị cuốn hút một cách mù quáng trong nó; 


nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, hiểu được sự thoát-khỏi nó.” 


(rrích AN 10:91; coi thêm SN 42:12, Quyền 4) 


(4) Tránh Bỏ Việc Làm Bắt Chính (Tà Hạnh) 


“Này các Tỳ kheo, một đệ tử tại gia không nên dính vào năm việc này. 
Năm đó là gì? Buôn bán vũ khí, buôn bán chúng sinh (người và động vật), 
buôn bán thịt, buôn bán những chất gây hại (như rượu, bia, thuốc lá, ma túy 
...), và buôn bán chất độc (thuốc độc, thuốc hủy diệt (sự sống, côn trùng, vật 


sống ...). Một đệ tử thánh thiện không nên dính vào năm việc này.” 
(AN 5:177) 


(5) Sử Dụng Tài Sản Một Cách Đúng Đắn 


Đức Thế Tôn nói với vị gia chủ Cấp Cô Độc (4nãfhapindika): “Này gia 


chủ, có năm sự sử dụng tải sản như vây. Năm đó là gì? 


“Với tài sản do mình làm ra băng nỗ lực tháo vát, được tích lũy băng 
chính đôi tay của mình, có được từ mô hôi công sức của mình, tài sản chân 
chính có được một cách chân chính, người đệ tử thánh thiện đảm nhận làm 


năm việc xứng đáng. Năm đó là gì? 


(1) Với tài sản được làm ra như vậy, người đó (7) làm cho bản thân mình 
hạnh phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho mình được hạnh 
phúc như vậy; người đó (#) làm cho cha mẹ hạnh phúc và vui lòng và duy trì 
một cách hợp lý để cho họ được hạnh phúc như vậy; người đó (#) làm cho 
vợ con mình, người ở, người làm, và người phục vụ hạnh phúc và vuli lòng 


và duy trì một cách hợp lý đề cho họ được hạnh phúc như vậy. Đây là sự sử 


196 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


dụng thứ nhất đối với tài sản. 
(2) Với tài sản được làm ra như vậy, người đó làm cho bạn bè và đồng 
sự hạnh phúc và vui lòng và duy trì một cách hợp lý để cho họ được hạnh 


phúc như vậy. Đây là sự sử dụng thứ hai đối với tài sản. 


(3) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người đệ 
tử thánh thiện biết chia ra các khoản dự phòng rủi ro bị mất mát do hỏa hoạn 
và lũ lụt, bị cướp hoặc bị tịch thu bởi các vua chúa, hoặc bị chiếm đoạt bởi 
những người thừa kế bất nghĩa; người đó làm cho bản thân mình được an 
toàn khỏi những rủi ro đó. Đây là sự sử dụng thứ ba đối với tài sản. 

(4) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người đệ 
tử thánh thiện biết thực hiện năm loại cúng lễ: đối với những người thân 
thuộc, khách khứa, ông bà tổ tiên, nhà vua, và các thiên thần. Đây là sự sử 
dụng thứ tư đối với tài sản 

(5) “Thêm nữa, này gia chủ, với tài sản được làm ra như vậy, người đệ 
tử thánh thiện thiết lập một sự cúng dường cao thượng là cúng dường thức 
ăn—đó là một sự cúng dường thuộc cõi trời (phạm trú thí), dẫn tới an lạc, 
đưa đến (tái sinh) cõi trời—cho những tu sĩ và những bả-la-môn là những 
người đã kiềm chế khỏi sự say-sưa (phù hoa) và sự lơ-tâm phóng dật, những 
người đã sống an-định trong sự nhẫn-nhịn và hiền-từ, là những người thuần- 
hóa hóa bản thân mình, làm tĩnh-lặng bản thân mình, và tu-tập bản thân để 


đạt tới Niêt-bàn. Đây là sự sử dụng thứ năm đối với tài sản.” 


(AN 5:41) 


5. Giai Cấp Xã Hội 
(L Không Phải Đặc Quyền Đặc Cấp Cô Định 
2. Lúc đó có bà-la-môn EsukãrT đến gặp đức Thế Tôn... và nói: 


3. (D “Thưa Thầy Cô-đàm, những bà-la-môn quy định bốn cấp phục vụ 
(phụng sự). Họ quy định cấp phục vụ đối với bà-la-môn (brahmm), cấp phục 


Chương X — Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 191 


vụ đối với người giai cấp chiến-sĩ (kharfiya), cấp phục vụ đối với người giai 
cấp thương-nông (vessz), và cấp phục vụ đối với người giai cấp bằn-lao hạ 
tiện (suđda). Trong đó, Thầy Cồ-Đàm, những bà-la-môn quy định cấp phục 
vụ đối với một bà-la-môn là như vây: (¡) một bà-la-môn có thể phục vụ một 
bà-la-môn, một quý-tộc có thể phục vụ một bà-la-môn, một thương-nông có 
thể phục vụ một bà-la-môn, và một bằn-lao hạ tiện có thể phục vụ một bà-la- 
môn. Đó là cấp phục vụ đối với một bà-la-môn mà những bà-la-môn đã quy 
định. Thầy Cô-Đàm, những bả-la-môn quy định cấp phục vụ đối với một 
quý-tộc như vầy: (ii) một quý-tộc có thể phục vụ một quý-tộc, một thương- 
nông có thể phục vụ một quý-tộc, và một bằn-lao hạ tiện có thể phục vụ một 
quý-tộc. Đó là cấp phục vụ đối với một quý-tộc mà những bà-la-môn đã quy 
định. Thầy Cô-Đàm, những bà-la-môn quy định cấp phục vụ đối với một 
thương-nông như vây: (ii) một thương-nông có thể phục vụ một thương- 
nông, một bằn-lao hạ tiện có thể phục vụ một thương-nông. Đó là cấp phục 
vụ đối với một thương-nông mà những bà-la-môn đã quy định. Thầy Côồ- 
Đàm, những bà-la-môn quy định cấp phục vụ đối với một bằn-lao hạ tiện 
như vây: (iv) chỉ có người bằn-lao hạ tiện có thể phục vụ một bằn-lao hạ tiện; 
vì đâu còn ai đi phục vụ người bằn-lao hạ tiện? Đó là cấp phục vụ đối với 
một bằn-lao hạ tiện mà những bà-la-môn đã quy định. Thầy Cồ-Đàm nói sao 
về điều này?” 

4. “Được rồi, này bà-la-môn, bộ cả thế gian đã giao quyên cho những bà- 
la-môn quy định bốn cấp phục vụ này sao?”—“Không có, thưa Thầy Côồ- 
Đàm ——“Này bà-la-môn, giống như họ cắt một miếng thịt đưa cho một người 
nghèo, không một xu, bần cùng và ép anh ta phải ăn và trả tiền cho miếng 
thịt; cũng giống như vậy, chăng được sự đồng ý của ai hay những tu sĩ (sa- 
môn) và bà-la-môn nào, những bà-la-môn đó tự tác quy định bốn cấp phục 


vụ đó. 


5. “Này bà-la-môn, ta không nói tất cả nên được phục vụ, ta cũng không 
nói không aI cần được phục vụ. Bởi vì, (1) nếu phục vụ một người, vì sự phục 
vụ đó người đó trở thành tệ hơn và không tốt hơn, thì ta nói người đó không 


nên được phục vụ (ví dụ phục vụ cho người đi gian cắp, tham nhũng, càng 


198 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


làm thêm việc thất đức là không nên). Và (1) nếu phục vụ một người, vì sự 
phục vụ đó người đó trở thành tốt hơn và không tệ hơn, thì ta nói người đó 
nên được phục vụ (ví dụ phục vụ cho người từ bỏ gian cắp, tham nhũng, càng 


làm thêm việc phước đức là nên làm). 


6. “Nếu họ hỏi một người quý-tộc [giai cấp chiến-sĩ] như vây: “Ông nên 
phục vụ người nào——(1) loại người nếu ông phục vụ, vì sự phục vụ đó người 
đó trở thành tệ hơn và không tốt hơn, hay (i) loại người nếu ông phục vụ, vì 
sự phục vụ đó người đó trở thành tốt hơn và không tệ hơn: nếu trả lời đúng 
đắn, một người quý-tộc sẽ trả lời như vây: “Tôi không nên phục vụ cho loại 


người (1); tôi nên phục vụ cho loại người (1). ` 


“Nếu họ hỏi một bà-la-môn ... một người thương-nông ... một người 
bằn-lao hạ tiện như vầy: “Ông nên phục vụ người nào——(1) loại người nếu 
ông phục vụ, vì sự phục vụ đó người đó trở thành tệ hơn và không tốt hơn, 
hay (1ñ) loại người nếu ông phục vụ, vì sự phục vụ đó người đó trở thành tốt 
hơn và không tệ hơn: nếu trả lời đúng đắn, một bà-la-môn ... một người 
thương-nông ... một người bằn-lao hạ tiện sẽ trả lời như vây: “Tôi không nên 


phục vụ cho loại người (1); tôi nên phục vụ cho loại người (1). 


7. “Này bà-la-môn, ta không nói một người là tốt hơn bởi người đó xuất 
thân từ gia thế quý-tộc, ta không nói một người là tệ hơn bởi người đó xuất 
thân từ gia thế quý-tộc. Ta không nói một người là tốt hơn bởi người đó rất 
đẹp, ta cũng không nói một người tệ hơn bởi người đó rất đẹp. Ta không nói 
một người là tốt hơn bởi người đó rất giàu, ta cũng không nói một người tệ 
hơn bởi người đó rất giàu. 

8. “Bởi vì, này bà-la-môn, (¡) một người xuất thân từ gia thế quý-tộc có 
thể sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, nói lời ma-mãnh độc 
ác, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tằm-phào tán đóc, còn thèm-khát (tham), 
có một cái tâm ác-ý (sân), và nắm giữ cách-nhìn saI lạc (tả kiến, si). Do vậy 


ta không nói một người là tốt hơn bởi người đó xuất thân từ gia thế quý-tộc. 


“Nhưng, này bà-la-môn, một người xuất thân từ gia thế quý-tộc có thể 


kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cặp, tà-dâm tà dục, nói-dôi nói láo, nói lời 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 199 


ma-mãnh độc ác, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm-phào tán đóc, không 
thèm-khát (vô tham), có một cái tâm không ác-ý (vô sân), và năm giữ cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến, vô si). Do vậy ta không nói một người là tệ hơn 
bởi người đó xuất thân từ gia thế quý-tộc. 

“Ở đây, này bà-la-môn, (ii) một người rất đẹp ... (iii) một người rất giàu 
có thể sát-sinh, gian-cắp ... Và nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến, si). Do vậy 
ta không nói một người là tốt hơn bởi người đó rất đẹp ... bởi người đó rất 
giàu. 

“Nhưng, này bà-la-môn, một người rất giàu ... một người rất giàu có thể 
kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp ... và nắm giữ cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến, vô si). Do vậy ta không nói một người là tệ hơn bởi người đó rất 


đẹp ... người đó rất giàu. 


9. “Này bà-la-môn, ta không nói tât cả nên được phục vụ, ta cũng không 
nói không ai cân được phục vụ. Bởi vì, nêu khi phục vụ một người, vì sự 
phục vụ đó niêm-tin của người đó, giới-hạnh, sự học-hiêu, sự bô-thí, và trí- 


tuệ của người đó gia tăng, thì ta nói người đó nên được phục vụ.” 


10. (II) Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Esukãrï đã nói với đức 
Thế Tôn: “Thầy Cồ-Đàm, những bà-la-môn quy định bốn loại tài sản. Họ 
quy định tải sản của một bà-la-môn, tài sản của một quý-tộc, sự giàu-có của 


một thương-nông, và tài sản của một bân-lao hạ tiện. 


“Trong đó, Thầy Cồ-Đàm, (¡) những bả-la-môn quy định tài sản của một 
bà-la-môn như vầy—là sự đi khất (khất thực, đi xin);?”” một bà-la-môn khinh 
thường tài sản của mình, sự đi khất, là bôi bác bốn phận của mình, giống như 
một người gác gian lấy cắp của không được cho. Đó là tài sản của một bả-la- 
môn mà những bà-la-môn quy định. Thầy Cồ-Đàm, (ï¡) những bà-la-môn quy 
định tài sản của một người quý-tộc [giai cấp chiến-sĩ] là như vầy—là cung và 
(giỏ, ống đựng) tên; một quý-tộc khinh thường tài sản của mình, cung và tên, 
là bôi bác bổn phận của mình, giống như một người gác gian lẫy cắp của 
không được cho. Đó là tài sản của một quý-tộc mà những bà-la-môn quy 


định. Thầy Cô-Đàm, (ii) những bà-la-môn quy định tài sản của một người 


200 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


thương-nông là như vầy—là sự trồng trọt và chăn nuôi;?® một thương-nông 
khinh thường tài sản của mình, sự trồng trọt và chăn nuôi, là bôi bác bốn 
phận của mình, giống như một người gác gian lấy cắp của không được cho. 
Thầy Cô-Đàm, (iv) những bả-la-môn quy định tài sản của một bằn-lao hạ 
tiện là như vầy—là cái liễm (để cắt cỏ, cắt lúa) và cây sào (để chăn vịt, chăn 
bò, hái trái cây ...); một bằn-lao hạ tiện khinh thường tải sản của mình, là cái 
liềm và cây sào, là bôi bác bổn phận của mình, giống như một người gác gian 
lấy cắp của không được cho. Đó là tài sản của một bằn-lao hạ tiện mà những 


bà-la-môn quy định. Thây Cô-Đàm nói sao về điêu này?” 


11. “Được rồi, này bà-la-môn, bộ cả thế gian đã giao quyền cho những 
bà-la-môn quy định bốn loại tài sản này sao?”—“Không có, thưa Thầy Cô- 
Đàm ——“Này bà-la-môn, giống như họ cắt một miếng thịt đưa cho một người 
nghèo, không một xu, bần cùng và ép anh ta phải ăn và trả tiền cho miếng 
thịt; cũng giống như vậy, chăng được sự đồng ý của ai hay những tu sĩ và bà- 


la-môn nào, những bà-la-môn đó tự tác quy định bốn loại tài sản đó. 


12. “Này bà-la-môn, ta tuyên bố Giáo Pháp thánh thiện siêu thế là tài sản 
của một người. Nhưng truy lại gia thế bên mẹ và bên cha, người đó được tính 
theo nơi nào người đó được tái sinh (được thụ thai, được sinh ra). Nếu người 
đó được tái sinh trong một họ tộc quý-tộc [gia1 cấp chiến-sĩ|, người đó được 
tính là một quý-tộc; nếu người đó được tái sinh trong một họ tộc bả-la-môn, 
người đó được tính là một bà-la-môn; nếu người đó được tái sinh trong một 
họ tộc thương-nông, người đó được tính là một thương-nông; nếu người đó 
được tái sinh trong một họ tộc bằn-lao hạ tiện, người đó được tính là một 


bằn-lao hạ tiện. 


“Giống như lửa được tính theo điều-kiện (duyên) tùy thuộc vào đó nó 
cháy——khi lửa cháy tùy thuộc vào gỗ súc (thân cây), nó được tính là lửa gỗ 
súc; khi lửa cháy tùy thuộc vào lửa củi cành, nó được tính là lửa củi cành; 
khi lửa cháy tùy thuộc vào cỏ, nó được tính là lửa cỏ; khi lửa cháy tùy thuộc 
vào phân bò, nó được tính là lửa phân bò—cũng giống như vậy, này bà-la- 


môn, ta tuyên bố Giáo Pháp thánh thiện siêu thế là tài sản của một người. 


Chương X — Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng °* 201 


Nhưng truy lại gia thế bên mẹ và bên cha, người đó được tính theo nơi nào 
người đó được tái sinh.....” 


(rích MN 96) 


(2) Giai Cấp Chỉ Là Do Người Đời Quy Uốc 


Vua Avantiputta của xứ Madhurä đã hỏi Ngài Mahakaccana (Đại-ca- 
chiên-chiên): 

4. “Thầy Ca-chiên-diên, những bà-la-môn nói như vây: “Những bà-la- 
môn là giai cấp cao nhất, những người thuộc giai cấp khác là thấp kém hơn; 
những bả-la-môn là giai cấp trắng trẻo nhất, những người thuộc giai cấp khác 
là đen đủi; chỉ những bà-la-môn được thanh lọc, những người không phải bà- 
la-môn thì không; chỉ những bà-la-môn là con của trời Brahma, dòng dõi của 
trời Brahma, được sinh từ miệng của trời Brahma, được sinh từ trời Brahma, 
được tạo ra bởi trời Brahma, là những con cháu kế thừa của trời Brahmä.” 


Thây Ca-chiên-diên nói sao vê điêu này?” 


5. “Này đại vương, đó chỉ là một lời nói (tiếng nói, âm thanh, lời tuyên 
truyền, lời ca tụng, lời vô thực) trong thế gian, răng “Những bà-la-môn là giai 
cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa của trời Brahmã.” Và có một cách 
nhờ đó có thê hiểu được lời khẳng định đó của những bả-la-môn chỉ là một 
lời nói trong thế gian mà thôi. 

(1) “Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu một người quý-tộc [giai cấp 
chiến-sĩ] phát giàu về của cải, lúa gạo, bạc, vàng thì sẽ có những quý-tộc 
khác thức dậy trước ông ta và ngủ nghỉ sau ông ta, là những người hăng hái 
phục tùng ông ta, tìm cách làm vui lòng ông ta và nói lời ngon ngọt với ông 
ta, và cũng sẽ có những bà-la-môn, những thương-nông, và những bằn-lao hạ 


tiện phục tùng giống vậy, có phải không?” 
“Sẽ có những người như vậy, Thầy Ca-chiên-diên.” 


“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nêu một bà-la-môn phát giàu về của cải, 


lúa gạo, bạc, vàng thì sẽ có những bà-la-môn khác thức dậy trước ông ta và 


202 Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


ngủ nghỉ sau ông ta, là những người hăng hái phục tùng ông ta, tìm cách làm 
vul lòng ông ta và nói lời ngon ngọt với ông ta, và cũng sẽ có những thương- 
nông, những bằn-lao hạ tiện, và những quý-tộc phục tùng giống vậy, có phải 
không?” 


“Sẽ có những người như vậy, Thầy Ca-chiên-diên.” 


“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu một thương-nông phát giàu về của 
cải, lúa gạo, bạc, vàng thì sẽ có những thương-nông khác thức dậy trước ông 
ta và ngủ nghỉ sau ông ta, là những người hăng hái phục tùng ông ta, tìm 
cách làm vui lòng ông ta và nói lời ngon ngọt với ông ta, và cũng sẽ có 
những bằn-lao hạ tiện, những quý-tộc, và những bà-la-môn, phục tùng giống 
vậy, có phải không?” 

“Sẽ có những người như vậy, Thầy Ca-chiên-diên.” 


“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu một bằn-lao hạ tiện phát giàu về 
của cải, lúa gạo, bạc, vàng thì sẽ có những bằn-lao hạ tiện khác thức dậy 
trước ông ta và ngủ nghỉ sau ông ta, là những người hăng hái phục tùng ông 
ta, tìm cách làm vui lòng ông ta và nói lời ngon ngọt với ông ta, và cũng sẽ 
có những những quý-tộc, những bả-la-môn, và những thương-nông phục 
tùng giống vậy, có phải không?””? 


“Sẽ có những người như vậy, Thầy Ca-chiên-diên.” 


“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu đã như vậy, thì có phải bốn giai cấp 
nảy đều như nhau, hoặc nếu không thì theo ý nhà vua thấy ra sao trong trong 


trường hợp này?” 

“Thầy Ca-chiên-diên, chắc chắn răng, nếu đã như vậy, thì bốn giai cấp 
nảy đều như nhau: ta không nhìn thấy sự khác nhau nào giữa chúng.” 

“Này đại vương, đó là một cách nhờ đó có thể hiểu được lời khăng định 
đó của những bà-la-môn chỉ là một lời nói trong thế gian mà thôi. 

(2) “Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví dụ một quý-tộc sát-sinh, gian-cắp, 


tà-dâm tà dục, nói-dôi nói láo, nói lời ma-mãnh hiêm độc, nói lời gắt-gỏng 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 203 


nạt nộ, nói lời tầm-phào tán dóc, còn thèm-khát (tham), có một cái tâm ác-ý 
(sân), và nắm giữ quan-điểm sai lạc (tà kiến, si). Khi thân tan rã, sau khi chết, 
thì có phải người đó [chắc sẽ] bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục, hoặc nếu không thì 


theo ý nhà vua thấy ra sao trong trong trường hợp này?” 


“Thầy Ca-chiên-diên, nếu một quý-tộc làm như vậy, thì ông ta [chắc sẽ] 
bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, 
thậm chí trong địa ngục. Theo ý ta thấy là vậy trong trường hợp này, và ta 
cũng đã nghe như vậy từ những A-la-hán.” 


“Tốt, tốt, này đại vương! Này đại vương, điều ngài nghĩ là tốt và điều 
ngài đã nghe từ những A-la-hán là tốt. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví dụ 
một bà-la-môn ... một thương-nông ... một bằn-lao hạ tiện sát-sinh, gian-cắp 
... năm giữ quan-điểm sai lạc (tà kiến). Khi thân tan rã, sau khi chết, thì có 
phải người đó [chắc sẽ] bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến 
xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục, hoặc nếu không thì theo ý 
nhà vua thấy ra sao trong trong trường hợp này?” 


“Thầy Ca-chiên-diên, nếu một bà-la-môn ... một thương-nông ... một 
bằn-lao hạ tiện làm như vậy, thì ông ta [chắc sẽ] bị tái sinh trong cảnh giới 
đày đọa, trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 
Theo ý ta thấy là vậy trong trường hợp này, và ta cũng đã nghe như vậy từ 
những A-la-hán.” 


“Tốt, tốt, này đại vương! Này đại vương, điều ngài nghĩ là tốt và điều 
ngài đã nghe từ những A-la-hán là tốt. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu đã 
như vậy, thì có phải bốn giai cấp này đều như nhau, hoặc nếu không thì theo 


ý nhà vua thấy ra sao trong trong trường hợp này?” 

“Thầy Ca-chiên-diên, chắc chắn răng, nếu đã như vậy, thì bốn giai cấp 
nảy đều như nhau: ta không nhìn thấy sự khác nhau nào giữa chúng.” 

“Này đại vương, đó cũng là một cách nhờ đó có thể hiểu được lời khăng 


định đó của những bả-la-môn chỉ là một lời nói trong thế gian mà thôi. 


204 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


(3) “Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví dụ một quý-tộc kiêng cữ sát-sinh, 
kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối nói láo, nói lời 
ma-mãnh hiểm độc, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm-phào tán dóc, không 
thèm-khát (vô tham), có một cái tâm không ác-ý (vô sân), và năm giữ quan- 
điểm đúng đắn (chánh kiến, vô si). Khi thân tan rã, sau khi chết, thì có phải 
người đó [chắc sẽ] được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời, hoặc nếu không thì theo ý nhà vua thấy ra sao trong trong 


trường hợp này?” 


“Thầy Ca-chiên-diên, nếu một quý-tộc làm như vậy, thì ông ta [chắc sẽ] 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Theo ý 
ta thấy là vậy trong trường hợp nảy, và ta cũng đã nghe như vậy từ những A- 


la-hán.” 


“Tốt, tốt, này đại vương! Này đại vương, điều ngài nghĩ là tốt và điều 
ngài đã nghe từ những A-la-hán là tốt. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví dụ 
một bả-la-môn ... một thương-nông ... một bằn-lao hạ tiện kiêng cữ sát-sinh, 
kiêng cữ gian-cắp ... nắm giữ quan-điểm đúng đắn (chánh kiến). Khi thân 
tan rã, sau khi chết, thì có phải người đó [chắc sẽ] được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời, hoặc nếu không thì theo ý nhà 


vua thấy ra sao trong trong trường hợp này?” 


“Thầy Ca-chiên-diên, nếu một bà-la-môn ... một thương-nông ... một 
bằn-lao hạ tiện làm như vậy, thì ông ta [chắc sẽ] được tái sinh trong một nơi- 
đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Theo ý ta thấy là vậy trong trường 


hợp này, và ta cũng đã nghe như vậy từ những A-la-hán.” 


“Tốt, tốt, này đại vương! Này đại vương, điều ngài nghĩ là tốt và điều 
ngài đã nghe từ những A-la-hán là tốt. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu đã 
như vậy, thì có phải bốn giai cấp này đều như nhau, hoặc nếu không thì theo 
ý nhà vua thấy ra sao trong trong trường hợp này?” 


'“Thây Ca-chiên-diên, chắc chăn răng, nêu đã như vậy, thì bôn giai câp 


nảy đều như nhau: ta không nhìn thấy sự khác nhau nào giữa chúng.” 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 205 


“Này đại vương, đó cũng là một cách nhờ đó có thể hiểu được lời khăng 


định đó của những bả-la-môn chỉ là một lời nói trong thế gian mà thôi. 


(rích MN 84) 


(3) Phẩm Cấp Của Một Người Được Quyết Định Bởi Hành Động Của Người 
Đó 


[Đức Phật đang nói với bà-la-môn trẻ tên Vãsettha:] 


14. “Trong khi trong những sinh loài có những sự khác biệt, 
Làm nên những đặc điểm khác nhau giữa những loài, 

Riêng trong loài người không có sự khác nhau về sinh cảnh, 
Đề làm nên những đặc điểm riêng giữa loài người. 

15. Họ không khác nhau, đều có tóc có đầu 

Cũng đều có tai có mắt 

Cũng đều có miệng có mũi 

Cũng đều có môi có lông mày; 

16. Cũng không khác nhau, đều có vai có cô 

Cũng đều có bụng có lưng 

Cũng đều có mông có ngực 


Cũng đều có những bộ phận giới tính sinh dục; 


17. Cũng không khác nhau, đều có ngón tay có móng tay 

Cũng đều có đầu gối có bắp đùi 

Cũng đều có màu da có giọng nói: 

Ở đây sự sinh ra của họ không đặc điểm gì khác biệt, 

Giống như những chủng loài khác có chủng loại khác nhau. [1 19] 
18. Trong những thân thê của con người, 

Không có gì khác biệt được tìm thấy. 

Sự khác nhau giữa những con người 

Chỉ là giọng nói mỗi người có khác. !99 


19. “Giữa nhân loại ai mưu sinh,!° 


206 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Bằng nghề nông thì được gọi là một nông dân, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 
Chứ không phải một bà-la-môn. 


20. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng nghề thủ công thì được gọi là một người thợ, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 


2ï. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng nghề buôn bán thì được gọi là một thương nhân, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 


22. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng sự phục vụ người khác thì được gọi là một người phục vụ, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 


23. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng nghề trộm cướp thì được gọi là một kẻ trộm cướp, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 

24. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng cung kiếm thì được gọi là một người lính, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 

25. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng nghề cúng tế thì được gọi là một thầy té, 

Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 

26. Ai cai trị dân chúng trong thị thành hay lãnh thổ 


Thì được gọi là một người cai trị (quan, chúa, vua), 


Chương X — Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 201 


Như anh đã biết, này Vãsettha; 
Chứ không phải một bà-la-môn. 


27. “Ta không gọi ai là một bả-la-môn 

Vì gia thế và dòng họ của người đó. 

Nếu những chướng-ngại vẫn nằm ẩn tiềm trong người đó, 
Người đó chỉ là người được người khác gọi là “Ngài”! 
Chỉ ai không còn bị chướng-ngại và dính-chấp: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


28. Ai đã cắt bỏ hết những gông-cùm (kiết sử) 

Và không còn bị lay chuyền bởi sự thống khổ, 
Người đã chinh phục mọi sự trói-buộc, đã thoát-ly: 
Ta gọi người đó là một bà-la-môn. [120] 


29.. Ai đã cắt bỏ từng dây buộc và dây ách, 
Cả những dây cương và dây thắng, 
Đã gỡ bỏ thanh rào-cản, thành người giác-ngộ: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


30. Ai nhẫn nhịn với sự nhục mạ, bạo lực, và sự trói buộc, 
Mà không một chút hơi hướng của sân 
Với sức mạnh của sự nhẫn-nhục đã được khéo chuẩn bị: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


31. Ai không bốc đồng tức giận, 

Biết bốn phận, đức hạnh, và khiêm nhường, 

Đã được điều phục, mang thân này cuối cùng: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 

32. AI như lá sen dưới trời mưa, 

Hay hạt cải trên đầu mũi kim, 

Không bao giờ dính một giây theo những dục-lạc: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


33. Ai ngay tại đây biết rõ trong tâm mình: 


208 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Mọi sự khổ đã tiêu diệt, 
Đã đặt xuống gánh nặng, và đã thoát-ly: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


34. Ai có sự hiểu thâm sâu, có trí, 
Có thể chỉ ra đạo từ vô đạo (phi tôn giáo) 
Và đã đạt tới mục-tiêu tối thượng: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


35. AI không còn liên lụy những người tại gia 
Và cả những người xuất gia, 
Là người du hành không nhà-cửa, không mong-cầu: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


3ó. AI đã dẹp bỏ gậy gộc (vũ khí) 

Đề chống lại những chúng sinh mạnh và yếu, 

Là người không giết hại hay xúi ai giết hại: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 

37. Ai không bị đối kháng giữa những người đối nghịch, 
Bình-an giữa những người hung bạo. 

Là người không chấp-thủ giữa những người chấp-thủ: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


38. Ai đã buông bỏ tất cả tham và sân, 
Buông bỏ sự ngã-mạn và sự ngạo-mạn, 
Như hạt cải trên đầu mũi kim: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. [12[] 


39. Ai nói lời không gắt gỏng mà nhẹ nhàng, 
Với đầy đủ nghĩa lý, luôn đúng sự thật, 

Lời nói không làm buồn lòng ai: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 

40. Ai trong thế gian không bao giờ gian-cắp, 
Bắt cứ thứ gì dù dài hay ngắn, 


Chương X — Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 209 


Dù nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


4I.. Ai ở bên-trong không còn những thèm-muốn 
Đối với thế giới hiện tại hay thế giới tái sinh, 

Là người sống không thèm-muốn và đã thoát-ly: 
Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


42. Ai không còn sự mê-đắm 
Không còn sự hoải-nghi bởi mình đã biết; 
Là người đạt được chân đứng vững chắc trong sự Bất Tử: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


43. AI đã thoát khỏi mọi sự trói-buộc đôi với 
Cả việc làm công đức lẫn việc làm xâu ác, 
Trở thành vô-ưu, vô-nhiễm, và thanh-khiết: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


44. Ai thanh-khiết như vằng trăng không vét đồm, 
Trong sáng và trong suốt, và ở bên-trong 
Sự khoải-lạc và sự hiện-hữu đã được tiêu diệt: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


45.. Ai đã vượt qua đầm lầy 

Vũng lầy, luân-hồi (samsara), tất cả si-mê, 

Người đã vượt qua bờ bên kia, 

Và thiền trú bên trong những tầng thiền định (jhãna) 
Không còn lay-động và không còn nghi-hoặc, 

Đã đạt tới Niết-bàn nhờ sự không còn dính-chấp: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 

46. A1 đã dẹp bỏ những dục-lạc, 

Và lang thang du hành ở đây trong sự xuất-gia; 

Với những dục-lạc và sự hiện-hữu đã tiêu diệt: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


210 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


47. Cũng ai đã dẹp bỏ dục-ái, 

Và lang thang du hành ở đây trong sự xuất-gia; 

Với những dục-ái và sự hiện-hữu đã tiêu diệt: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 

48. Ai bỏ lại tất cả những ràng-buộc của cõi người, 
Và đã buông bỏ những ràng-buộc với cõi trời, 
Thoát-ly khỏi tất cả mọi ràng-buộc khắp nơi: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


49.- Ai bỏ lại sự khoái-thích (tham) và sự bất-mãn (ưu), 
Là người nguội mát và không còn chấp-thủ, 

Là người hùng đã vượt thoát khỏi toàn thể thế gian: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. [122] 


50. Ai biết cách những chúng sinh qua đời 
Và tái sinh theo nhiều kiểu khác nhau (thiên nhãn minh), 
Là bậc buông-bỏ, siêu-phàm, và tỉnh-thức: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


5I.. Ai có nơi-đến không được biết bởi những thiên thần, 
Bởi những thần linh, bởi con người, 
Đó là bậc bậc A-la-hán đã tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận): 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


52. Ai hết thảy không còn sự cản-trở nảo, 

Ở trước, ở sau, hay ở giữa, 

Là người không còn bị cản-trở và không còn dính-chấp: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 

57. Người dẫn đàn, bậc anh hùng toàn thiện, 

Bậc đại tiên-kiến (nhìn thấy) với chiến thắng đã dành được, 
Bất lay-động, đã được thanh-tây, đã giác-ngộ: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


54. Ai biết những cõi kiếp quá khứ của mình (túc mạng minh) 


Chương X — Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 


Và nhìn thấy những cõi trời và những cõi đày đọa, 
Là người đã đạt tới sự chấm-dứt sự sinh: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


55. “Vì tên tuổi và họ tộc dù được đặt cho ai, 
Chỉ là những sự gán danh trong thế gian mà thôi; 
Chỉ xuất phát từ những quy ước thể tục, 

Những danh từ đó được đặt xưng khắp nơi. 


56. Đối với ai không biết sự thực như vậy, 
Thì tà-kiến khắc sâu đã từ lâu; 
Do không biết, họ cứ tuyên bố với chúng ta: 


“Một người là một bà-la-môn do sinh cảnh gia thế.) 


5Z. Không phải do sinh cảnh một người là bà-la-môn, 
Cũng không do sinh cảnh một người không là bà-la-môn. 
Thành một bà-la-môn là do hành-động, 

Không thành một bà-la-môn là do hành-động. 


38. Những ai gọi là nông dân là do việc họ làm!®3 
Những ai là thợ thủ công do việc họ làm; 
Những aI là thương nhân là do việc họ làm 


Và những aI là người phục vụ cũng là do việc họ làm. 


29. Và những ai gọi là những kẻ trộm cướp là do việc họ làm, 
Và những ai là binh lính cũng là do việc họ làm; 

Và những ai là thầy tế là do việc họ làm, 

Và những ai là người cai quản cũng là do việc họ làm. [123] 

ó0. “Do vậy đó là cách một bậc trí đích thực 

Nhìn thấy hành-động đúng như nó thực là, 

Là những bậc nhìn-thấy “sự khởi-sinh tùy thuộc" (lý duyên khởi), 
Họ thiện trí về nghiệp và những nghiệp quả.!% 

ó¡. Nghiệp làm thế gian xoay vòng, 

Nghiệp làm thế hệ này xoay chuyền. 


211 


212 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Những chúng sinh đều dính kẹt bởi nghiệp 


Như bánh xe dính liền với trục xe. 


62. Đời sống sa-môn, đời sống tâm linh, 
Sự tự-chủ và sự tu-tập nội tâm—— 
Bằng cách này một người sẽ trở thành một bà-la-môn, 


Đây là trạng thái bà-la-môn tối thượng.” 195 


(rích MN 98: coi Šn HI,9) 


(4) Hành Động Làm Cho Một Người Trở Thành Vô Loại 

Đức Thế Tôn nói với bà-la-môn tên Aggibhãradväja: 

“Này bà-la-môn, ông có biết một người vô loại (bị xã hội vứt bỏ) là gì, 
hoặc những phẩm chất nào tạo nên một người vô loại?” 

“Thưa Thầy Cô-đàm, tôi không biết một người vô loại là gì, hoặc những 
phẩm chất tạo nên một người vô loại. Xin Thầy Cồ-đàm hãy chỉ dạy Giáo 
Pháp theo cách để tôi có thể đi đến hiểu được một người vô loại là gì và 


những phẩm chất nào tạo nên một người vô loại.” 

“Này bà-la-môn, trong trường hợp đó hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. 
Ta sẽ nói.” 

“Dạ”, bà-la-môn Aggibhãradväja đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Một người nóng giận và hung dữ, 

Người bôi nhọ, nói ác, 

Người đạo đức giả, thiếu chánh kiến: 

Ông nên biết đó là người vô loại. 

“Người ở đây làm hại chúng sinh, 

Dù là loài tái sinh một lần hay hai lần.... 
Người không có lòng tốt đối với chúng sinh: 
Ông nên biết đó là người vô loại. ... 


“Người tự ca ngợi mình, 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 213 


Và chê bai người khác, 

Người hẻèn kém do tính kiêu căng của mình: 
Ông nên biết đó là người vô loại. 

“Người hay chửi rủa, tính thì keo kiệt, 

Tham khát, tà dục, là kẻ lừa lọc, 

Người không biết sỉ nhục và sợ hãi về mặt đạo đức: 
Ông nên biết đó là người vô loại. 

“Người phi báng Phật, 

Hay những người đệ tử (của Phật), 

Phỉ báng những du sĩ hay người tại g1a: 

Ông nên biết đó là người vô loại. ... 

“A1 là người vô loại không phải do nơi sinh ra, 
AI là bà-la-môn cũng không phải do nơi sinh ra. 
Do hành động (xấu) mà thành người vô loại, 
Do hành động (thiện) mới thành bà-la-môn.” 


(rích Sn 1,7) 


6. Chính Thể Trị Vì 
(1 Khi Vua Chúa Là Bắt Chánh 


(1) “Khi vua chúa là bất chính (phi pháp), các chư hầu hoàng gia cũng 
trở nên bất chính. Khi các chư hầu là bất chính, các bà-la-môn và các gia chủ 
cũng trở nên bắt chính. Khi các bà-la-môn và các gia chủ là bất chính, những 
người trong thành thị và làng quê cũng trở nên bất chính. Khi những người 
trong thành thị và làng quê là bất chính, mặt trời và mặt trăng mọc chiếu lệch 
tà. Khi mặt trời và mặt trăng mọc chiếu lệch tà, những vì sao và chòm sao 
cũng mọc chiếu lệch tà. Khi những vì sao và chòm sao mọc chiếu lệch tà, 
ngày và đêm cũng đến đi lệch thời .. . tháng và nửa tháng cũng đến đi lệch 
thời... .. các mùa và năm cũng đến đi lệch thời. Khi các mùa và năm đến đi 


lệch thời, gió thôi lệch thời và trái gió khó ngờ. Khi gió thối lệch thời và trái 


214 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


gió khó ngờ, các thiên thân trở nên buôn bã. Khi các thiên thân buôn bã, 
nước mưa khô cạn. Khi nước mưa khô cạn, mùa màng bị trái thời trái vụ. Khi 
người ăn gạo côc trái quả trái thời trái vụ (không đêu đặn, lúc đói lúc no), họ 


sông không được thọ, trở nên xâu xí, yêu sức, và bệnh tật. 


(2) “Nhưng, khi vua chúa là chân chính (hợp pháp), các chư hầu hoảng 
gia cũng trở nên chân chính. Khi các chư hầu là chân chính, các bà-la-môn 
và các gia chủ cũng trở nên chân chính. Khi các bà-la-môn và các gia chủ là 
chân chính, những người trong thành thị và làng quê cũng trở nên chân 
chính. Khi những người trong thành thị và làng quê là chân chính, mặt trời và 
mặt trăng mọc chiếu chính hướng. Khi mặt trời và mặt trăng mọc chiếu chính 
hướng, những vì sao và chòm sao cũng mọc chiếu chính hướng. Khi những 
vì sao và chòm sao mọc chiếu chính hướng, ngày và đêm cũng đến đi đúng 
thời .. . tháng và nửa tháng cũng đến đi đúng thời ... các mùa và năm cũng 
đến đi đúng thời. Khi các mùa và năm đến đi đúng thời, gió thôi đúng thời và 
thuận gió dễ canh. Khi gió thổi đúng thời và thuận gió dễ canh, các thiên 
thần không bị buồn bã. Khi các thiên thần không bị buồn bã, mưa nước đủ 
đầy. Khi mưa nước đủ đầy, mùa màng được thuận thời đúng vụ. Khi người 
ăn gạo cốc trái quả thuận thời đúng vụ (đều đặn, đầy đủ), họ sống sẽ sống 


được thọ, trở nên đẹp đế, sức mạnh, và sức khỏe. 


Khi đàn bò đi ngang ngã ba đường, 
Nếu con đầu đàn đi quanh co, 
Thì những con khác cũng đi theo quanh co, 


Bởi con đầu đàn đã đi quanh co. 


Trong quân thê con người cũng vậy, 

Khi một người được coi là đứng đầu lãnh đạo, 
Mà hành xử bắt chính, 

Thì người khác cũng làm theo như vậy. 

Cả vương quốc đều chán ngán thất vọng, 

Nếu nhà vua là bất chính, tà đạo. 


Khi đàn bò đi ngang ngã ba đường, 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 215 


Nếu con đầu đàn đi thắng đường băng qua, 
Thì những con khác cũng thắng đường băng qua, 


Bởi con đầu đàn đã đi thắng qua. 


Trong quân thể con người cũng vậy, 
Khi một người được coi là đứng đầu lãnh đạo, 
Biết hành xử chân chính, 
Thì người khác cũng làm theo như vậy. 
Cả vương quốc đều hân hoan vui mừng, 
Nếu nhà vua là chân chính, chánh đạo. 
(AN 4:70) 


(2) Chiến Tranh Gieo Hận Thù 


(D Vua Ajätasattu (A-xà-thế) của nước Masgadha (Ma-kiệt-đà) đã huy 
động một đội quân gồm bốn binh đoàn và tiến thắng tới xứ Kãsi để đánh Vua 
Pasenadi (Ba-tu-nặc) của nước Kosala (Kiều-tát-la). Vua Pasenadi nghe tin 
báo cũng đã huy động một đội quân gồm bốn binh đoàn, và tiến ngược tới xứ 
Kãsi để chống lại Vua Ajãtasattu. Rồi Vua Ajãtasattu và Vua Pasenadi đã 
giao chiến với nhau, trong đó Vua Ajãtasattu đã đánh bại Vua Pasenadi. Vua 
Pasenadi, sau khi bị đánh bại, đã rút lui về kinh thành Sävatthï (Xá-vệ) của 
mình. Rồi, vào buổi sáng, một số Tỳ kheo khoát y phục, mang theo bình bát 
và áo cà-sa, đi vô thành Sãvatthï để khất thực. Sau khi đã đi khất thực một 
vòng trong thành và trở về, sau khi ăn trưa, họ đã đến gặp đức Thế Tôn và 
thưa lại sự kiện đã xảy ra. 

[Đức Thế Tôn đã nói:] 

“Này các Tỳ kheo, Vua Ajãtasattu của nước Magadha có nhiều bạn xấu. 


Vua Pasenadi của nước Kosala có nhiều bạn tốt. Nhưng hôm nay, Vua 
Pasenadi, sau khi bị đánh bại, sẽ khó ngủ tối nay. 


“Chiến thắng gieo thù hận, 
Kẻ thua ngủ không ngon. 


216 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Người bình an thì ngủ dễ dàng, 
Vì đã dẹp bỏ nghĩa thắng-bại.” 


(H) [Lại trong một lần khác, khi Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) đã đánh thắng 
lại Vua Ajãtasattu (A-xà-thế), đức Thế Tôn đã nói: ] 


“Người ngu nghĩ vận may ở bên mình, 

Khi nghiệp ác của mình chưa chín muôi, 
Nhưng khi nghiệp ác đã tới lúc chín muôi, 
Người ngu lãnh chịu khô đau. 

“Kẻ giết chóc tạo thêm kẻ giết chóc (lạ1), 
Người chinh phục tạo ra kẻ chính phục (lạ!). 
Người làm nhục tạo thêm kẻ làm nhục (lại), 
Người chửi rủa tạo thêm kẻ chửi rủa (lại). 
Nên khi nghiệp kết quả, 

Kẻ cướp sẽ bị cướp (lại).” 


(SN 3:14-15) 


(3) Mị Vua Thánh Thiện Quay Chuyển Bánh Xe (Chuyên Luân Thánh 
Vương) 

[Đức Thế Tôn đã nói:] 

(D) “Này các Tỳ kheo, ngay cả một vị vua quay chuyên bánh xe (chuyên 
luân vương), là một vị vua chân chánh trị vì bằng Giáo Pháp, cũng không 
quay chuyên bánh xe nếu không có vị vua trên ông ta.” 

Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Nhưng, thưa Thế Tôn, ai là vị vua ở trên vị vua quay chuyên bánh xe, vị vua 
chân chánh trị vì bằng Giáo Pháp đó?” 

“Đó chính là Giáo Pháp, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. !96 

“Ở đây, này Tỳ kheo, một vị vua quay chuyển bánh xe, vị vua chân 
chánh trị vì bằng Giáo Pháp, dựa vào Giáo Pháp, tôn vinh, tôn trọng và kính 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 217 


trọng Giáo Pháp, lấy Giáo Pháp là tiêu-chuẩn, là biểu-ngữ, là thẩm-quyên, 
cung cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự phòng-hộ cho những người 
trong hoàng cung của ông. Lại nữa, một vị vua quay chuyên bánh xe, vị vua 
chân chánh trị vì bằng Giáo Pháp, dựa vào Giáo Pháp, tôn vinh, tôn trọng và 
kính trọng Giáo Pháp, lấy Giáo Pháp là tiêu-chuẩn, là biểu-ngữ, là thẩm- 
quyền, cung cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, sự phòng-hộ cho những 
chư thần giai cấp chiến-sĩ, quân đội, những bà-la-môn và những gia chủ, 
những người ở thành thị và thôn quê, những tu sĩ và bà-la-môn, những súc 
vật và chim muông. Sau khi đã cung cấp sự bảo-vệ chân chánh, sự che-chở, 
sự phòng-hộ cho tất cả những chúng sinh như vậy, vị vua quay chuyển bánh 
xe đó, vị vua chân chánh trị vì bằng Giáo Pháp, chỉ quay chuyển bánh xe nhờ 
vào duy nhất Giáo Pháp,” đó là bánh xe không thể nào bị quay ngược bởi 


bất kỳ người thù nghịch nảo.” 198 


(AN 3:14) 


(4) Cách Một VỊ Vua Quay Chuyển Bánh Xe Giáo Pháp Có Thể Chỉnh 
Phục 


Ấ DUẾT đây, khi một vị vua thánh thiện được phong vương [được xức dầu 


lên đầu] vào ngày lễ rắm Bô-tát 19 


và đã leo lên gác thượng của cung điện vì 
ngày lễ Bồ-tát, ở đó bánh xe báu thiêng thánh hiện ra cho ông với đầy đủ với 
ngàn căm, đầy đủ vành xe, trục xe, và tất cả các bộ phận. Khi nhìn thấy nó, 
vị vua thánh thiện đã được phong vương nghĩ như vầy: “Giờ điều này đã 
được nghe bởi ta, rằng sau khi một vị vua thánh thiện đã được phong vương 
đã gội đầu tóc vào ngày lễ rằm Bồ-tát và đã leo lên gác thượng của cung điện 
vì ngày lễ Bồ-tát, và bánh xe báu thiêng thánh hiện ra cho ông với đầy đủ với 
ngàn căm, đầy đủ vành xe, trục xe, và tất cả các bộ phận, thì vị vua đó trở 
thành một Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe. Vậy có phải ta là một Vị Vua 
Quay Chuyên Bánh Xe?? 


“Rồi vị vua thánh thiện đã được phong vương đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 


tay trái cầm lấy bình nước, rồi dùng tay phải rảy nước lên bánh xe báu, hô 


218 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


rằng: “Hãy lăn tới, này bánh xe báu tốt lành; hãy chiến thắng, này bánh xe 
báu tốt lành!” Sau khi bánh xe báu lăn về hướng đông và Vị Vua Quay 
Chuyên Bánh Xe đi theo sau cùng với đội quân bốn binh chủng. Bấy giờ bất 
cứ xứ nào bánh xe báu dừng lại, ở đó Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe đều lấy 
thành lãnh thổ của mình bằng đội quân bốn binh chủng của mình. Và những 
vị vua đối nghịch ở phương đông đã đến gặp Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe 
và nói như vây: “Này đại vương, xin tiếp đón ngài; này đại vương, ngài cứ hạ 
lệnh; này đại vương, ngài cứ chỉ bảo.” Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe nói 
như vầy: “Các vị không nên sảt-sinh; các vị không nên gian-cấp; các vị 
không nên tà-dâm tà dục: các vị không nên nói-dối nói láo; các vị không nên 
uống rượu hay dùng những chất độc hại; các vị nên ăn uống những gì mình 
đã quen ăn.` Và những vị vua đối nghịch ở phương đông đã quy phục theo 
Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe. Rồi bánh xe báu lặn xuống đại dương 


phương đông và nỗi lên lại. 


“Và bánh xe đổi hướng lăn về hướng nam... Và những vị vua đối 
nghịch ở phương nam đã quy phục theo Vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe. Rồi 
bánh xe báu lặn xuống đại dương phương nam và nỗi lên lại. Và bánh xe đổi 
hướng lăn về hướng tây ... Và những vị vua đối nghịch ở phương tây đã quy 
phục theo Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe. Rồi bánh xe báu lặn xuống đại 
dương phương tây và nỗi lên lại. Và bánh xe đổi hướng lăn về hướng bắc ... 
Và những vị vua đối nghịch ở phương bắc đã quy phục theo Vị Vua Quay 
Chuyên Bánh Xe. 

“Bấy giờ khi bánh xe báu đã thắng lợi khắp trái đất tới tận bờ đại dương, 
nó quay lại kinh đô và đứng yên nhưng đóng cô định trục của nó ngay trước 
công nội cung của Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe, cứ như để trang hoàng 
cho công của hoàng cung vậy. Đó là bánh xe báu đã hiện ra cho Vị Vua 


Quay Chuyên Bánh Xe.” 


(rích MN 129: coi thêm/so với DN 26) 


(5) Những Bốn Phận Của Vương Triều Cai Trị 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 219 


[Đức Phật kê lại chuyện tiền kiếp:] 


3. “Và, sau nhiêu trăm năm, sau nhiêu ngàn năm, Vua Da|hanemi nói 
với một người của ông răng: “Này hiên khanh, hễ khi nào ông thấy bánh xe 


báu thiêng liêng lệch khỏi vị trí của nó, hãy bẩm báo ngay cho ta.) 


'Dạ, thưa đại vương”, người đó đáp lại. Và sau nhiều trăm năm và nhiều 
ngàn năm, người đó thấy bánh xe báu thiêng liêng đã lệch ra khỏi vị trí cũ. 
Sau khi nhìn thấy vậy, ông ta liền bấm báo cho nhà vua. Sau đó, Vua 
Dalhanemi đã cho gọi người con lớn nhất [thái tử] đến gặp, và ông đã nói: 
“Này con trai của ta, bánh xe báu thiêng liêng đã lệch dời ra khỏi vị trí cũ. Và 
trước đây ta đã nghe rằng, khi điều này xảy ra đối với một vị vương quay 
chuyên bánh xe báu, thì vị ấy không còn sống được bao lâu nữa. Ta đã có 
đầy đủ mọi khoái lạc của con người, giờ tới lúc ta đi tìm sự an lạc ở cõi trời. 
Con là con trai ta sẽ tiếp quản quyên cai trị lãnh thổ này. Còn ta sẽ cạo tóc 
râu, khoát y cà sa, từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành.” 
Và, sau khi đã phong người con trai cả lên làm vua, Vua Da|hanemi đã cạo 
tóc râu, khoát y cà sa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành. Và bảy ngày sau khi vị tu sĩ hoàng gia đó đã xuất gia, bánh xe báu 
thiêng liêng đã biến mắt. 

4. “Rồi có một người đã đến gặp vị vua giai cấp chiến-sĩ vừa mới được 
(vua cha) phong vương [xức dầu lên đầu], và bẩm báo rằng: “Thưa đại 
vương, ngài nên được biết răng bánh xe báu thiêng liêng đã biến mất." Khi 
nghe như vậy, vị vua (con) ưu sầu và cảm thấy buồn lòng. Ông đã đi đến gặp 
vua cha và báo với vua cha về tin buồn đó. Và vua cha đã nói với ông: “Này 
con trai, con chớ nên ưu sầu hoặc buồn lòng vì sự biến mất của bánh xe báu. 
Bánh xe báu không phải là tài sản kế thừa cha ông để lại cho con. Nhưng bây 
giờ, này con trai, con phải chuyển hóa bản thân mình trở thành một người 
thánh thiện quay chuyên bánh xe. Và sự kiện đó sẽ xảy ra, nếu con thực thi 
những bồn-phận của một vị vua thánh thiện quay chuyển bánh xe báu, thì 
vào ngày rằm Đó-fát [uposatha]., khi đó con gội sạch đầu tóc và đi lên mái 


sân thượng của cung điện vì lễ răm öđ-//, thì bánh xe báu sẽ hiện ra cho con, 


220 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


với ngàn căm, đây đủ vành xe, trục xe, và tât cả các bộ phận." 


5. ““Nhưng thưa cha, cái gì là bổn-phận của một vị vua thánh thiện 


(thánh vương) quay chuyên bánh xe báu?? 


— *Đó là như vậy, này con trai: Bản thân con dựa vào Giáo Pháp, tôn 
vinh Giáo Pháp, tôn kính Giáo Pháp, trân quý Giáo Pháp, kính lễ Giáo 
Pháp, và kính trọng Giáo Pháp, lấy Giáo Pháp làm huy hiệu và biểu ngữ của 
con, nhận lấy Giáo Pháp làm người thấy của con, con phải thiết lập Giáo 
Pháp làm người phòng hộ, người canh giữ, và người bảo vệ chân chính cho 
gia đình dòng tộc của con, cho những đạo quân của con, cho những người 
giai cấp chiến-sĩ và nông-thương, cho các bà-la-môn và gia chủ, cho dân 
thành thị và thôn quê, cho những tu sĩ và các bà-la-môn, cho các loài thú vật 
và chim muông. Không để có bọn tội phạm lộng hành trong vương quốc của 
con, và đối với những người nghèo đói, con hãy phân phát của cải tài sản 
cho họ. Và đối với những tu sĩ và bà-la-môn trong vương quốc của con đã từ 
bỏ đời sống đính dục và đã cống hiến bản thân theo hạnh nhẫn nhịn và hiển 
từ, mỗi người lo thuần tập bản thân, và mỗi người nỗ lực (tu tập) để chấm 
dứt dục vọng, vào lúc này lúc khác con nên đến gặp họ và hỏi họ: “Thưa các 
thây, những điều nào là thiện và những điều nào là bắt thiện; những nào là 
tội lỗi và những nào là không tội lỗi; những gì cần nên làm theo và những gì 
không nên làm? Hành động nào về lâu dài dẫn tới nguy hại và ưu sẩu; và 
hành động nào dẫn tới phúc lợi và hạnh phúc?” Sau khi nghe họ nói, con nên 
tránh bỏ những điêu bất thiện và làm những điêu thiện lành. Này con trai, đó 


là bồn-phận của một vị vua thánh thiện quay chuyển bánh xe. 


““Dạ, thưa vua cha”, vị vua đáp lại, và ngài đã thực hiện những bồn-phận 


của một vị vua thánh thiện quay chuyền bánh xe pháp. 


... Và cứ kế tục như vậy, sáu (06) vị vua tiếp theo (cũng làm y như vậy, 
và) cũng trở thành những vị vua quay chuyên bánh xe pháp. Nhưng có vị vua 
thứ bảy trong vương triều đó đã không đến gặp vị đạo vương [tức vua cha 
của mình] để hỏi về những bồổn-phận của một vị vua quay chuyển bánh xe 


pháp. Thay vì vậy, ông cứ trị vì mọi người theo cách riêng của mình; và do 


Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 221 


bị trị vì như vậy, mọi người không được phát đạt như họ đã từng phát đạt 
dưới thời những vị vua trước đó, vì những vị vua trước đó đã thực hiện 


những bồn-phận của một vị vua quay chuyền bánh xe pháp. 


“Rồi vị vua (thứ bảy) đó đã triệu tập tất cả đại thần và quân sư, và hỏi ý 
kiến của họ. Và họ đã giải thích cho ông về những bồn-phận của một vị vua 
quay chuyên bánh xe pháp. Sau khi lắng nghe họ, nhà vua đã thiết lập sự 
phòng hộ và bảo vệ cho những người phục tùng nhà vua, nhưng ông lại 
không phân phát bố thí của cải cho người nghèo khó; và kết quả là nạn đói 
nghèo tràn lan. Như vậy, từ việc không biết phân phát bố thí của cải cho 
người khèo khó, nên nạn đói nghèo tràn lan. Từ chỗ đói nghèo gia tăng, nạn 
trộm cướp cũng gia tăng. Từ nạn trộm cướp gia tăng, việc dùng hung khí vũ 
khí gia tăng; từ việc dùng hung khí vũ khí gia tăng, giết chóc gia tăng, (trong 
thiên hạ) sự dối trá gia tăng, lời nói gây tư thủ chia rẽ gia tăng, và nạn tà đâm 
tà dục gia tăng— và cứ theo kiểu đó, tuổi thọ của mọi người giảm xuống và 
sự trẻ đẹp của họ cũng hư hao.” 


(irích đoạn từ DN 26) 


(6) Chu Cấp Cho Phúc Lợi Của Nhân Dân 
Đức Thế Tôn, đã nói với bà-la-môn tên Kñtadanta: 


10. “Này bà-la-môn, xưa kia có một vị vua tên là Mahävijita. Ông ta 
giàu có, nhiều tài sản và tài lực, nhiều vàng bạc, nhiều của cải và đồ đạc, 
nhiều tiền và những thứ đáng tiền, đầy châu báu và kho thóc lúa. Và khi Vua 
MahäviJita đang suy xét một mình nơi riêng tư, ý nghĩ này đã khởi sinh trong 
ông ấy: “Ta đã có được tài sản lớn lao so với tiêu chuẩn của loài người, ta 
chiếm hữu một vùng lãnh thổ lớn lao mà ta đã chỉnh phục được. Vậy bây giờ 
ta nên làm một lễ hiến tế lớn để ta có được thêm ích lợi và hạnh phúc lâu 
đài." Nghĩ như vậy nên ông cho gọi quan chủ tế của ông. Và ông nói ý nghĩ 
của mình: “Ta muốn làm một lễ hiến tế lớn. Hãy hướng dẫn cho ta, này quan 


chủ tế, làm sao để cho ta có được ích lợi và hạnh phúc đời đời.) 


222 s Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


11. “Vị chủ tế trả lời: “Đất nước của Hoàng Thượng đang bị loạn bởi 
quân trộm cướp. Đất nước đang bị tàn phá; làng mạc và đô thị đang bị phá 
hủy; thôn quê thì đây rấy trộm cướp. Nếu Hoàng Thượng cứ đánh thuế lãnh 
thổ này, đó là việc làm sai lẫm. Nếu như Hoàng Thượng nghĩ rằng: “Ta sẽ 
trừ diệt hết bọn trộm cướp bằng cách xử trảm hay nhốt tù, hoặc bằng cách 
tịch thu, đe dọa, và đày đdỉ` thì cũng không chấm dứt được nạn trộm Cướp 
theo cách đúng đắn. Những kẻ còn sống sót sau này cũng sẽ phá hoại bờ cối 
của Hoàng Thượng. Nhưng, với kế hoạch này bệ hạ có thể trừ sạch nạn trộm 
cướp. (Đó là:) Trong vương quốc của bệ hạ, những ai tham gia vào nghề 
trông trọt và chăn nuôi, Hoàng Thượng nên phát cho họ lúa và thức ăn gia 
súc; đối với những ai buôn bán, hãy giúp cho vốn liễng: đối với những ai làm 
công vụ cho triểu đình thì phát lương bồng phù hợp để họ đủ sống. Vậy thì 
những người đó sẽ lo chuyên tâm về nghệ nghiệp của mình, sẽ không còn phá 
hoại vương quốc nữa. Thu nhập của Hoàng Thượng sẽ càng lớn hơn: lãnh 
thổ sẽ được yên bình và không bị phá hoại bởi quân trộm cướp nữa: và mọi 
người, với niềm vui tươi trong lòng họ. sẽ vui vầy với con cải, sẽ sống trong 


những ngôi nhà cửa đề mở (không cần đóng khóa cửa). 


“Và (nhà vua) nói rằng: “ấy làm như vậy!, nhà vua chấp nhận lời 
khuyên của quan chủ tế: nhà vua cho lúa và thức ăn gia súc cho những người 
làm nghề trông trọt và chăn nuôi, chu cấp vốn liễng cho những người làm 
nghệ buôn bán, phát lương bổng phù hợp đủ sống cho những người làm công 
vụ. Rồi những người đó, chỉ lo chuyên tâm về nghệ nghiệp của mình, đã 
không còn phá hoại vương quốc nữa. Thu nhập của nhà vua càng lớn hơn: 
lãnh thổ đã được yên bình và không còn bị phá hoại bởi quân trộm cướp; và 
những người đó, với niềm vui tươi trong lòng mình, đã vui vầy với con cái, 


đã sông trong những ngôi nhà cửa đê mở. 


(rích DN 5: Kiñtadanta Suffa) 


CHÚ THÍCH 


CHƯƠNG I_~ CHÁNH KIÊN 


!l [“Đến trước" hay “dẫn trước” hay “đi trước” là dịch từ nghĩa chữ 
pubbangamä, nghĩa gốc là “người chạy trước, tiền thân”. MA nói rằng có 02 
loại chánh-kiến là những thứ dẫn trước, đó là: () chánh-kiến của sự minh-sát 
(tuệ quán), nó điều tra tìm hiểu những sự fao-tác (các hành) là “vô-thường, khổ, 
vô-ngã”; và (1) chánh-kiến của đạo, nó khởi sinh như một hệ quả của sự minh- 
sát (tuệ quán) và nó tác động để tiêu diệt tận gốc những ô-nhiễm (lậu hoặc). (1) 
Chánh-kiến của sự mình-sát là thứ dẫn trước có lẽ đã được nói ra trong các mục 
4, 10, 16, 22 và 28 của kinh này; (1) chánh-kiến của thánh đạo là thứ dẫn trước 
được nói ra trong các mục 34 và 35 của kinh này. | (1100) 


? [Câu tuyên bố này gợi ý rằng: để đạt được chánh-kiến về bản-chất của thực 
fq¡, một người trước tiên phải có khả năng phân biệt được những giáo lý đúng và 
giáo lý sai về bản-chất của thực tại. MA nói rằng đây là chánh-kiến của sự 
mỉnh-sát (1) hiểu được tà-kiến như một đối-tượng bằng cách thâm nhập vào 
những đặc tính “vô-thường, khổ, vô-ngã” của nó, và (II) hiểu được chánh-kiến 
(a) bằng cách thực hiện chức năng thấu hiểu và (b) bằng cách xua tan sự ngu- 
mờ. | (1101) 


3 [Đây là chánh-kiến thế tục (hữu lậu), là một yếu tố công-đức dẫn đưa tới sự 
tái-sinh lạc phúc nhưng bản thân nó không thoát khỏi sự hiện-hữu có điều-kiện 
(hữu vi). Cụm chữ cuối “chín muôi thành những sự thu-nạp (sanh y) là 
upadhivepakka, được MA giải nghĩa là nó mang lại những kết-quả gồm có sự 
thu-nạp (sanh y) [MT giải nghĩa ở đây những sự thu-nạp = sự liên tục của năm 
uẩn]. (1102) 


4 [Định nghĩa này xác định chánh-kiến siêu thế là trí-tuệ (panna, bát-nhã) được 
thấy trong sô những phần tu trợ-giúp giác-ngộ (37 phần trợ đạo) như là một căn, 
một năng-lực, một chi giác-ngộ, và một chi-phần của bát thánh đạo. Định nghĩa 
này được hình thành theo cách của chức năng nhận-biết hơn là theo nội dung 
của đối-tượng của chánh-kiến. 


- Trong kinh khác [như kinh MN 141, mục 24) thì chánh-kiến về thánh đạo 
được định nghĩa là sự-biết về Bốn Diệu Đế. Chúng ta có thể hiểu rằng () sự 


224 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


hiểu-biết thuộc về khái niệm về Bốn Diệu Đề thì rớt vào loại chánh-kiến thế tục, 
(1) trong khi đó sự thâm-nhập trực tiếp về những sự-thật băng cách chứng ngộ 
Niết-bàn bằng thánh đạo thì tạo nên chánh-kiến siêu thế.] (1103) 


Š [MA diễn gIẢI: Những phần đó đi kèm chánh-kiến như những thứ cùng có-mặt 
(cùng tôn tại, đồng hữu) và những thứ dẫn-trước của chánh-kiễn vậy. Sự chánh 
tỉnh-tắn và sự chánh-niệm là những thứ cùng có-mặt với chánh-kiến siêu thế; 
chánh-kiến của sự minh-sát là thử đẫn-trước của chánh-kiến siêu thế.] (1104) 


® [Ở đây sự bất thiện (akusala) được giảng giải bằng “mười đường nghiệp bất 
thiện”. 03 đường đầu thuộc về hành-động của thân (thân nghiệp), 04 đường 
giữa là hành-động của lời-nói (khẩu nghiệp), và 03 đường cuối là hành-động 
của tâm (tâm nghiệp). 10 đường bất thiện này được nói đầy đủ hơn trong kinh 
MN 4I, mục 8—10.] (115) 


7 [Những đây được gọi là những gốc-rễ của sự bất thiện bởi vì chủng động cơ 
cho tất cả những hành-động bất thiện. Một bài nghiên cứu đầy đủ chỉ tiết và 
thông tin về những gốc-rễ này và những gốc-rễ đối-trị của nó đã được viết bởi 
nhà sự trưởng lão Nyanaponika Thera, có tên là “Những Gốc Rễ Thiện và Ác”.] 
(116) 


8 [10 đường nghiệp thiện này cũng được nói lại trong kinh MN 41, mục 12~14.] 
(117) 


? [Nguyên văn câu quan trọng này: Cefanä “ham bhikkhave kammam vadämi. Ö 
đây có thể hiểu câu này có nghĩa là: sự có-ý là yếu tô “cần có” để tạo ra nghiệp, 
chứ không phải bản thân sự có-ý đó luôn luôn và trong mọi trường hợp tạo ra 
nghiệp. Đây được coi là một “sự /h- thể hay ° cái cán` đễ đôi phó với quan- 
điểm của đạo Ni-kiền-tử (Jain) cho rằng tất cả mọi hành-động, dù cố-ý hay 
không cố-ý, đều tạo nghiệp. - Bản tương đương Hán tạng, MÃ 111, chỗ TI 
600a23-24, thì ghi như vây: “Theo cách nào một người hiểu được nghiệp? Có 
hai loại nghiệp, đó là: sư chủ-ý (ý-định, sự cô-ý) và nghiệp [được tạo ra] khi 
một người đã chủ-ý.” (2š l36. ñRñ —%ŠÌl. M5. ).] (1417) 

















!9 [Câu này nên được hiểu theo nghĩa rằng những quả của nghiệp sẽ được nếm 
trải trong những cõi tương ứng của chúng.]| (1418) 


!Í [Coi lại chú thích 372 của kinh 3:34 và chú thích 547 của kinh 3:100. Bản 
tương đương Hán tạng, MA 111, thì chỗ này có ghi 04 loại nghiệp quả như đã 


Chú Giải * 225 


được ghi trong tất cả các kinh từ 4:232-4:233 (tối, sáng, tối và sáng, không tối 
không sáng). Nhưng MÃ 15 (chỗ T I 437b26) chỉ nói về 02 loại quả, hoặc trong 
kiếp này hay trong một kiếp sau, chứ không nói loại thứ ba nào.] (1419) 


'? [Chỗ này có thê được hiểu theo nghĩa là: do sự tiếp- xúc là điều-kiện (duyên) 
cho sự cô- ý (tư, sự chủ ý, ý định), và nghiệp có thê được giải thích đồng nghĩa 
với sự cô-ý, nên Suy Ta sự tiếp-xúc là điều-kiện cho nghiệp (do vậy khi chấm đứt 
sự tiếp-xúc là chấm đứt nghiệp).] (1420) 


13 [Đoạn này được giảng giải chỉ tiết trong Thanh Tịnh Đạo, Vsm XIII, 13-71. 
Cả đoạn 5- này cũng giống mục 27 kinh MN 04 (và một số kinh khác) mô tả về 
túc mạng mình. ] (63) 


'“ [Cụm chữ “có thể ứng dụng được cho mỗi người” (atI0panayikaim 
dhammapariyäyam). Spk-pt giải nghĩa là: Đã liên quan tới mình, thì có thể ứng 
dụng cho người khác (attani nefva parasmim upanefabbam), tức là: đặt người là 
mình, đặt mình là người. Bởi vì thường có câu: “Cái gì khó chịu và khó ưa đối 
với mình thì khó chịu và khó ưa đổi với người khác” (tức: điều gì mình không 
thích đừng bắt người khác chịu vậy.) 


- Tiếp theo là Phật nói về 07 đường đầu tiên trong “10 đường nghiệp thiện”, mỗi 
đường được tu tập theo 03 cách: (1) bằng cách tự mình tuân thủ, (ii) bằng cách 
khuyến khích người khác tuân thủ, và (li) nói lời đề cao những đường nghiệp 
thiện đó.]| (328) 


!5 [Trong Ee ghi là “ứ kofiparisuddho”, nên sửa lại là “tikofiparisuddho, tức 
không có khoảng trống giữa các chữ. “Bằng ba cách”, tức theo 03 phương-diện 
mới trong chú thích kế trên: (¡) ứ mình kiêng cữ sát sinh, (ii) khuyến khích chỉ 
dạy người khác kiêng cữ, và (ii) nói lời đề cao khen ngợi việc kiêng cữ sát 
sinh.| (329) 


CHƯƠNG II - TU TẬP CÁ NHÂN 
19 [Việc thừa nhận một hành-động (việc làm) sai trái như vậy, thú nhận nó, và 
đảm nhận sự kiềm-chế trong tương lai sẽ dẫn đến sự tăng-trưởng (phát triển tốt) 


trong giới-luật của Thánh Nhân. Coi thêm kinh MN 65.13.] (638) 


!7 [Tiếp theo chỗ này của bài kinh là phần nói về hành vi bằng /ởïi-nới và hành vi 
băng /âm thì sự soi-xét (suy xét, quán chiêu) cũng được thực hành một cách 


226 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


tương tự như trên. Chỉ có điêu, đôi với riêng hành vi tâm bât thiện thì không cân 
thú nhận, mà chỉ cân tự biệt ăn năn (xám hôi) và tránh bỏ sau đó. ] 


!# [04 loại phụ nữ sau là: (ii) những phụ nữ được bảo vệ bởi những người đồng 
đạo trong đạo của họ, (11) những phụ nữ đã có chồng hoặc đã được (cha mẹ) 
hứa gả cho người khác từ lúc mới sinh ra hay lúc còn nhỏ, (iv) những phụ nữ mà 
ai quan hệ tính dục với họ sẽ dẫn tới bị kết án hình sự (theo tục lệ hay pháp 
luật), và (v) một cô gái đã được quen biết hay gần như đã hứa hôn với một 
người nam (như kiểu: đã có “bạn trai” hay “hôn thê').] (2167) 


!? [Cả 03 phiên bản đều ghi chữ này là bajjhamtu (để họ bị trói). Mp không đưa 
ra chú giải nào, nhưng kinh MN 41, mục 10 chúng ta thấy ghi chữ vajjharứu, 
được giải nghĩa bởi Ps II 332,16 là vadham pãpunanfu (để họ bị tàn sát) và bởi 
Ps-pt H 230 (ấn bản VRI) là maranarn pãpunanfu (đề họ chết). Vì vậy tôi chọn 
nghĩa theo chữ va//hanfu coi đầy là cách ghi đúng ở đây. | (2168) 


2 [Sự chia ý-nghĩ thành 02 loại đã xảy ra trong suốt 06 năm chuyên-cần tu tìm 
cầu sự giác-ngộ.] (235) 


?! [Những ý nghĩ không ác-ý và những ý nghĩ không hung-đữ có thê được giải 
thích một cách tích cực là những ý nghĩ £âm-f (mef) và những ý nghĩ tâm-bi 
(karuna).]| (236) 


?2 [MA giải thích rằng: sự nghĩ và suy ngẫm quá nhiều sẽ dẫn tới sự khích-động. 
Đề thuần hóa và làm dịu cái tâm, vị Bồ-tát đã nhập vào một tầng thiền định, rồi 
sau đó thoát ra khỏi đó để tu tập sự minh-sát (thiền quán, tuệ).] (237) 


?3 [Chữ Pali là “sai/ekha”: sự loại bỏ ô-nhiễm, sự tây-nhiễm, sự thanh-tây. Bắt 
đầu chỗ này là 44 “cách thức thanh-tấy” được Phật nói ra, và chúng rớt vào một 
số “phần” giáo-lý cố định đã được đặt tên (ví dụ như 70 đường nghiệp thiện ...). 
Những cách-thức nào không được đề cập ở đây thì không phù hợp cho “phần” 
giáo-lý có định nào cả. 


Mục (2)-(11) là thuộc 10 đường nghiệp (kammaparha) bất thiện và thiện—coi 
kinh MN 9, mục 4, mục 6; 


Mục (12)-(18) là 07 chi-phần cuối của con đường tám phần— Bát tà đạo và Bát 
chánh đạo——chi-phần đầu tiên là trùng với (1 1); 


Chủ Giải * 227 


Mục (19)-(20) đôi khi được đưa thêm vào cả 02 con đường tám phằần— Bát tà 
đạo và Bát chánh đạo——coI thêm kinh MN 117, mục 34-36; 


Mục (21)-(23) là 03 chướng-ngại cuối trong 05 chướng-ngại (triền cái)—coi 
thêm kinh MN 10, mục 36—còn 02 chướng-ngại đầu tiên là trùng với (9) và 
(10); 


Mục (24)-(33) là 10 trong 16 sự không-sạch [sự không hoàn-thiện] làm ô nhiễm 
cái tâm, như mới được nói trong kinh MN 7, mục 3. 


Mục (37)-(43) là 07 phẩm-chất xấu và 07 phâm-chất tốt (saddhammna) đã được 
nói trong kinh MN 53, mục II—17.] (107) 


?4 [MT diễn dịch rằng: sự không hung-đữ hay hiện từ (avihimsa), là đồng nghĩa 
với sự bi-mẫn (tha thương), được đề cập ngay từ đầu bởi vì nó là gốc rễ của tất 
cả mọi đức-hạnh, đặc biệt là nhân gốc của đạo-đức.] (108) 


2 [MA giải thích: Đây là một sự mô tả về những người khăng khăng nắm giữ 
theo một quan-điểm (kiến chấp nặng) mà họ đã có, họ tin rằng “Chỉ điều này là 
sự thật”; ngay cả khi Phật kêu từ bỏ họ không từ bỏ nó mà còn lý sự tranh luận 
về nó với Phật.] (109) 

”6..... Ở đây Đức Phật đang nói với một bả-la-môn trẻ, người đã đến hỏi Phật 
con đường nào để đạt tới sự hợp nhất (bản ngã của mình) với đại ngã của Trời 
Brahma (Phạm Thiên), là thượng để sáng tạo theo giáo lý của Bà-la-môn giáo. 
(Phật đã trả lời theo ý nghĩa làm cách nào đề có thê được tái sinh vào cõi của các 
VỊ Trời). 


? [MA chú giải: “nghiệp hạn chế” (pamänakatam kammam) là nghiệp còn 
thuộc cõi dục-giới (kãmavacara). Nó ngược với loại “nghiệp không hạn chế”, 
tức “nghiệp vô lượng”, tức là sự chứng đắc các tầng thiền định sắc giới và vô 
sắc giới. Trong trường hợp này, người tu tu tập các tầng thiền định để được tái 
sinh vào những cảnh giới an trú cõi trời (phạm trú). Khi một tầng thiền định sắc 
giới hay tầng chứng đắc vô sắc giới được kiểm soát (được thiện thạo, thuần 
thục, làm chủ, nắm vững bởi người tu) thì một nghiệp thuộc cõi dục-giới không 
thể có/tìm cơ hội để tạo ra nghiệp quả. Thay vì vậy, nghiệp thuộc cõi sắc-giới 
hoặc cõi vô-sắc-giới sẽ lấn át nghiệp dục-giới để tạo ra nghiệp quả của chúng. 
Một sự an frú cõi trời (tức phạm trú, tức cảnh giới của một trong bốn tâm vô 
lượng: từ, bị, hỷ, xả) đã được kiểm soát như vậy sẽ dẫn tới sự tái sinh vào cõi 


228 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


trời Brahma.| (915) 


?8 [11 ích-lợi này được giảng giải chi tiết trong Thanh Tịnh Đạo, Vism 311-14, 
Ppn 9.59—76.| (2223) 


” [Nhân tiện, kinh AN 9:20 cũng để cao sự tu tập “âm-t?” nhưng sau mỗi đoạn 
đó đều nói thêm rằng việc tu tập “sự nhận-thức VỀ sự vồ-thưởờng” thậm chí trong 
một thời gian bằng cái búng ngón tay còn có nhiều phước quả hơn cả sự  fập 
tâm-tử.| (362) 


3 [04 chữ ở đây là khamfiyã avihimsãaya mettatäya anudayafä ya. Spk coi 03 
chữ sau lần lượt là sự bi-mẫn (b), sự /z-ái (từ), và sự fty-hÿ (hỷ), và đã giải 
nghĩa câu châm-ngôn này của Phật từ một góc nhìn thu hẹp riêng về tăng sĩ như 
vầy: “Tỳ kheo đó tu tập những tầng thiền định (/#ãna2) dựa trên sự an-trú cõi trời 
(phạm trú, Đzzznavihãra), rồi sau đó dùng tầng thiền định làm cơ-sở cho sự 
minh-sát và chứng quả A-la-hán. Như vậy là có sự “người này phòng hộ những 
người khác bằng cách phòng hộ chính mình".” 


- Tuy nhiên, câu châm ngôn của Phật có thê được nhìn theo góc nhìn rộng hơn 
và sâu sắc hơn; mời đọc lại bài luận giảng của nhà sư trưởng lão Nyanaponika 
có tên ““Sự Phòng Hộ Thông Qua Các Nên Tảng Chánh-niệm”.] (170) 


3! [Theo luận giảng, điều ngăn cản người tu này chứng ngộ thánh quả A-la-hán 
chính là sự dính-chấp (thủ) vào giáo lý (đhamưna) về thiền định và thiền tuệ. 05 
gông-cùm thấp hơn hay hạ phần kiết-sử (panc°orambhägiyäni samyojanäni) là 
gồm: quan-điểm có cái danh tánh cái “?a” (thân kiến), sự dính-chấp sai lạc mê 
tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, và những thệ nguyện" (giới-cẫm thủ), và 
tham-dục, sự ác-ý, và sự nghi-ngở. Sau khi phá bỏ được 05 gông-cùm này, 
người tu chứng ngộ thánh quả Bắt-lai (anägzm?), khi chết sẽ tự động tái sinh 
vào một cối trời sắc giới (ripadhäiu); và tiếp tục ở đó cho tới khi chứng luôn sự 
giải-thoát cuối cùng (tức thánh quả A-la-hán), chứ không còn quay lại (tái sinh 
vào) cõi dục giới nào nữa. | 


CHƯƠNG III - XỬ LÝ SÂN GIẬN 
32 [Verabahulo: có nhiều sự thù ghét, nhiều thù hận. Mp: “Người có nhiều thù 


hận, theo cả hai nghĩa: vừa có nhiều kẻ thù và vừa có nhiều sự thù ghét bắt thiện 
[trong tâm mình |” (puggalaverenapi akusalaverenapi bahuvero).] (1221) 


Chú Giải * 229 


3 [Nguyên văn câu này: Labhafi ca kãlena kãlam cefaso vivaram celaso 
pasadarmn. Mp giải nghĩa là: “Dần dần người đó đạt tới sự khai mở của tâm, đó 
là, một cơ hội khởi sinh trong tâm người đó cho sự vắng-lặng (định) và minh-sát 
(tuệ), và người đó đạt được sự bình-lặng (hiền từ), trong đó có cả sự thành tựu 
của niềm-tin” (kãle kãle samathavipassanäcitassa uppannokäsasankhätam 
vivaranceva saddhasampannabhavasankhatamn pasadañca labhari).]| (1158) 


34 [Chữ “bắt đầu với người đó” (tadärammanam) cô nghĩa gốc là: “với/lấy 
(người) đó là đối-tượng”. MA: Trước tiên người tu tu tập tâm-từ đối với người 
nói với mình bằng [01 hay nhiều trong] 05 năm cách nói sai trái như đoạn kinh 
mới liệt kê; sau đó người tu lại hướng tâm-từ tới tất cả chúng sinh, lấy toàn thê 
thế giới làm đồi-tượng.] (247) 


lở [MA giải thích đoạn này [khi đề cập tới một Tỳ kheo thiền quán về những 
yếu-tô (tứ đại)] là chủ ý cho thấy năng lực hay sức mạnh của tâm (tâm lực) của 
người đó trong sự ứng dụng “sự hiểu-biết của mình về Thượng sự vật. đôi với 
những đối-tượng đáng ghét khó chịu đã khởi sinh ở “cửa” của tai. Bằng sự quán 
xét trải-nghiệm đó theo cách của jý điểu-kiện (nhân duyên) và lẽ vô-?hường, 
người đó đã chuyền hóa cái “tình huống dễ bực tức, thù, hận, phản kháng khi bị 
sự bị sỉ nhục và tấn công như vậy" thành cơ hội để thiền quán. (Tức, khi bị sỉ 
nhục hay thân bị tấn công, người tu đã hiểu thấu bản-chất đích thực của những 
yếu-tô (tứ đại) kết hợp thành thân đích thực là gì, (chúng chỉ thuần túy là những 
yếu-tô vô tình, là vô-thường, vô-ngã, và phải bị khổ như phải bị tân công, phải bị 
hư hại, phải bị hủy hoại...), thì người tu chỉ nhẫn nhịn và thiện khéo lấy cơ hội 
đó đề thiền quán thêm về tính chất tạm-bợ, khổ, và vô-ngã của thân để phát sinh 
trí-tuệ giải thoát).| (333) 


3 [Nguyên văn cả câu: T4ssư dhãtãrammanam eva cilaii pakkhandari. Câu 
này có thê được hiểu theo 02 cách, tùy theo cách mà chữ ghép đhãfãrammanam 
được hiểu. (¡) Trưởng lão Nyanaponika coi chữ này là đối-tượng của động từ 
pakkhandari, và thầy ấy hiểu chữ dhãtu (yêu-tỗ, xứ) ở đây là “yếu-tố phi nhân 
nói chung” có khả năng bao gồm những thứ như âm-thanh, sự tiếp-xúc, cảm- 
giác ... vân vân. Do vậy thầy đã dịch: “Và tâm của người đó nhập vào chính 
đối-tượng đó [coi nó chỉ là] một yếu-tố [phi cá nhânj.” (Phi nhân, phi cá nhân 
có nghĩa là không dính gì người, là khách quan). (ii) Còn nhà sư dịch giả Ñm thì 
đọc chữ ghép này như một bổ từ bổ nghĩa cho chữ ci/a, và ghi đối-tượng của 
động từ trong ngoặc đơn. 


230 + Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


- MA dường như ủng hộ cách hiểu thứ nhất (của trưởng lão Nyanaponika); còn 
MT thì rõ rệt nhận dạng chữ yếu-tô [đhZứu] ở đây chính là yếu-tồ đất, và do vậy 
ủng hộ cách hiểu thứ hai (của Ñm). 


- MA: cụm chữ “đạt được sự quả-quyết” có nghĩa là người thiền quán tình 
huống đó (heo cách những yếu-tố (khách quan) và nhờ vậy không có sự dính- 
mắc (tham) hay kháng-cự (sân) gì liên quan đến nó.] (334) 


37 [MA: Đoạn này chủ ý cho thấy sức mạnh của một Tỳ kheo đang thiền về một 
trường hợp khi mình bị đau đớn của thân.| (335) 


3# [Đó là 03 loại trí-biết đặc biệt (tam minh) (giống như Phật đã chứng ngộ vào 
cái đêm Giác Ngộ), đó là: (a) Trí-biết có thể nhớ lại những cõi kiếp quá khứ của 
mình (túc mạng minh); (b) trí-biết có thể nhìn thấy sự chết đi và tải sinh của 
chúng sinh tùy theo nghiệp của họ (thiên nhãn minh); và (c) frí-biết về sự mình 
đã tiêu diệt sạch mọi ô-nhiễm (lậu tận minh), đó là chứng thành bậc thánh A-la- 
hán. | 


CHƯƠNG IV - NGÔN TỪ ĐÚNG ĐÀN 


3 [Có 04 phương pháp đặt thành một câu hỏi; coi thêm kinh AN 4:42. Luận 
giảng giải thích rằng: “(I) Một câu hỏi nên được trả lời một cách dứt khoát 
(ekamsavyakananiya panha); ví dụ như câu hỏi “Mắt có phải là vô thường?) thì 
nên được trả lời một cách dứt khoát “Đúng, nó là vô thường". (2) Một câu hỏi 
nên được trả lời sau khi phân giải hay phân biệt (vibhajjavyakarania panha); 
ví dụ như câu hỏi: 'Có phải vô thường là mắt?' thì nên được trả lời bằng cách 
phân giải: 'Không phải chỉ riêng mắt, mà tai, mũi, lưỡi ... cũng là vô thường.) 
(3) Một câu hỏi nên được trả lời bằng cách hỏi lại (pafipucchavyäkaraya 
panha); ví dụ như câu hỏi “Có phải mắt có cùng tính chất như tai?” thì nên được 
trả lời bằng câu hỏi lại “Về mặt nào mới được??. Còn nếu người hỏi nói thêm 
“Về mặt nhìn thấy' thì nên trả lời là “Không”. Nếu nói “Về mặt vô thường” thì 
trả lời là “Đúng”. (4) Một câu hỏi nên được bỏ qua, không trả lời (thapaniya 
panha); ví dụ câu hỏi “Có phải linh hồn và thể xác là một? Câu hỏi này nên 
được bỏ qua, không nên trả lời. Nếu phải nói, người tu chỉ nên nói “Điều đó đã 
không được tuyên bố bởi Như Lai", (chứ không nên trả lời đúng hay sai hay về 
mặt nào cả). 


49 [Ý nghĩa của câu kinh gốc này tự nó không rõ ràng lắm. Lời dịch của tôi là 
dựa vào sự giải thích trong luận giảng (về kinh này). Đề biết thêm chi tiết luận 


Chú Giải * 231 


giảng, mời coi thêm chú-thích dài số 465 ở đoạn (B) của kinh AN 3:67 này 
(thuộc bộ kinh AN bản dịch Việt in 2022 bởi cùng người dịch). | 


+! [Nghĩa là, người đó như vạch lá tìm sâu, cứ moi tìm những lỗi nhỏ nhặt của 
người khác làm đê tài đê chê bai, chỉ trích (và không trực tiệp nói vào chủ đê và 
và ý nghĩa chính của cuộc nói chuyện).| (466) 


#2 [Luận giảng [Mp diễn dịch: “Người đó trực tiếp biết một điều, đó là một Giáo 
Pháp thiện lành, là thánh đạo. Người đó hoàn-toàn hiêu một điều, đó là điệu để 
về khổ. Người đó dẹp bỏ một điều, đó là tất cả mọi tâm tính bất thiện. Người đó 
chứng ngộ một điều, đó là ¿hánh quả A-la-hán hay diệu đề về sự diệt-khổ. Bằng 
những phương tiện là trí-biết (minh) như vậy, người đó đạt tới sự giải-thoát, đó 
là sự giải-thoát bằng thánh quả A-la-hán.”] (467) 


CHƯƠNG V- BẠN HỮU TÓT 


 [Mp đã luận giải lời kinh chỗ này như vầy: “Š% giải-thoát của tâm 
(cefovimufi): là sự giải thoát của tâm khỏi những ô-nhiễm (trong tâm). Trong 
giai đoạn mới tu tập, tâm được giải thoát khỏi những ô-nhiễm bằng cách [bằng 
sự giải-thoát] về một phương diện (mặt) nào đó (tadangavasena) và bằng cách 
không-chế (vikkhamnbhanavasena). Trong giai đoạn kế tiếp, tâm được giải thoát 
bằng cách fẩấy-bỏ (samucchedavasena) và bằng cách làm tĩnh-lặng nó 
(pafipassaddhivasena). Khi những thiên hướng (tập khí, bản tính cố hữu của 
tâm) đã được thức tỉnh và chín muôi (chín chắn), thì sự minh-sát (thiền quán) sẽ 
giúp khởi sinh thánh đạo, và khi sự minh-sát đạt tới sự chín muồi, thì sự giải- 
thoát của tâm được cho là đã chín muỗi. Nhưng do những điều này chưa có nên 
tâm chưa được chín muôi.”] (1834) 


- (Nhân tiện: phần nội dung 09 điể„ Phật dạy trong kinh này cũng giống trong 
kinh AN 9:01 Phật đã nói cho “các Tỳ kheo”, và 05 điểu đầu Phật gọi trong kinh 
này là 'ubững điều dẫn tới sự chín muôi của tâm, còn trong kinh AN 9:01 thì 
Phật gọi là '»wững nguyên-nhân cận kê cho sự tu-tập những phần trợ giúp dẫn 
đến sự giác-ngộ'. Có các chú thích trong kinh AN 9:01.) 


*# [Giới Bốn Tỳ Kheo [Pã/inokkha] là những điều giới-luật dành cho những Tỳ 
kheo hay những Tỳ kheo mi; tức là Giới Luật của Tăng Đoàn. | 


CHƯƠNG VI— TÓT CHO MÌNH, TÓT CHO NGƯỜI 


232 s Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


45 [Nguyên văn là: asappurisa. MA giải nghĩa chữ này = pãpapurisa: người xấu, 
người xấu ác. (Nhà sư Ñanamoli [Ñm] thì dịch là người không chân thật (bất 
chân nhân). | (1045) 


CHƯƠNG VII - CỘNG ĐỎNG ĐỊNH HƯỚNG 


?° [Ở đây và kinh tiếp theo dùng chữ efadaggam. Tốt nhất nghĩa là bậc nhất, 
hàng đầu, ưu việt nhất.] (278) 

#' [“Noi gương làm theo” là tạm dịch chữ “dihanugatiim apajjaft”; nghĩa gốc là 
“làm theo những gì đã nhìn thấy" (dittha: thấy, chứng kiến)”. Lưu ý: câu này 
không có nghĩa là “làm theo Kia nhìn của họ” (diƒthi: kiến, quan điểm). Mp: 
“Làm theo những gì đã được làm bởi những sư thầy sư huynh đó đã làm; những 
người sau làm theo cách thực hành (của người trước) mà họ đã nhìn thấy. ] 
(280) 


* [Bài kinh này, gồm cả phần thi kệ, cũng có trong tập kinh Phát Đã Thuyết 
Như Vậy, It 70-71. Riêng phần thi kệ, trừ 2 đoạn kệ (pzđa) đầu, cũng có ghỉ 
trong tập kinh 7rưởng Lão Kệ, Th 147-48 (02 tập thuộc Bộ Kinh Ngắn (Tiêu 
Kinh Bộ).| (244) 


mã [Mặc dù ở đây ghi chữ sikkhãpadam (điểu giới-luật) là số ít, nhưng tôi vẫn 
hiểu câu này muốn chỉ Zoàn-bộ (tạng) những giới-luật tu hành và do vậy tôi đã 
dịch theo nghĩa số nhiều. Trong Luật Tạng (Vinaya Pifaka), câu này có xảy ra 
liên quan tới việc đưa ra điều luật pãrä/ika (ba-la-di) đầu tiên, và do vậy dùng số 
ít ở đó là đúng; coi thêm Luật Tạng Vin II 21,15—23.] (2030) 


5° [Thể thức bài kinh này giống như kinh AN 6:12, mặc dù phần nội dung có 
khác nhau. 10 nguyên-tắc này là cũng giống với 10 phâm-chất “nu một người 
bảo-hợ” được nói trong kinh AN 10:18.] (2059) 


”! [Giáo lý này cũng được nói trong kinh dài DN 16, mục 1.5. (Nhân tiện người 
Licchavi cũng được gọi là người Vajji (Bạt-kỳ), vì người Licchavi là bộ tộc lớn 
nhất và chủ yếu của vương quốc Vaiji).] (1474) 


”? [Nội dung các kinh từ 7:23-27 cũng có ghi trong kinh dài DN 16, mục 1.6- 
10.] (1478) 


33 [Các tên gọi giai-cấp đó trong tiếng Phạn là kshafriya, brãhmana, vaishya, và 


Chú Giải * 233 


sudra.] 


54 [MA chú giải: Bởi vì người đó đã !àm lắng lặn (samita) mọi ô-nhiễm, nên 
người đó đã thành mội sa-môn theo nghĩa tột cùng rốt ráo (paramatthasamana). 
- (Cách chơi-chữ đồng âm (các chữ trong ngoặc) này không thể nào giải thích 
tương tự trong tiếng Anh (hay tiếng Việt). Ví dụ: một Tỳ kheo là một sa-môn 
(samana) bởi vì người đó đã làm lắng lặn (samifa) những trạng thái xấu ác; là 
một bà-la-môn bởi vì người đó đã đống khứ (bãhia) những trạng thái xấu ác ... 
vân vân). Coi thêm chú thích chú thích 419 ở kinh MN 40). (424) 


3 [Đây là 03 trong “06 nguyên tắc đề sống hòa hợp” như đã được giảng giải 
trong kinh MN 48, mục 6.] 


3 [Nghĩa chỗ này không rõ ràng, và những phiên bản cũng ghi khác nhau. Ce 
ghi là viyafthữpasevr, Re vyafthipasevr, Be vissaffupasevr. Mp (của Be) giải 
nghĩa là: “Người đó giao lưu những gia đình bị chia rẽ (bất hòa) để tạo ra sự 
xích mích bất hòa (giữa họ)” (vissafhani bhinnakulani gha†anatthaya 
upasevafi). Mp (của Ce) thì chỉ giải thích gọn là: “Người đó giao lưu với những 
gia đình bị chia rẽ (bất hòa)” (viyatthani bhi-nnakakulami).| (1121) 


57 [Nguyên văn câu cuối: Dhammmadassane niveseti. Mp giải nghĩa là: “Người 
đó thiết lập họ trong sự nhìn-thấy Giáo Pháp là Bốn Diệu Để.] (1231) 


"# [Câu này: Arahaggatfam ãyasmanto satim upafthäpetha. Mp giải nghĩa là: 
“Thiết lập sự tôn trọng đối với ba co-sở [niềm-tin], chỉ quy y [nương-tựa] theo 
Tam Bảo, đó là nơi xứng đáng nhất trong tất cả những nơi đáng tôn vinh.” Lưu 
ý ở đây: trong các kinh có khi dùng thêm chữ ãyasrnmamo (các vị đáng kính, 
đáng tôn) là đại từ một Tỳ kheo dùng để gọi những người tại gia. Rõ ràng là chữ 
này có thể được dùng để gọi bất kỳ ai đáng tôn trọng, chứ không chỉ dùng để 
xưng hô với các Tỳ kheo và các nhà sư mà thôi.] (1232) 


CHƯƠNG VIII - NHỮNG SỰ TRANH CHÁP 


” [Cụm từ “những nhận-thức và những quan-niệm phức tạp” là tạm dịch thuật 
ngữ gốc “papanca-sannä-saikhä"°. Đây là một thuật ngữ ghép gọn và súc tích; 
(tức mang nhiều nghĩa, và đã tốn khá nhiều giấy mực để luận giải chỉ tiết bởi 
nhiều người từ trước giờ); cụm chữ này đã không được định nghĩa trong các 
kinh bộ Mikãya; có lẽ nó chỉ về những nhận-thức (sz#kJä, tưởng) và những ý- 
tưởng (szäkbZ, quan-niệm, khái-niệm) đã “bj ô nhiễm” bởi những ý-kiến chủ 


234 s Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


quan và “ñj /ô vẽ thêm” bởi những khuynh-hướng (gông cùm, tính khí) tạo ra 
dục-vọng (ái), sự tự-ta (ngã mạn), và những quan-điểm này nọ (tả kiến). 


- Theo các luận giảng, ái, ngã mạn và tà kiến 03 yếu-tô chịu trách nhiệm cho 
những sự tô vẽ thêm thất thuộc về khái niệm (papanca). (Riêng chữ “papanca” 
chỉ có thể tạm diễn dịch là “những sự tô vẽ thêm bớt này nọ về mặt khái niệm ”—— 
ND).] 


59 [09 điều dưới đây cũng được thấy lặp lại trong Kinh Đại Duyên (Mahänidäna 
Si/a), tức DN 15, mục 9—18.] (1888) 


61 [09 điều bắt rễ từ dục-vọng (á1), với sự chú giải của Mp trong ngoặc [... |, là: 
(D pariyesana (sự tìm kiếm) [là sự tìm kiếm những đối-tượng, như sắc nữa Lễ (L J 
labha (sự đạt được, thứ có được) [là sự đạt được những đối-tượng, như sắc Hà 
(3) vinicchaya (sự phán xét) [là khi một người đã đạt được một lợi lộc, người đó 
sẽ tạo ra những phán xét theo cách chủ quan nghĩ nó là đáng thích hay đáng chê, 
đẹp hay xấu, phải nên thủ giữ bao nhiêu và nên cho người khác bao nhiêu, dùng 
bao nhiều và tiết kiệm bao nhiêu]; (4) chandaräga (tham muốn và nhục dục) 
[lần lượt là tham dục nhẹ (thiểu dục) và tham dục mạnh (đa dục) khởi sinh đối 
với đối-tượng mà mình nghĩ đến bằng những ý-nghĩ bất thiện này nọ]; (5) 
ajjhosãna (sự dính buộc) [là sự cam kết mạnh mẽ về cái “2” (ngã, tự ngã) và cái 
“của-fa` (ngã sỏ)]; (6) pariggaha (tư hữu) [là chiếm hữu theo cách của dục-vọng 
(ái) và những quan-điểm nảy nọ (tà kiến)]; (7) macchariya (sự keo kiệt) [là sự 
không muốn chia sẻ với người khác, chỉ giữ cho riêng mình]; (8) ãrakkha (sự 
phòng thủ) [là sự phòng thủ cần thận bằng cách đóng chặt các cửa nhà và cất giữ 
của cải trong chỗ cất kín đáo (trong tủ, trong chỗ cất giữ an toàn)]; Ø) 
dandadäna ... (sự cầm gậy gộc ...) [là sự cầm gậy gộc, vũ khí ... để chiến đấu 
hay đánh đuổi những phe khác (mà mình chống lại)...ÌL| (1889) _ 


52 [Hoàn cảnh tranh cãi này cũng giống như phần mở đầu kinh MN 48.] (1186) 


53 [Đoạn kệ này và 03 đoạn kệ kế tiếp cũng có ghi trong tập kinh Pháp Cú, Dhp 
3—6. Còn 03 đoạn kệ cuối cùng ở dưới là Dhp 328-330. | (1187) 

54 [Đề ý: 04 cặp gốc-rễ đầu [()—(#»)] là nằm trong danh sách “w#ững sự ô-nhiễm 
làm ô nhiễm cái tâm [những sự không hoàn thiện của tâmJ” đã được kê ra trong 


kinh MN 07, mục 3.| (9§1) 


55 [Nguyên văn cả câu này là: Kappafthiyam kibbisam pasavaii. Mp giải nghĩa 


Chú Giải * 235 


chữ kibbisam là päparn và nói rằng câu hỏi này liên quan tới nguyên nhân bị đày 
trong địa ngục suốt một ãywkappa (một kiếp sống). Cách giải thích về chữ 
kappa như vậy là không thấy có trong Kinh Tạng các Nikaya, và đường như đây 
chỉ là một sự sáng tạo của luận giảng mà thôi. Về chữ kappa (đại kiếp): mời quý 
vị coi lại chú thích chỉ tiết số 1786 trong kinh AN 8:70.] (2040) 


66 [Abhidhamma: có nghĩa là (1) Giáo Pháp bậc cao, Diệu Pháp, hoặc (11) cũng 
có nghĩa là phần Giáo Pháp cao học, Vĩ Diệu Pháp tạng. MA chú giải rằng chữ 
Abhidhamma (Diệu Pháp) ở đây là chỉ 37 phân tu dẫn tới sự giác-ngộ mà Đức 
Phật đã mới kê ra kế trên; (nên ở đây dịch theo nghĩa (¡) của chữ này). Mời coi 
lại thêm chú thích 362 ở kinh MN 32, mục 7, (Quyền 1).] 


- (Nhân tiện, mời đọc thêm phần chú thích của thầy TKBĐ (trong quyền trích 
kinh “Giáo Lý của Phật để sống hòa-hợp”) về chữ này chỗ này như vây: “Chữ 
“yề Giáo Pháp”: chỗ này tôi dịch chữ “abhidhamme” trong kinh gốc, nó không 
có nghĩa chỉ tạng kinh A5hidhama Piaka (Vĩ Diệu Pháp tạng), nó chỉ đơn giản 
chỉ về những Giáo Pháp. Tiếp đầu ngữ abii- ở đây chỉ có nghĩa là “về, thuộc về, 
nói về, liên quan tới”.) (970) 


6 [Nghĩa, ý nghĩa (attha) và chữ, câu chữ, ngữ (byanjana) là 02 phương diện 
của Giáo Pháp được chỉ dạy bởi Đức Phật. Đoạn kinh kế tiếp bên dưới, từ mục 
5-8, nên được so sánh tương ứng với mục 18§-2I của kinh dài DN 29 vốn cũng 
diễn tả về sự quan-tâm đối với sự bảo tôn ý nghĩa và câu chữ chính xác của 
Giáo Pháp.] (971) 


58 [Câu này được nói với hàm nghĩa rằng, sự sai khác chút ít về câu chữ không 
nhất thiết phải là trở ngại cho sự hiểu đúng về ý nghĩa. Nhưng ở chỗ khác, như 
trong kinh AN 2:20, Phật lại chỉ ra sự diễn đạt sai về chữ và sự diễn dịch sai về 
nghĩa là 02 yếu tố chịu trách nhiệm cho “sự sai-lệch, sự sa-sút, và sự biến-mất” 
(hư, suy, vong) của Giáo Pháp đích thực (chân pháp). | (272) 


5 [Nguyên tắc chung được nói ra dưới đây trong các mục 10-14 là như vầy: (a)- 
(đ) Nếu Tỳ kheo phạm tội có thể được khôi phục, thì cho dù có sự tốn thương 
đối với Tỳ kheo đó và sự rắc rối đối với người nhắc nhở khiến trách, thì người 
khiến trách vẫn có gắng tu chỉnh Tỳ kheo phạm luật đó. (e) Nhưng nếu Tỳ kheo 
phạm luật là không dễ gì khôi phục được, thì người nhắc nhở khiến trách vẫn 
giữ đủ mức độ bi-mẫn buông-xả giúp đỡ đối với Tỳ kheo đó, chứ không vì khó 
mà bỏ mặc hay ghét bỏ người đó.] (973) 


236 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


79 [Chữ gốc ở đây là samana (sa-môn, tu sĩ, ần sĩ), nhưng luận giảng MA đã chú 
giải nó đồng nghĩa với chữ sz#Jã (sư thầy, vị thầy), trong ngữ cảnh này nó chỉ 
Đức Phật là Vị Thầy của các Tỳ kheo. Cách dùng chữ này giống vậy cũng có 
trong kinh MN 105 bên dưới, mục 18 và 21.] (974) 


7T! [MA nói rằng chữ “điểu đó” hay “sự đó” (dhanưna) ở đây nghĩa là sự tranh 
cãi đó (sự xích mích đó, sự phiền bực đó, sự ngược nhau đó). | (975) 


72 [Nãtaputta (Ni-kiền-tử), còn có tên là Mahävïra (Đại Thiên), là giáo chủ của 
giáo phái Jain (Kỳ-na giáo) vào thời đó, được coi là vị người sáng lập lịch sử 
của Kỳ-na giáo, mặc dù có lẽ như ông chỉ là người kế tục của những vị thầy 
trước đó của mình.] 


73 [Thực ra ngay cả khi Phật còn sống, những sự tranh chấp đó cũng đã xảy ra 
giữa những Tỳ kheo ở Kosambi, như đã được ghi lại trong kinh MN 48, mục 2.] 
(979) 


74 [Đây có thể là sự tranh chấp tranh cãi về Bá/ Thánh Đạo hay về những phẩn- 
tụ khác thuộc 37 phần tu trợ giúp giác-ngộ (37 phần bồ-đề) mới được Phật nói 
ra kế trên.] (980) 


75 [Đề ý: 04 cặp gốc-rễ đầu [Œ)—(r)] là nằm trong danh sách “w#ững sự ô-nhiễm 
làm ô nhiễm cái tâm [những sự không hoàn thiện của tâm?” đã được kể ra trong 
kinh MN 7, mục 3.| (981) 


75 [Nguyên văn chữ này là: Sammukhãvinaya. Nữ tiễn sĩ Horner dịch là “sự 
phán quyết trước sự chứng kiến của các bên”, (người dịch Việt tạm dịch là sự 
giải-quyết trước sự hiện điện của các bên). Trong Luật Tạng, Vin 11.93, sự giđi- 
quyết trước sự hiện diện của các bên được giải thích là sự đối diện hay đối chất 
với [sự hiện diện của] Tăng Đoàn, Giáo Pháp, Giới Luật, và những cá nhân là 
các bên dính líu vụ tranh chấp. Cách giải-quyết này được áp dụng cho tất cả 04 
loại vắn-đê (sự xét xử) vê giới luật nói trên, mỗi trường hợp có thể khác nhau 
chút ít về sự tiễn hành.] (984) 


sỹ [Nguyên văn câu cuối này: Dhammanetti samanumajjitabba (những Iguyên lý 
hướng dẫn của Giáo Pháp cần phải được rút ra). MA đã đưa ra một ví dụ rằng 
chữ dhammanetti (những nguyên lý chính của Giáo Pháp, (tạm hiểu như) những 
đại ý hướng dẫn của Giáo Pháp và Giới Luật) là chỉ 10 đường nghiệp thiện và 
bắt thiện, nhưng MA nói rằng ở đây thì chữ này là chỉ Giáo Pháp và Giới Luật.] 


Chú Giải * 237 


(985) 


78 [Nguyên văn chữ cuối này: 7iavahäraka. Phương tiện này được dùng khi 
Tăng Đoàn đã tham gia vào một vụ tranh chấp trong tiến trình tham gia đó 
những Tỳ kheo có thể phạm vào những tội nhẹ. Vì nếu cứ bắt lỗi những tội nhẹ 
này sẽ càng kéo dài cuộc tranh chấp xung đột, nên những tội nhẹ này sẽ được 
“xí xóa” bằng phương pháp như đã được mô tả trong bài kinh. (Nôm na nghĩa 
là, những tội nhẹ xảy ra trong tiến trình tranh chấp giữa các bên của các Tỳ kheo 
có thể được “bao? miễn chấp, nếu cả hai đều xin thú tội để được miễn chấp). 


- MA chú giải rằng: phương pháp này giống như dùng cỏ che lấp chỗ phân cứt 
để loại bỏ mùi hôi thối, do vậy nên có tên gọi là “sự bao phủ bằng cở”.] (991) 


7 [Những tội cần phải bị sự chỉ trích nghiệm trọng là thuộc loại những tội nặng 
parajika (ba-la-di) và những tội nặng sanghaãdisesa (tăng tàng). Những tội dính 
líu với những người tại gia là những trường hợp mà một Tỳ kheo chê bai và phỉ 
báng những người tại g1a. | (992) 


80 [Mp đề cập 04 loại “vấn đề thuộc về giới luật: (ï) liên quan đến một sự franh- 
chấp (vivadadhiharand), (H1) liên quan đến một sự buộc-iội (anuvadäa- 
dhikarana). (1i) liên quan đến một (đội (ãpaftãdhikarana), và (¡v) liên quan đến 
thủ tục phân-xử (kiccädhikarana). Những vẫn đề này được nói chỉ tiết trong 
Luật Tạng, Vin II S8—92. Nói ngắn gọn là: (1) một vấn đề liên quan đến một sự 
tranh-chấp khởi sinh khi một Tỳ kheo [hay Tỳ kheo ni] tranh chấp về Giáo Pháp 
và giới luật; (ii) một vấn đề liên quan đến sự buộc-tội khởi sinh khi họ quy tội 
một người khác đã phạm một tội nào đó; (111) một vấn đề liên quan đến một ứồi 
khởi sinh khi một Tỳ kheo [hay Tỳ kheo ni] đã phạm một tội đang tìm cách 
phục hồi; và (iv) vấn đề liên quan đến /h #„c phân-xử là giải quyết theo những 
thủ tục quy định chung của Tăng Đoàn. N#ững phương pháp để giải quyết 
những 'vấn đề thuộc về giới luật (adhikaranasamatha) cũng được giảng giải 
trong các kinh như MN 104, mục 12-20. Coi thêm nhà sư Thãnissaro 2007a: 
546-61.] (231) 


Š! [Nguyên văn câu này: Aham kho akusalam ãpanno kaRñcideva desam kãyena. 
Nguyên văn câu này: Ahan kho akusalam ãpanno kañcideva desam kãyena. Mp 
chú giải: “Ở đây, “điều gì là bất thiện" (akusalam) là chỉ một tội (ãpaffi); ý nghĩa 
là “7ôi đã phạm vào một tội”. "Một điều sai trái nào đó" (kañcideva desam): là 
không phải chỉ mọi tội, mà chỉ một loại tội nào đó; ý nghĩa là “một tội cụ thể nào 
đó`°.”] (232) 


238 s Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


3 [Nguyên văn câu này là: Sukadãyakam va bhangdasmim. Tôi đã sửa lại một 
một chút sự diễn đạt giãn lược tiếng Pãli để đưa ra nghĩa của nó. Mp chú giải: 
“Một tội được phát sinh bởi người nhập khẩu hàng hóa bị đánh thuế khi người 
đó né tránh trạm thuế quan, và người đó là một tội phạm trong trường hợp này, 
chứ không phải vua quan hay những nhân viên hải quan.” (Ý nghĩa ở đây là 
người nói suy xét và nhận lỗi về phần mình).] (233) 


53 [Mp chú giải rằng: Có 02 lỗi về phần vị Tỳ kheo khiến trách là vị ấy (1) bị chỉ 
phối bởi sự khó chịu (bực mình) của mình và (ii) khiển trách người kia chỉ vì 
mình khó chịu. Có 03 lỗi về phần vị Tỳ kheo (ï) phạm tội là phạm tội, (ii) bị khó 
chụu, và (11) thông báo cho người khác.] (234) 


% [Luận giảng chú giải câu “không được giải quyết ở bên trong” (agjjhatfam 
avipasantam) là: “Không được giải quyết trong tâm của một người và trong số 
những tăng sinh và đệ tử. `] 


3 [Mp: “Không nên chỉnh sửa ta” có nghĩa là: “(Những) người đó không nên 
giáo huấn hay chỉ dạy ta; người đó không nên chỉnh sửa ta.”] (295) 


86 [Nguyên văn câu này: No f¡ nam vadeyyam (sẽ làm khó, gây sự với ông ta). 
Mp giải nghĩa là: “Thì ta sẽ nói với ông ta/ người đó: “Tôi sẽ không làm điểu 
thây nói đâu”, và ta sẽ làm khó ông ta/ người đó bằng cách không làm điều ông 
ta/ người đó đã nói.”] (296) 


87 [Nguyên văn là vadamứu, nghĩa gốc là “để họ nói với tôi”, có hàm nghĩa là: 
“Để họ nói với tôi theo cách chỉ dẫn và giáo giới” (MA), tiếng Việt có thê dịch 
là: khuyên bảo, chỉ giáo, chỉ dẫn, chỉ thị, răn dạy hay khiễn trách, tùy theo ngữ 
cảnh.] (212) 

38 [“Nhữnø mong-muốn xấu ác” đã được nói ra chỉ tiết trong kinh MN 05, từ 
mục 10-29.] (213) 


89 [Về sự có chấp những quan-điểm của mình: mời coi kinh MN 08, mục 12, chỉ 
mục (44), và chú thích 109 ở đó ghi là: [MA giải thích: Đây là một sự mô tả về 
những người khăng khăng nắm giữ theo một quan-điêm (kiến-chấp nặng) mà họ 
đã có, họ cứ chấp rằng “Chỉ điều này là sự thật”; ngay cả khi Phật kêu từ bỏ họ 
không từ bỏ nó mà còn lý sự tranh luận về nó với Phật.].] (214) 


% [Chính từ đoạn này (swy /uận về mình) cho nên bài kinh MN 15 này có tên là 


Chú Giải * 239 


kinh “Suy Luận”.| (215) 


?! [MA nói: Những người Phật tử thời xưa cô thường gọi bài kinh này là kinh 
“Bhikkhupaätimokkha” (kinh Giới Bổn Tỳ Kheo). Một Tỳ kheo nên xem xét về 
mình 03 lần hàng ngày theo cách được mô tả trong kinh. Nếu người đó không 
thể làm 03 lần một ngày, thì có thể làm 02 lần một ngày, hoặc tối thiểu cũng 
phải được 01 lần một ngày.] (216) 


? [Patarn nikkujjeyya (lật úp bình bát). Những thủ tục lật úp bình bát được ghi 
trong Luật Tạng [Vin II 124-—27|. Coi thêm nhà sư Thãnïssaro 2007b: 411-412. 
Mp chú giải: “Có /hể lật úp bình bát đối với người đó: họ không thực sự lật úp 
cái bình bát ngay trước mặt người đó, nhưng họ chỉ thể hiện cử động “xoay và 
úp nhẹ bình bát” với nghĩa là họ không chấp nhận đồ cúng dường từ người đó. 
Tương tự, họ cũng có thể hủy bỏ hành động này bằng cử động “lật ngửa bình 
bát lại" (ukkujjeyya) với nghĩa là họ nhận đồ cúng dường của người đó trở lại.” 
Thủ tục này đã được dùng ở Miến Điện trong thời gian bạo loạn cuối năm 2007 
khi những nhà sư quyết định những hành vi sai ác của chính quyền quân sự lúc 
đó là đáng bị “lật úp bình bát”. Những nhà sư đã đi bộ xuống đường với những 
bình bát thực sự bị lật úp lại đề thể hiện sự bất đồng với những hành động của 
những người cầm quyền lúc đó.] (1809) 


33 [Thiếu niễm-tin” hay mất lòng-tin: appasäda. Mp giải thích: “Khi đã nói thiếu 
hay mắt niềm tin (vào một tu sĩ) thì người tại gia không cần phải đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi (để nhường chỗ) hay kính lễ hay đi gặp hay cúng dường cho Tỳ kheo 
đó nữa.”] (1810) 


 [Mp đã đề cập tới “05 chỗ không phù hợp”, có lẽ là muốn nói tới 05 chỗ đến 
đã được nói trong kinh 5:102 (là chỗ gái bán dâm, đàn bà góa, phụ nữ chưa 
chồng, hoạn quan, hay những Tỳ kheo m).| (1811) 


'" [Nguyên văn Pali là: “pa/isãrapiyakamma” (tên một điều luật xử lý của tội 
làm sai hay xúc phạm người tại gia). Khi điều luật này được đưa ra, thì Tỳ kheo 
đó phải đi đến chỗ người tại gia, đi kèm với một Tỳ kheo khác đi cùng, để xin 
lỗi người tại gia. Nếu người đó không xin lỗi được, không được người tại gia 
thứ lỗi, thì vị Tỳ kheo đi cùng phải cố gắng hòa giải họ. Câu chuyện gốc được 
ghi trong Luật Tạng [Vin II 15-18], với những quy định pháp chế được ghi 
trong [Vin II 18-21|. ĐỀ coi thêm chỉ tiết vấn đề này, xin đọc thêm “Giới Luật 
Tăng Đoàn lT` (The Buddhist Monastic Code II, trang 407—11) của nhà sư 
Thãnissaro.] (1812) 


240 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


% Các luận giảng không giải thích ý câu này. Nhưng ngụ ý của Phật chỗ này 
dường như là, vị Tỳ kheo phiền phức đó, với hành vi tính cách như vậy, thì 
không phải là một đệ tử thực sự của Đức Phật, (tức không phải là một người con 
của Phật, không đúng là một Phật tử), mà giống một người con [tức đệ tử] của 
sư thầy khác hay đạo giáo khác. Bởi vậy Phật mới có ý nói “Tại sao để con trai 
của người khác quấy rây các thây?”. 


CHƯƠNG X - THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 


[MA chú giải: Đi khất thực (đi xin bố thí) là sự thực hành từ cổ xưa, những 
bà-la-môn đi khát thực ngay cả khi họ rất giàu có.] (894) 


°# [Mặc dù nông nghiệp là nghề lạ đối với một người được gọi là giai cấp 
thương-nhân (vessz), nhưng nên hiểu rằng những vessz không chỉ làm những 
nghề buôn bán kinh tài ở thành thị mà họ cũng làm chủ, giám sát, và đảm trách 
những nghề nông nghiệp như đồn điền, ruộng đồng, trồng trọt, và chăn nuôi. (Vì 
vậy, khi dịch chữ vessø, người dịch (và nhiều dịch giả trước đây) đã dịch theo 
một số giảng luận là gizi cấp thương-nông, thay vì chỉ là thương-nhân).] (895) 


? [Từ đoạn kinh này cho thấy: mặc dù có sự cứng nhắc về giai cấp như vậy 
nhưng nó vẫn cho thấy rằng hệ thống giai cấp ở Án Độ thời đó cũng co giãn (lẫn 
lộn trên đưới) một cách đáng kể hơn so với hệ thống giai cấp kế thừa sau đó lại 
rất nghiêm ngặt (giai cấp nào ra giai cấp đó; ví dụ, một bà-la-môn cho dù nghèo 
hơn cũng không phục tùng một thương buôn giàu có hơn; không lẫn lộn về giai 
cấp).] (815) 


190 [SZzzzZ (nghĩa gốc là danh, danh tính, sự cá biệt, nét riêng). MA chú giải: 
Giữa những sinh vật, sự khác biệt về hình dạng của những bộ phận thân của 
chúng được quyết định bởi chủng loại (yøz), (có thể ví dụ: cùng là loài rắn, 
nhưng có các chủng loại rắn có nọc độc hay có đuôi và có rắn không nọc độc 
hay không đuôi), nhưng đâu thấy có sự khác biệt gì về những bộ phận thân thể 
của những bảà-la-môn so với những người khác. Trong trường hợp như vậy, sự 
khác biệt lẫn nhau giữa những bà-la-môn, những người giai cấp chiến-sĩ, những 
thương-nông, những bằn-lao hạ tiện chỉ là sự khác nhau hay sự cá biệt về giọng 
nói mà thôi; nhưng sự khác nhau này chỉ là sự khác nhau do quy ước của người 
đời mà thôi, (tức là, nếu để tả sự khác nhau giữa những người trong loài người 
về số bộ phận thân thể thì không thẻ, vì gần như tuyệt đại đa số ai cũng có đủ 
những bộ phận như nhau. Cách người ta phân biệt được sự khác nhau giữa mọi 
người, ngay cả khi không nhìn thấy họ, đó là giọng nói của mỗi người. Bởi vì 


Chú Giải * 241 


giọng nói của mọi người nghe thì giông giống nhau, nhưng nếu nghe riêng một 
giọng nói nào thì có thể nhận ra được đó là giọng nói của một cá nhân nào đó. 
Có lẽ ý nghĩa mô tả sự khác biệt duy nhất ở đây nôm na là vậy.)] (902) 


10! [MA: Từ nảy đến giờ Phật đã phê phán sự khắng định của môn sinh bà-la- 
môn Bhãradväja cho rằng sinh-cảnh (gia thế, giai cấp) làm nên một bà-la-môn. 
Bây giờ Phật bắt đầu bàn về sự khẳng định của môn sinh bà-la-môn Vãsettha 
cho rằng hành-động (nghiệp) làm nên một bà-la-môn. Vì những bà-la-môn cổ và 
những người có trí trong thế gian thời đó sẽ không nhận ra chế độ bà-la-môn là 
chế độ đầy khuyết điểm về mặt mưu-sinh, đức-hạnh, và hành-vi cư xử.] (903) 


192 [Nguyên văn chữ cuối là “bhovadiï”. Bho (ngài, quý ông) là chữ những bà-la- 
môn và môn sinh bà-la-môn dùng để xưng hô lẫn nhau. 


- Từ chỗ này trở đi: Đức Phật sẽ lần lượt định nghĩa “một bà-la-môn đích thực) 
là gì, và đó là một A-la-hán. 


- Những dòng kệ từ 27-54 ở đây là giống hệt trong tập kinh Pháp Cú [Dhp 396— 
423 |, ngoại trừ có 02 hai hàng được thêm vào trong thi kệ Dhp 423.| (204) 


193 [MA chú giải ý câu này là: Bằng hành-động có ý trong hiện tại (là việc làm 
nông, thủ công ...) hình thành nghề nông, nghề thủ công ... vân vân.] (905) 


1% [Với dòng kệ này, chữ kamưna (nghiệp, hành-động) bắt đầu một sự chuyển 
đổi về ý nghĩa, sự chuyển đối này đã được ra hiệu trước bằng thuật ngữ “sự 
khởi-sinh tùy thuộc”. 


- Chữ kamưna không còn có nghĩa chỉ là hành-động hiện tại quyết định giai cấp 
xã hội của một người, mà ở đây là nghiệp theo một nghĩa đặc biệt là một thế-lực 
trói buộc những chúng sinh trong vòng luân-hỗồi hiện-hữu. Nghĩa của dòng kệ 
này sẽ càng rõ hơn trong đoạn thi kệ kế tiếp.] (906) 


19% [Đoạn thi kệ 62 và đoạn 63 là chỉ về bậc A-la-hán. Tuy nhiên, ở đây sự tương 
phản không phải là giữa (a) một bậc A-la-hán là một người làm cho mình trở 
thành thánh thiêng bằng những nghiệp (tu) của mình so với (b) một bà-la-môn 
danh nghĩa được gọi theo gia thế giai cấp, mà ở đây là sự tương phản giữa (a) 
một bậc A-la-hán là một người được giải-thoát khỏi sự trói-buộc của nghiệp và 
nghiệp quả so với (c) tất cả những chúng sinh khác vẫn còn bị trói buộc bởi 
những nghiệp của mình vào bánh xe sinh-tử. | (9207) 


242 + Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


!% [Mp giải nghĩa chữ đhamưna ở đây có nghĩa là Giáo Pháp (Dhamma) “Mười 
đường nghiệp thiện` (dasakusalakamnapathadhammo). Cách giải nghĩa này là 
quá hẹp cho dù rõ ràng đúng là chữ “Dhamưna” ở đây không có nghĩa là Giáo 
Pháp của Phật. Hơn nữa, nguyên lý phổ quát về tính-thiện và chân lý về đức- 
hạnh là không phụ thuộc vảo tôn giáo nào, (đó là lẽ-thật trong thế gian). Dựa 
trên Giáo Pháp (hiến nhiên) như vậy, vị vua quay chuyên bánh xe cung cấp sự 
bảo-vệ chân chánh (đhammnika) cho tất cả mọi chúng-sinh trong cõi ông ta trị 
vì.] (346) 


! TIMp giải nghĩa là: “V7 vua thiết lập sự quay chuyển bánh xe chỉ bằng phương 
tiện là Giáo Pháp là “Mười đường nghiệp thiện.” Ở đây Ce và Be ghi động từ 
là vaferi, nhưng ở bên dưới khi nói về Đức Phật thì ghi là paVdfcti: còn Ee thì 
ghỉ động từ pavzffeti cho cả hai. Nếu chữ vzfeti là chữ nguyên gốc, thì sự thay 
đổi về những động từ có thể có ý nói rằng: một vị vua quay chuyển bánh xe 
không phát khởi sự trị-vì chân chính đó mà chỉ nối tiếp kế thừa từ vua cha vua 
ông trước đó, trong khi đó Phật thì thiết lập và phát khởi sự chuyền dịch bánh xe 
Giáo Pháp chưa từng được biết trước đó.] (347) 


!° [Nguyên văn câu này: Kenaci manussabhitena paccatthikena pãninã. Nghĩa 
đen theo chữ là: “bởi chúng sinh thà nghịch nào đã trở thành ngư”. Mp chú 
giải rằng: “Thường nghe nói rằng, những thiên thần có thê làm bắt cứ điều gì họ 
muốn. Bởi vậy họ không nằm trong số này, mà chỉ đề cập “cúng sinh người'.” 
Sự chú giải này là trái ngược với Đức Phật, vì bánh xe Giáo Pháp (Mười Đường 
Thiện Nghiệp) cũng thuận theo Giáo Pháp của Phật, và do vậy cũng không thể bị 
quay ngược bởi bất cứ chúng sinh nào, kế cả những thiên thần và trời (như lời ở 
cuối bài kinh). 


- (Vậy nghĩa ở đây có thê hiểu là gì? (¡) Có thể lời kinh chỉ nói mộc mạc đơn 
giản theo kiểu “cái này không thể bị đảo ngược bởi người nào” mà thôi; hoặc (1) 
có thê lời kinh chỉ tất cả những chúng sinh (trời, thần, ma, quý hay những thế 
lực thù nghịch với vị vua quay chuyên bánh xe) đang ở trạng thái làm “„gưởi” có 
thể đến cản phá sự chuyển dịch bánh xe của vị vua đó, thì những “zgười” đều 
không thể cản phá được.).] (348) 


! Tức ngày Rằm Âm Lịch, ngày trăng tròn. (Ngày 8ố-zát của mỗi tháng gồm 
có ngày Mông I và ngày Rằm, Âm Lịch; nhưng ở đây chỉ riêng ngày Rằm). 


++++ 


Chú Giải * 243 


244 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


